MỤC LỤC 


Giới thiệu 
ĐÊM THỨ NHẤT: Hãy phủ nhận sang chấn tâm lý 
"Người khổng lồ thứ ba" chưa được biết đến 
Tại sao nói "Con người có thể thay đổi"? 
Sang chấn tâm lý vốn không tồn tại 
Con người ưa ngụy tao cơn giân 
Cách sống không bị quá khứ chi phối 
Sokrates và Adler 
Câu không phải mãi "như thế này" mà được 
Cậu bất hạnh là bởi tự mình chọn lấy "bất hạnh" 
Con người thường quyết tâm "không thay đổi" 
Cuộc đời cậu được quyết định "ngay tại đây, vào lúc này" 
ĐÊM THỨ HAI: Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa 
người với người 
Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? 
Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người 
Cảm giác tự ti là ngộ nhận mang tính chủ quan 
Phức cảm tự tỉ là một sư bao biện 
Người nào phô trương. kẻ đó tự ti 
Đời không phải là cuộc cạnh tranh với người khác 
"Chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt của mình thôi" 
Từ tranh giành quyền lực đến trả đũa 
Thừa nhân sai lầm không phải là "thua cuộc" 
Làm thế nào vượt qua "các nhiệm vụ cuộc đời" mình phải đối diện 
Sợi tơ hồng và dây xích chắc 
Không được lảng tránh "Lời nói dối cuộc đời" 


ĐÊM THỨ BA: Bỏ ‹ 





Tâm lí học sở hữu đến tâm lí học sử dụnc 














Nhu cầu được thừa nhận dẫn tới mất tự do 
Tự do. 


thực sự là gì 





quan hệ với người khác" luôn do bản thân mình nắm 





Lá bài "mối 
qiữỮ 


tâm thế giới nằm ở đâu 





ĐÊM THỨ TƯ: Trunc 


âm lý học cá nhân và tổng thể luận 









hệ giữa người với người là "cảm thức cộng 










Hãy nghe tiếng nói của cộng đồng lớn hơn 
Không được mắng mỏ cũng không được khen ng 
Cách tiếp cận "khích lệ lòng can đảm" 


ơi 








Con người không thể tùy cơ ứng biến thay đổi "mình" 
ĐÊM THỨ NĂM: Sống hết mình "ngay V. 
Ý thức quá mức về bản thân sẽ kìm hãm chính mình 

































Hai con đường mà những 
Dám bình thường 





Cuộc đời là những khoảnh khắc tiếp nối 





8ống như khiêu vũ 
Hãy rọi đèn chiếu vào cái "ngay tại đây. vào lúc này" 


Lời nói dối cuộc đời lớn nhất 









Giới thiệu 


Ở vùng ngoại ô của cố đô được ngợi ca là thành phố ngàn năm lịch 
sử, có một Triết gia phát biểu rằng, thế giới vô cùng đơn giản và con 
người có thể hạnh phúc ngay lúc này. Không thể chấp nhận quan 
điểm đó, một người trẻ tuổi đã tới gặp để hỏi rõ ông thực sự nghĩ gì. 
Trong con mắt buồn bã của Chàng thanh niên, thế giới chỉ như một 
cõi hỗn mang đầy mâu thuẫn, không hề có hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Tôi xin hỏi lại thầy. Có phải thầy cho rằng thế 
giới đơn giản đến từng ngóc ngách? 

Triết gia: Đúng vậy. Thế giới đơn giản đến khó tin. Đời người cũng 
vậy. 

Chàng thanh niên: Thầy khẳng định đó không phải lý tưởng mà là 
hiện thực? Nghĩa là, mọi vấn đề trong cuộc đời của thầy và tôi đều 
đơn giản? 

Triết gia: Tất nhiên là vậy. 


Chàng thanh niên: Được thôi. Trước khi tranh luận, tôi xin được 
trình bày mục đích chuyến viếng thăm lần này. Trước hết, lý do đầu 
tiên tôi đến đây là để tranh luận cho ra nhẽ với thầy. Và nếu được, tôi 
mong thầy rút lại ý kiến của mình. 

Triết gia: Ha ha ha. 

Chàng thanh niên: Bởi vì tôi đã nghe lời đồn đại về thầy. Rằng có 
một Triết gia khác người sống ở vùng này đang truyền bá một lý 
tưởng khó ai có thể làm ngơ. Đó chính là con người có thể thay đổi, 
thế giới cực kỳ đơn giản và ai cũng có thể hạnh phúc. Với tôi, đó đều 
là những luận điệu không thể chấp nhận được. 

Vì vậy, tôi muốn đích thân đến trao đổi với thầy và nếu có điểm gì bất 
hợp lý, tôi xin phép được điều chỉnh lại... Liệu thầy có phiền không? 
Triết gia: Không hề. Tôi rất hoan nghênh. Bản thân tôi cũng mong 
muốn được lắng nghe tiếng nói của những thanh niên như cậu để 
học hỏi thêm nhiều điều. 


Chàng thanh niên: Cám ơn thầy. Tôi cũng không có ý định chưa rõ 
trắng đen đã phủ định thầy. Hãy giả định rằng luận điểm của thầy là 
đúng, từ đây, chúng ta bắt đầu suy nghĩ. 


Thế giới đơn giản, cuộc đời cũng đơn giản. Nếu như mệnh đề này có 
phần nào chân lý thì có lẽ chỉ là trong thế giới của trẻ thơ. Thế giới 
của trẻ thơ không có những nghĩa vụ thực tế như lao động, nộp 
thuế, trẻ thơ sống những ngày tự do, thoải mái trong vòng tay che 
chở của cha mẹ và xã hội, chúng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo 
dài mãi mãi và mình có thể làm được bất cứ điều gì. Cặp mắt chúng 
đã được che đi để khỏi chứng kiến hiện thực phũ phàng. 

Vậy nên, đúng là thế giới phản chiếu trong đôi mắt trẻ mang một hình 
hài đơn giản. 

Nhưng càng lớn, thế giới lại càng hiện rõ bản chất, nó nhắc đi nhắc 
lại với chúng ta cái thực tế "Mày chẳng qua chỉ có thế mà thôi", nó 
biến mọi khả năng được mong đợi trong cuộc đời trở thành bất khả 
thi. Những tháng ngày hạnh phúc, lãng mạn kết thúc, nhường chỗ 
cho thời kỳ chủ nghĩa hiện thực tàn khốc. 


Triết gia: Ừm, thú vị lắm. 


Chàng thanh niên: Không chỉ có vậy. Con người ta khi trưởng thành 
sẽ bị ràng buộc bởi những mối quan hệ xã hội phức tạp, bị đẩy cho 
nhiều trách nhiệm. Bất kể là trách nhiệm trong công việc, gia đình hay 
trách nhiệm xã hội. Tất nhiên, các vấn đề xã hội mà khi còn nhỏ con 
người chưa thể hiểu được như sự kỳ thị, chiến tranh, giai cấp cũng 
đặt ra trước mặt chúng ta, và ta không thể phớt lờ. Tôi nói không 
đúng sao? 


Triết gia: Đúng chứ. Cậu cứ tiếp tục đi. 


Chàng thanh niên: Trong thời đại tôn giáo còn thịnh hành thì có lẽ 
chúng ta còn có sự cứu rỗi. Khi đó, ý chỉ của các thần chính là chân 
lý, là thế giới, là tất cả. Chỉ cần nghe theo ý chỉ đó thì sẽ chẳng còn 
mấy vấn đề cần lo lắng. Nhưng giờ tôn giáo đã mất đi sức mạnh và 
tín ngưỡng cũng chỉ mang tính hình thức. Không có chỗ dựa tinh 
thần, ai cũng run rẩy vì bất an, bị giam cầm trong nỗi hoài nghi. Mọi 
người sống mà chỉ nghĩ đến bản thân. Đó chính là xã hội hiện đại. 


Vậy, thưa thầy, xin hãy trả lời tôi. Trước một hiện thực như vậy, mà 


thầy vẫn cho rằng thế giới đơn giản sao? 
Triết gia: Câu trả lời của tôi không hề thay đổi. Thế giới đơn giản, 
cuộc đời cũng đơn giản. 


Chàng thanh niên: Tại sao? Chẳng phải ai cũng thấy thế giới là một 
mớ hỗn độn đầy mâu thuẫn sao? 


Triết gia: Đó không phải bản thân thế giới phức tạp, mà là cậu đang 
thấy thế giới phức tạp. 


Chàng thanh niên: Tôi sao? 


Triết gia: Con người không sống trong thế giới khách quan mà sống 
trong thế giới chủ quan do chính mình tạo ra. Thế giới cậu đang thấy 
khác với thế giới tôi đang thấy, thêm nữa có lẽ là một thế giới khó có 
thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. 

Chàng thanh niên: Thầy nói vậy nghĩa là sao? Chẳng phải cả thầy 
và tôi đều đang sống trong cùng một thời đại, cùng một đất nước và 
cùng thấy những điều giống nhau sao? 


Triết gia: Xem nào, trông cậu còn trẻ lắm, vậy cậu đã uống nước 
giếng vừa mới múc lên bao giờ chưa? 


Chàng thanh niên: Nước giếng à? Thực ra thì đã khá lâu rồi, nhà bà 
tôi ở quê có một giếng nước. Uống nước giếng mát lạnh ở nhà bà 
vào những ngày hè nóng bức là một niềm vui lớn. 


Triết gia: Có lẽ cậu cũng biết là nhiệt độ của nước giếng quanh năm 
ổn định ở mức 18 độ c. Đây là con số khách quan, ai đo cũng vậy. 
Nhưng nước giếng uống vào mùa hè, ta cảm thấy mát lạnh, còn 
uống vào mùa đông lại cảm thấy ấm áp. Nghĩa là dù nhiệt độ trên 
nhiệt kế luôn giữ ở mức 18 độ c nhưng cảm nhận vào mùa hè và 
mùa đông lại khác nhau. 


Chàng thanh niên: Đó là ảo giác gây ra bởi sự thay đổi của môi 
trường. 

Triết gia: Không, không phải là ảo giác. Đối với cậu lúc đó, nước 
giếng mát và ấm đều là sự thật không thể phủ nhận. Sống trong một 
thế giới chủ quan là như thế. Nhận định chủ quan rằng chúng ta 
"thấy như thế nào" là tất cả, và chúng ta không thể thoát khỏi nhận 


thức chủ quan của mình. 

Bây giờ, thế giới trong mắt cậu là một mớ hỗn độn, phức tạp, kỳ quái. 
Nhưng, nếu bản thân cậu thay đổi, thế giới sẽ trở lại hình hài đơn 
giản. Vấn đề không phải thế giới như thế nào mà là cậu như thế nào. 
Chàng thanh niên: Tôi như thế nào? 

Triết gia: Đúng vậy. Có khi cậu đang nhìn thế giới qua cặp kính râm. 
Hiển nhiên thế giới nhìn qua đó phải u ám rồi. Vậy thì đừng rầu rĩ vì 
thế giới u ám nữa, chỉ cần bỏ kính râm ra là được. 

Thế giới cậu thấy khi bỏ cặp kính râm ra có khi lại quá chói chang, 
khiến cậu buộc phải nhắm mắt lại, có khi khiến cậu lại muốn đeo kính 
vào. Dù vậy, cậu có dám bỏ luôn kính ra không? Cậu có dám nhìn 
thăng vào thế giới này không? Cậu có cái can đảm đó không? 

Chàng thanh niên: Can đảm ư? 

Triết gia: Đúng vậy, đây là vấn đề can đảm. 

Chàng thanh niên: ... Thôi được rồi. Tôi có cả núi ý kiến phản bác 
nhưng có lẽ nên để sau. Tôi xin xác nhận lại là, thầy cho răng "con 
người có thể thay đổi"? Và nếu tôi thay đổi, thế giới sẽ trở lại hình hài 
đơn giản của nó. 


Triết gia: Tất nhiên, con người có thể thay đổi. Không chỉ thế, con 
người còn có thể trở nên hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Bất kỳ ai, không có ngoại lệ? 

Triết gia: Không có ngoại lệ, vả lại còn có thể vào bất cứ lúc nào. 
Chàng thanh niên: Ha ha, một tuyên bố mạnh bạo! Thật thú vị, thưa 
thầy. Giờ tôi xin phép được phản bác! 

Triết gia: Tôi sẽ không bỏ chạy hay trốn tránh đâu. Chúng ta cứ 
thong thả trò chuyện. Quan điểm của cậu là "con người không thể 
thay đổi" đúng không? 

Chàng thanh niên: Không thể thay đổi. Hiện tại, chính tôi đang khổ 
sở vì mình không thể thay đổi đây. 


Triết gia: Nhưng, cậu cũng mong muốn thay đổi? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên rồi. Nếu có thể thay đổi được, nếu có 
thể làm lại cuộc đời, tôi sẽ vui sướng quỳ gối trước thầy. Nhưng chỉ 
sợ lại thành ra thầy quỳ gối trước tôi mất thôi. 


Triết gia: Được thôi. Sẽ thú vị lắm đây. Nhìn cậu, tôi lại nhớ đến 
mình thời sinh viên. Nhớ đến mình thời còn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, 
đã tới tận nơi gặp Triết gia để mưu cầu chân lý. 

Chàng thanh niên: Vâng, đúng thế đấy. Tôi đang mưu cầu chân lý. 
Chân lý của cuộc đời. 

Triết gia: Trước đây tôi chưa từng nhận đệ tử, cũng không hề thấy 
cần thiết phải làm điều đó. Nhưng kể từ khi trở thành môn đồ của 
triết học Hy Lạp và gặp được một quan niệm khác, tôi có cảm giác 
trong thâm tâm mình đã chờ đợi một Chàng thanh niên như cậu bấy 
lâu nay. Một quan niệm khác? Đó là gì vậy? Nào, hãy cùng vào thư 
phòng của tôi. Sẽ là một đêm dài đây. Tôi sẽ pha cà phê nóng. 


Cuốn sách này tóm tắt tư tưỏng của Alfred Adler (tâm lý học Adler), 
người được mệnh danh là một trong "ba người khổng lồ của tâm lý 
học” sánh ngang với Freud và Jung, qua hình thức câu chuyện "cuộc 
đối thoại giữa Chàng thanh niên và Triết gia". 


Được sự ủng hộ to lớn ở các nước châu Âu và Mỹ, tâm lý học Adler 
đưa ra câu trả lời rất đơn giản và cụ thể cho câu hỏi mang tính triết 
học "Làm thế nào để con người sống hạnh phúc?" Hiểu được tư 
tưởng có thể coi là một chân lý thế giới này, cuộc đời bạn từ nay sẽ 
thay đổi ra sao? Hay sẽ không có gì thay đổi... ? 


SachVui.Com hân hạnh được mang cuốn sách tuyệt vời này đến quý 
bạn đọc tại Việt Nam. 


Nào, hãy cùng Chàng thanh niên bước qua “cánh cửa". 


ĐEM THỨ NHẬT: Hãy phủ nhận sang chấn tâm lý 


Vào đến thư phòng, Chàng thanh niên cúi người khom lưng ngồi 
xuống một chiếc ghế. Tại sao anh lại phản đối gay gắt quan điểm của 
Triết gia đến như vậy? Lý do thật rõ ràng. Từ nhỏ anh đã không tự 
tin, cảm thấy rất tự ti về xuất thân, thành tích học tập cũng như vẻ 
ngoài của mình. Có lẽ vì vậy nên anh bận tâm quá mức đến cái nhìn 
của người khác. Vả lại, anh không thể thực lòng mừng cho hạnh 
phúc của người khác, đồng thời luôn ở trong tình trạng căm ghét bản 
thân. Đối với anh, quan điểm của Triết gia quả là không tưởng. 


“Người không lô thứ ba " chưa được biết 
đền 

Chàng thanh niên: Lúc nãy thầy đã nói "một quan niệm khác". 
Nhưng tôi nghe nói chuyên môn của thầy là triết học Hy Lạp cơ mà? 
Triết gia: Đúng vậy, từ hồi mười mấy tuổi tôi đã làm bạn với triết học 
Hy Lạp. Với những người khổng lồ tri thức từ Sokrates đến Platon, 
Aristoteles. Hiện tại tôi đang dịch tác phẩm của Platon và có lẽ đến 
cuối đời tôi cũng không ngừng tìm hiểu về Hy Lạp cổ đại. 

Chàng thanh niên: Thế "một quan niệm khác" là gì vậy”? 


Triết gia: Đó là một trường phái tâm lý học hoàn toàn mới do Alfred 
Adler, bác sĩ tâm thần học người Áo sáng lập vào đầu thế kỷ 20. 
Hiện nay, chúng ta thường gọi là “Tâm lý học Adler". 


Chàng thanh niên: Chà, thật bất ngờ. Chuyên gia về triết học Hy 
Lạp lại nghiên cứu cả tâm lý học sao? 


Triết gia: Tôi không rõ các trường phái tâm lý học khác thì như thế 
nào. Nhưng có thể nói tâm lý học Adler rõ ràng là một tư tưởng, một 
quan điểm học thuật gần gũi với triết học Hy Lạp. 


Chàng thanh niên: Nếu là tâm lý học của Freud hay dung thì tôi 
cũng hiểu được ít nhiều. Đó đúng là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị. 


Triết gia: Đúng vậy, Freud và Jung cũng nổi tiếng ở nước ta. Adler 
vốn là thành viên tích cực trong Hiệp hội phân tâm học Vienna do 
Freud đứng đầu. Nhưng ông đã tách ra do xung đột về quan điểm và 
khởi xướng "Tâm lý học cá nhân" dựa trên lý thuyết của riêng mình. 


Chàng thanh niên: Tâm lý học cá nhân? Lại là một từ ngữ nghe thật 
lạ. Tóm lại, nhân vật Adler đó là đệ tử của Freud phải không? 


Triết gia: Không, không phải đệ tử. Mọi người thường hay hiểu 
nhầm như vậy nhưng cần phải phủ nhận điều này. Adler và Freud 
tuổi tác khá gần nhau và mối quan hệ giữa họ là giữa hai nhà nghiên 
cứu bình đẳng. Về điểm này, ông khác hẳn với Jung, người kính 
trọng Freud như cha đẻ. Ở Nhật Bản, khi nói tới tâm lý học, mọi 
người chỉ nghĩ đến Freud và Jung, nhưng trên thế giới, tên của Adler 
cũng được đề cập đến như là một trong ba người khổng lồ của tâm 


lý học, ngang hàng với Freud và Jung. 


Chàng thanh niên: Thì ra là vậy. Hiểu biết của tôi chưa đến nơi đến 
chốn rồi. 

Triết gia: Cậu không biết Adler cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. 
Chính Adler đã nói thế này: "Có lẽ sẽ đến lúc chẳng còn ai nhớ tới 
tến tôi. Có lẽ mọi người thậm chí sẽ lãng quên cả sự tồn tại của 
trường phái Adler." Nhưng, ông cũng nói, như thế cũng chẳng sao. 
Bởi vì nếu sự tồn tại của trường phái Adler bị lãng quên, có nghĩa là 
tư tưởng của ông đã thoát ly khỏi lính vực học thuật và trở thành một 
thứ nhận thức phổ biến (common sense) của mọi người. 


Chàng thanh niên: Tức là, nó là không đơn thuần chỉ còn là một 
[ính vực học thuật vị học thuật? 


Triết gia: Đúng vậy. Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng với các tác 
phẩm bán chạy tầm cỡ thế giới như Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi 
mà vui sống cũng đánh giá Adler là: "Một nhà tâm lý học vĩ đại đã 
dành cả cuộc đời nghiên cứu về con người và năng lực tiềm tàng 
của con người", và tác phẩm của ông phản ảnh rõ nét nhiều tư tưởng 
của Adler. Tương tự, ngay cả cuốn Bảy thói quen của người thành 
đạt của Stephen Covey cũng có những nội dung rất gần với tư tưởng 
của Adler. Nghĩa là, tâm lý học Adler được đón nhận như chân lý, 
như đỉnh cao của lĩnh vực khám phá con người, chứ không phải một 
bộ môn học thuật khô khan. Tuy nhiên, thời đại này vẫn chưa theo 
kịp tư tưởng được cho là đi trước cả trăm năm của Adler. Quan điểm 
của ông tiên phong đến mức như vậy đó. 


Chàng thanh niên: Như vậy tức là quan niệm của thầy không chỉ 
dựa trên nền tảng triết học Hy Lạp mà còn cả quan điểm của tâm lý 
học Adler?2 

Triết gia: Đúng là như vậy. 

Chàng thanh niên: Tôi hiểu rồi. Tôi xin hỏi một điều nữa, về vị thế 
căn bản của thầy. Thầy là Triết gia hay là nhà tâm lý học? 

Triết gia: Tôi là một nhà triết học. Là một người sống trong triết học. 
Và đối với tôi, tâm lý học Adler là một tư tưởng ngang hàng với triết 
học Hy Lạp, đó là một quan điểm triết học. 


Chàng thanh niên: Được rồi. Vậy tôi xin bắt đầu tranh luận. 


Tại sao nói "Con Hgười có thê thay đối"? 


Chàng thanh niên: Trước hết, chúng ta hãy cùng xác định các vấn 
đề cần tranh luận. Thầy nói rằng: "Con người có thể thay đổi." Không 
chỉ thế, ai cũng có thể hạnh phúc. 


Triết gia: Đúng vậy, không có ngoại lệ. 


Chàng thanh niên: Chúng ta sẽ tranh luận về hạnh phúc sau, trước 
hết, tôi xin hỏi về "thay đổi". Con người ai cũng mong muốn thay đổi. 
Tôi cũng vậy, và có lẽ nếu ra hỏi những người qua đường ngoài kia, 
họ cũng có cùng câu trả lời. Tuy nhiên, tại sao mọi người lại đều 
muốn thay đổi. 


Câu trả lời chỉ có một, là vì người ta không thể thay đổi. Nếu có thể 
dễ dàng thay đổi, sẽ chẳng ai mất công "mong được thay đổi" cả. 


Con người dẫu có muốn cũng không thể thay đổi được. Chính vì thế, 
mới có không biết bao nhiêu người bị lừa bịp bởi các tôn giáo mới, 
các buổi hội thảo tự khai sáng kỳ quặc rao giảng về việc có thể thay 
đổi con người. Tôi nói không đúng sao? 


Triết gia: Vậy tôi xin hỏi ngược lại cậu. Tại sao cậu cứ khăng khăng 
răng con người không thể thay đổi? 


Chàng thanh niên: Tại sao ư?2 Vì thế này. Trong đám bạn tôi, có một 
cậu cứ giam mình trong phòng suốt bao năm nay. Cậu ấy muốn ra 
ngoài và nếu được cũng muốn có một công việc nữa. Cậu ấy rất 
muốn "thay đổi" bản thân mình hiện giờ. Với tư cách bạn bè, tôi xin 
đảm bảo cậu ấy là một người rất chăm chỉ và sẽ có ích cho xã hội. 
Tuy nhiên, cậu ấy sợ ra khỏi nhà. Chỉ cần bước một bước ra ngoài là 
tim cậu ấy bắt đầu đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy. Đó hẳn là một 
chứng bệnh tâm thần. Muốn thay đổi cũng không thể thay đổi. 


Triết gia: Theo cậu, lý do gì khiến cậu ấy không thể ra ngoài”? 


Chàng thanh niên: Tôi không rõ lắm. Có thể là do quan hệ với cha 
mẹ, hoặc cậu ấy từng bị sỉ nhục ở trường, ở nơi làm việc dẫn đến 
sang chấn tâm lý. Hoặc có khi ngược lại, là do cậu ấy được nuông 
chiều thái quá. Nói tóm lại tôi cũng không tiện dò hỏi kỹ quá khứ và 
hoàn cảnh gia đình cậu ấy. 


Triết gia: Tóm lại là, trong quá khứ của người bạn cậu, đã xảy ra 
một sự kiện trở thành nguyên nhân gây sang chấn tâm lý hay gì đó. 
Và kết quả là cậu ấy không thể ra ngoài được nữa. Y cậu là vậy phải 
không? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên là vậy. Trước mọi kết quả đều có 
nguyên nhân. Có gì lạ cơ chứ. 


Triết gia: Vậy, giả sử nguyên nhân cậu ấy không dám ra khỏi nhà là 
do hoàn cảnh gia đình hồi nhỏ. Giả sử cậu ấy lớn lên đã bị cha mẹ 
ngược đãi, và không hề biết đến tình yêu thương. Vì vậy, cậu ấy sợ 
tiếp xúc với người khác, không dám ra khỏi nhà. Chuyện có thể là 
như thế chăng? 


Chàng thanh niên: Nhiều khả năng là như thế. Chuyện đó hẳn sẽ 
gây ra sang chấn nặng nề. 


Triết gia: Và cậu nói "Trước mọi kết quả đều có nguyên nhân". 
Nghĩa là cậu cho răng tôi của lúc này (kết quả) là do các sự kiện 
trong quá khứ (nguyên nhân quyết định). Tôi hiểu như vậy có đúng 
không? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên. 


Triết gia: Nếu hiện tại của tất cả mọi người đều do các sự kiện trong 
quá khứ quyết định như cậu nói thì chẳng phải sẽ lạ lắm sao? 


Như vậy thì, nếu những người bị cha mẹ ngược đãi khi còn nhỏ mà 
lại không có kết quả giống như người bạn của cậu, tức là không giam 
mình trong phòng, thì sẽ không hợp lý. Quá khứ quyết định hiện tại, 
nguyên nhân chỉ phối kết quả là như vậy phải không? 


Chàng thanh niên: ... Thầy muốn nói điều gì? 


Triết gia: Nếu chỉ chú ý đến nguyên nhân trong quá khứ, giải thích 
sự việc chỉ bằng nguyên nhân, vậy thì sẽ rơi vào quyết định luận. 
Nghĩa là cho rằng hiện tại rồi cả tương lai của chúng ta đều đã được 
quyết định bởi những sự kiện trong quá khứ, không thể thay đổi 
được. Có phải vậy không? 


Chàng thanh niên: Vậy ý thầy muốn nói là quá khứ chẳng liên quan 
gì? 


Triết gia: Đúng vậy. Đó là quan điểm của tâm lý học Adler. 


Chàng thanh niên: Rõ rồi. Vậy là điểm mâu thuẫn giữa chúng ta đã 
rõ. Nhưng, thưa thầy, theo như thầy vừa nói thì cậu bạn tôi không 
dám ra ngoài nữa chẳng vì lý do gì cả sao? Bởi thầy nói rằng những 
sự kiện trong quá khứ chẳng liên quan gì. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện 
đó tuyệt đối không thể. Phải có lý do nào đó đằng sau việc cậu ấy cứ 
giam mình trong phòng chứ. Nếu không sẽ không hợp lý! 


Triết gia: Đúng vậy. Phải có lý do nào đó. Vì vậy, tâm lý học Adler 
nghĩ về mục đích trong hiện tại chứ không phải về nguyên nhân 
trong quá khứ. 


Chàng thanh niên: Mục đích trong hiện tại? 


Triết gia: Không phải bạn cậu "lo lắng nên không dám ra ngoài" mà 
ngược lại, tôi cho rắng cậu ấy không muốn ra ngoài nên tạo ra cảm 
giác lo lăng. 


Chàng thanh niên: Sao cơ? 


Triết gia: Nghĩa là, bạn cậu đã có mục đích "không ra ngoài" trước 
rồi mới tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi làm phương tiện để đạt được 
mục đích đó. Tâm lý học Adler gọi đó là "thuyết mục đích". 


Chàng thanh niên: Thầy đùa sao! Tự tạo ra cảm giác bất an và sợ 
hãi ư? Thầy đang nói rằng bạn tôi giả bệnh sao? 


Triết gia: Không phải là giả bệnh. Nỗi lo lắng, sợ hãi bạn cậu cảm 
nhận được là thật. Sẽ có lúc, cậu ấy còn khổ sở vì đau đầu như búa 
bổ hay bị những cơn đau bụng dữ dội giày vò. Những triệu chứng đó 
cũng là thứ được tạo ra để đạt được mục đích "không ra ngoài". 


Chàng thanh niên: Không thể thế được! Luận điệu này quá phi lý! 


Triết gia: Không. Đây chính là sự khác nhau giữa tư duy theo "thuyết 
nguyên nhân" và "thuyết mục đích". Những điều cậu nói đều dựa trên 
thuyết nguyên nhân. Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào nguyên nhân thì 
chúng ta sẽ mãi mãi không thể tiến thêm bước nào cả. 


Sang chân tâm lý vẫn không tôn tại 


Chàng thanh niên: Nếu thầy kiên quyết đến mức đó thì xin hãy giải 
thích rõ. Sự khác nhau giữa "thuyết nguyên nhân" và "thuyết mục 
đích" rốt cuộc là gì? 


Triết gia: Chẳng hạn, cậu bị cảm, sốt cao, phải đi khám bác sĩ. Và 
bác sĩ giải thích lý do bị cảm là: "Anh bị cảm do hôm qua mặc phong 
phanh đi ngoài đường" và coi thế là xong. Đến đó thì cậu có hài lòng 
không? Làm sao mà hài lòng được. Nguyên nhân là do mặc phong 
phanh, bị ngấm mưa hay gì chẳng thế. Vấn đề là tôi đang khổ sở vì 
sốt cao, là tình trạng bệnh của tôi. Nếu là bác sĩ thì nên sử dụng 
những biện pháp chuyên môn như kê đơn thuốc, tiêm để điều trị. 
Nhưng những người theo thuyết nguyên nhân, như các nhà tư vấn 
tâm lý hay bác sĩ tâm thần học đều chỉ dừng lại ở việc chỉ ra rằng 
"Bạn đang khổ sở là do những chuyện xảy ra trong quá khứ" hay 
động viên, "Vì vậy, bạn không có lỗi gì cả". Cái gọi là sang chấn, 
chính là điển hình của thuyết nguyên nhân. 


Chàng thanh niên: Khoan đã! Nghĩa là thầy phủ nhận sự tồn tại của 
sang chấn tâm lý? 


Triết gia: Tôi một mực phủ nhận. 


Chàng thanh niên: Sao thầy có thể... Chẳng phải thầy, không, chẳng 
phải Adler là một nhà tâm lý học lớn sao? 


Triết gia: Tâm lý học Adler phủ nhận hoàn toàn sang chấn tâm lý. 
Đây là một điểm rất mới, có tính bước ngoặi. Đúng là quan điểm về 
sang chấn của Freud rất khiến người ta quan tâm. Ông cho rằng vết 
thương lòng ở quá khứ dẫn đến nỗi bất hạnh trong hiện tại. Khi coi 
cuộc đời là một "câu chuyện" dài, thì logic nhân quả dễ hiểu cũng 
như sự phát triển cốt truyện kịch tính sẽ rất có sức hấp dẫn. 


Tuy nhiên, khi phủ định quan điểm về sang chấn, Adler đã nói như 
thế này. "Bản thân kinh nghiệm không phải nguyên nhân của thành 
công hay thất bại. Chúng ta không đau khổ vì những cú sốc trong trải 
nghiệm của bản thân - cái được gọi là sang chấn tâm lý - mà sự thực 
là từ những trải nghiệm ấy chúng ta tìm ra những điều phù hợp với 
mục đích của mình! Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm 
của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa chúng ta gán cho những 


trải nghiệm đó.” 
Chàng thanh niên: Tìm thấy điều phù hợp với mục đích của mình? 


Triết gia: Đúng vậy. Hãy chú ý rằng, Adler nói tạo ra bản thân nhờ 
vào "ý nghĩa chúng ta gán cho trải nghiệm", chứ không phải "chính 
trải nghiệm". Tôi không nói là những sự kiện như gặp tai nạn nghiêm 
trọng hay bị ngược đãi hồi nhỏ không hề ảnh hưởng chút nào tới việc 
hình thành nhân cách. Ngược lại, chúng có ảnh hưởng lớn. Nhưng 
điều quan trọng là bản thân trải nghiệm ấy không phải điều quyết 
định. Chúng ta quyết định cuộc đời mình bằng cách gán ý nghĩa nào 
đó cho những trải nghiệm trong quá khứ. Cuộc đời không phải thứ 
được kẻ khác định đoạt mà do chính mình lựa chọn, sống như thế 
nào là do chính bản thân mình. 


Chàng thanh niên: Vậy, lẽ nào thầy cho rằng bạn tôi thích thế nên 
mới tự giam mình trong phòng? Rằng cậu ấy chủ động lựa chọn ở lì 
trong phòng? Thật nực cười. Cậu ấy không chủ động chọn mà là 
"buộc phải" chọn. Cậu ấy bị buộc phải là bản thân mình trong hiện tại! 


Triết gia: Không phải! Giả sử bạn cậu cho rằng "Mình bị cha mẹ 
ngược đãi nên không thể thích ứng với xã hội", thì hắn có "mục đích" 
thúc đầy cậu ta nghĩ như vậy. 


Chàng thanh niên: Mục đích như thế nào? 


Triết gia: Rõ nhất là có mục đích "không ra ngoài". Để không phải ra 
ngoài, cậu ta tạo ra cảm giác lo lăng, sợ hãi. 


Chàng thanh niên: Tại sao cậu ấy không muốn ra ngoài? Vấn đề là 
ở chô đói 

Triết gia: Vậy thì hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ cậu ấy. Nếu con 
cậu ru rú giam mình trong phòng, cậu sẽ thấy thế nào? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên là tôi lo lắng rồi. Làm thế nào để thằng 
bé quay lại với xã hội, làm thế nào để nó trở lại hoạt bát như xưa, có 
phải cách nuôi dạy con của mình sai ở chỗ nào không... Tôi sẽ 
nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề ấy, đồng thời tìm mọi cách để 
đưa con mình quay trở lại xã hội. 


Triết gia: Vấn đề là ở đó. 


Chàng thanh niên: Ở đâu cơ? 


Triết gia: Nếu không ra ngoài, cứ ở lì trong phòng, cha mẹ sẽ lo 
lắng. Có thể chiếm trọn sự chú ý của cha mẹ. Sẽ được nâng như 
nâng trứng, hứng như hứng hoa. 


Ngược lại, hễ ra khỏi nhà một bước, cậu ta sẽ lẫn vào "số đông" 
chẳng được ai chú ý. Lọt thỏm giữa những người không quen biết, 
trở thành một kẻ bình thường hoặc kém cỏi hơn người khác. Và sẽ 
chẳng được ai nâng niu nữa... Đây là tâm lý thường thấy ở những 
người giam mình trong phòng. 


Chàng thanh niên: Vậy, nếu theo lập luận của thầy thì bạn tôi đã đạt 
được “mục đích" và hài lòng với tình trạng bây giờ? 


Triết gia: Có lẽ cậu ấy không hài lòng, và cũng không hạnh phúc. 
Nhưng, chắc chắn là cậu ấy đã hành động theo mục đích ấy. Không 
chỉ riêng cậu ấy mà tất cả chúng ta đều đang sống theo một mục đích 
nào đó. Đó là quan niệm của thuyết mục đích. 


Chàng thanh niên: Không, không, dù gì tôi cũng không thể chấp 
nhận quan điểm này. Bạn tôi vốn... 

Triết gia: Được rồi, cứ tiếp tục câu chuyện về bạn cậu thì cuộc tranh 
luận sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bàn luận về một người vắng mặt thật 
chăng hay ho gì. Chúng ta hãy tìm một ví dụ khác. 

Chàng thanh niên: Vậy ví dụ này có được không? Chuyện vừa xảy 
ra với chính tôi hôm qua. 


Triết gia: È, hãy kể cho tôi nghe nào. 


COH HOHWỜI Ifd H9 fq0 cơn giận 


Chàng thanh niên: Chiều hôm qua, lúc tôi đang đọc sách trong quán 
cà phê, người phục vụ đi ngang qua làm đổ cà phê lên áo khoác của 
tôi. Đó là chiếc áo đắt tiền tôi vừa mới mua. Giận quá, tôi bất giác 
quát ầm lên. Bình thường tôi chẳng bao giờ lớn tiếng ở nơi công 
cộng. Nhưng riêng hôm qua, tôi đã quát to đến mức cả quán nghe 
thấy. Tôi đã bị cơn giận chi phối, đánh mất bản thân mình. Thầy thấy 
sao, ở đây có chỗ cho cái gọi là "mục đích" không? Dù có xem xét 
thế nào thì đây cũng là hành vi bắt nguồn từ "nguyên nhân" phải 
không? 

Triết gia: Tức là cậu bị cảm xúc "giận dữ" điều khiển nên đã quát ầm 
lên. Bình thường cậu vốn là người ôn hòa nhưng lúc đó lại không thể 
cưỡng lại cảm xúc giận dữ. Đó là một sức mạnh bất khả kháng, bản 
thân không thể làm gì được. Ý cậu là vậy phải không? 


Chàng thanh niên: Vâng. Vì đó là một hành động bộc phát. Tôi lên 
tiếng khi còn chưa kịp nghĩ. 


Triết gia: Thế giả sử, hôm qua tình cờ cậu lại mang theo một con 
dao và trong con giận dữ đã đâm đối phương. Trong trường hợp đó 
cậu còn có thể biện minh "Đó là một sức mạnh bất khả kháng, bản 
thân không thể làm gì được" không? 


Chàng thanh niên: Lý luận thế có phần cực đoanl 


Triết gia: Không phải cực đoan. Nếu cứ theo lý lẽ của cậu mà suy 
diễn, thì tất cả những hành động phạm tội do tức giận đều là lỗi của 
"cơn giận”, không phải trách nhiệm của đương sự. Bởi vì cậu nói 
rằng con người không cưỡng lại được cảm xúc. 


Chàng thanh niên: Vậy thầy định giải thích cơn giận của tôi lúc đó 
như thế nào? 

Triết gia: Đơn giản thôi. Không phải cậu "lớn tiếng vì bị cơn giận 
điều khiển". Mà là cậu nổi giận để lớn tiếng. Nghĩa là, để đạt được 
mục đích là lớn tiếng quát tháo, cậu đã tạo ra cảm xúc giận dữ. 
Chàng thanh niên: Thầy nói sao cơ? 


Triết gia: Cậu có mục đích là lớn tiếng quát tháo trước. Nghĩa là cậu 


muốn khuất phục người phục vụ đã mắc lỗi, buộc người đó phải 
nghe lời mình băng cách quát tháo. Cậu đã ngụy tạo cảm xúc giận 
dữ làm phương tiện cho mục đích đó. 


Chàng thanh niên: Ngụy tạo? Thật nực cười! 

Triết gia: Vậy tại sao cậu lại lớn tiếng? 

Chàng thanh niên: Thì là vì tôi tức giận. 

Triết gia: Không phải. Không cần phải quát tháo mà chỉ ôn tồn nói lý 
lẽ thì người phục vụ cũng sẽ lễ phép xin lôi, làm các việc cần thiết 
như dùng khăn lau sạch hoặc thậm chí có thể ởi giặt áo cho cậu. Hơn 
nữa thâm tâm cậu cũng đoán được anh ta sẽ làm như thế. 


Mặc dù vậy, cậu vẫn lớn tiếng nhiếc móc anh ta. Cậu cảm thấy ôn 
tồn nói lý lẽ thì thật là phiền phức, cậu muốn khuất phục đối phương 
không có khả năng chống trả bằng một cách dễ dàng hơn. Cậu đã sử 
dụng "cảm xúc giận dữ" làm công cụ cho điều đó. 


Chàng thanh niên: ... Không, tôi không bị lừa đâu, không bị lừa đâu! 
Giả vờ giận dữ để khuất phục đối phương? Tôi xin khẳng định là 
mình chẳng có lấy một giây mà nghĩ đến điều đó. Không phải tôi nổi 
giận sau khi đã suy nghĩ. Giận dữ vốn là một thứ cảm xúc mang tính 
bột phát! 


Triết gia: Đúng vậy. Giận dữ quả thực là cảm xúc tức thời. Có một 
câu chuyện thế này. Một lần, mẹ và con gái đang lớn tiếng tranh cãi. 
Đột nhiên, chuông điện thoại reo. "A lô," trong giọng nói của người 
mẹ vừa vội vã nhấc máy vẫn còn dấu vết tức giận. Nhưng người gọi 
điện là giáo viên chủ nhiệm của con gái. Vừa nhận ra điều đó, giọng 
người mẹ chuyển sang lịch sự ngay. Bà tiếp tục nói với tông giọng xã 
giao đó khoảng năm phút rồi đặt máy xuống. Ngay lập tức, vẻ mặt 
người mẹ lại thay đổi, tiếp tục trách mắng con gái. 


Chàng thanh niên: Có gì đâu, chuyện đó vẫn hay xảy ra mà. 


Triết gia: Cậu chưa hiểu sao? Nghĩa là cơn giận là công cụ có thể 
kiểm soát được. Nó có thể dịu đi một cách kỳ diệu ngay khi nghe điện 
thoại và cũng có thể lại được giải phóng khi ngắt điện thoại. Người 
mẹ quát tháo không phải vì không kiềm chế được cơn giận. Mà chỉ 
đang sử dụng cảm xúc giận dữ để lớn tiếng trấn áp con gái, áp đặt 


suy nghĩ của mình lên cô bé mà thôi. 

Chàng thanh niên: Thầy muốn nói rằng, cơn giận là phương tiện để 
đạt được mục đích? 

Triết gia: Thuyết mục đích nói như vậy. 


Chàng thanh niên: ... Chà, thây đúng là một người theo chủ nghĩa 
hư vô đáng sợ mang mặt nạ hiền từ! Dù là câu chuyện cơn giận hay 
câu chuyện về người bạn không chịu ra khỏi nhà cùa tôi, cách lý giải 
đều mang đậm sự nghỉ ky đối với con người! 


Cách sông không Dị quả khứ chỉ phối 

Triết gia: Chủ nghĩa hư vô của tôi thể hiện ở điểm nào vậy? 

Chàng thanh niên: Thầy nghĩ xem. Tóm lại là thầy phủ nhận cảm 
xúc của con người. Cho rằng cảm xúc chẳng qua chỉ là công cụ, chỉ 
là một thứ phương tiện để đạt được mục đích. Nhưng tôi mạn phép 
nói rằng phủ nhận cảm xúc chính là phủ nhận nhân tính! Chính vì có 
cảm xúc, chính vì bị chỉ phối bởi hỉ nộ ai lạc, chúng ta mới là con 
người. Nếu phủ nhận cảm xúc, con người sẽ trở thành một cô máy 
khiếm khuyết. Không gọi đó là chủ nghĩa hư vô thì phải gọi là gì cơ 
chứ ? 


Triết gia: Tôi không hề phủ nhận sự tồn tại của cảm xúc. Ai cũng có 
cảm xúc. Đó là lẽ thường. Tuy nhiên, nếu cậu nói "Con người là dạng 
tồn tại không thể cưỡng lại cảm xúc" thì tôi sẽ kiên quyết phủ nhận. 
Chúng ta hành động không phải do bị cảm xúc chỉ phối. Và với quan 
niệm con người không bị cảm xúc chi phối này, thêm vào đó là quan 
niệm "không bị quá khứ chi phối", tâm lý học Adler là một thứ tư 
tưởng và triết học hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa hư vô. 


Chàng thanh niên: Không bị cảm xúc chi phối, cũng không bị quá 
khứ chỉ phối? 


Triết gia: Chẳng hạn, trong quá khứ của một người có biến cố là bố 
mẹ ly hôn. Đây là một sự kiện khách quan giống như việc nước 
giếng 18 độ, cậu đồng ý không? Mặt khác, cảm thấy sự kiện đó ấm 
áp hay lạnh giá, là cảm giác chủ quan trong hiện tại. Cho dù trong 
quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì ý nghĩa ta gán cho 
điều đó mới quyết đinh trạng thái của hiện tại. 


Chàng thanh niên: Ý thầy là vấn đề không phải "đã xảy ra chuyện 
gì" mà là "hiểu chuyện đó như thế nào"? 


Triết gia: Chính xác. Chúng ta không thể dùng cỗ máy thời gian quay 
trở về quá khứ, kim đồng hồ không thể quay ngược lại. Nếu cậu cứ 
tin theo thuyết nguyên nhân, cậu sẽ mãi bị bó buộc trong quá khứ, 
không bao giờ có được hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Thì đúng vậy mà! Chính vì không thay đổi được 
quá khứ nên cuộc đời này mới khổ sở! 


Triết gia: Không chỉ khổ sở thôi đâu. Nếu quá khứ quyết định tất cả, 
quá khứ không thể thay đổi thì chúng ta của ngày hôm nay cũng sẽ 
phải bó tay với cuộc đời mình. Kết quả sẽ thế nào? Có lẽ sẽ rơi vào 
chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa bi quan, tuyệt vọng với thế giới hoặc 
chán ghét cuộc sống. Thuyết nguyên nhân của Freud mà tiêu biểu là 
quan điểm về sang chấn tâm lý chính là quyết định luận đã biến 
tướng, là cửa ngõ dẫn vào chủ nghĩa hư vô. Cậu chấp nhận một giá 
trị quan như vậy sao? 


Chàng thanh niên: Tôi nào muốn chấp nhận đâu. Không muốn chấp 
nhận nhưng sức mạnh của quá khứ ghê gớm lắm! 


Triết gia: Hãy nghĩ tới các khả năng có thể mở ra. Giả sử con người 
là một tồn tại có thể thay đổi, vậy thì sẽ không có những giá trị quan 
dựa trên thuyết nguyên nhân nữa, thuyết mục đích sẽ trở thành một 
lẽ tự nhiên. 


Chàng thanh niên: Thầy cho rằng dù gì cùng hãy suy nghĩ dựa trên 
tiền đề "con người có thể thay đổi" phải không? 


Triết gia: Tất nhiên rồi. Hãy hiểu rằng, phủ định ý chí tự do, coi con 
người như một cỗ máy, chính là rơi vào thuyết nguyên nhân của 
Freud. 


Chàng thanh niên nhìn quanh thư phòng của Triết gia. Giá sách 
chiếm hết một mặt tường, trên bàn gỗ nhỏ là một tập giấy trông có vẻ 
là bản thảo đang viết dở và chiếc bút máy. Con người không bị quá 
khứ điều khiển mà sẽ hành động hướng tới mục đích mình đã chọn. 
Đó là quan điểm của Triết gia này. "Thuyết mục đích" ông nêu ra trái 
ngược hoàn toàn với thuyết nhân quả của tâm lý học chính thống, 
khiến Chàng thanh niên không thể chấp nhận. Vậy phải phản bác từ 
đâu đây? Chàng thanh niên hít một hơi thật sâu. 


Sokrdafes vd Ádler 


Chàng thanh niên: : Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ kể câu chuyện của một 
người bạn khác. Trong số bạn bè tôi, có một cậu tên Y, lúc nào cũng 
vui vẻ có thể nói chuyện thoải mái với cả những người mới gặp lần 
đầu. Cậu ấy như đóa hoa hướng dương rực rỡ, được mọi người yêu 
quý, có thể khiến mọi người phì cười trong tích tắc. Ngược lại, tôi 
kém khoản giao tiếp, khi nói chuyện với người khác luôn cảm thấy 
không được tự nhiên. Và theo thuyết mục đích của Adler, thầy cho 
rằng "con người có thể thay đổi"? 


Triết gia: Đúng vậy. Cả tôi, cả cậu, con người ai cũng có thể thay 
đổi. 

Chàng thanh niên: Vậy thầy cho rằng tôi có thể trở thành người 
giống như Y không? Tất nhiên, tôi thực lòng muốn trở nên giống như 
Ả. 


Triết gia: Ở giai đoạn này, có lẽ đó là yêu cầu rất khó khăn. 
Chàng thanh niên: Ha ha, cuối cùng thì cũng lòi đuôi rồi nhé! Nghĩa 
là thầy rút lại quan điểm của mình? 


Triết gia: Không. Không phải như vậy. Điều đáng tiếc là cậu vẫn hầu 
như chưa hiểu được tâm lý học Adler. Hiểu chính là bước đầu tiên 
dẫn đến thay đổi. 


Chàng thanh niên: Vậy thì chỉ cần hiểu tâm lý học Adler là gì tôi sẽ 
có thể trở thành người giống như Y? 


Triết gia: Sao cậu lại cần đáp án gấp vậy? Đáp án không phải là điều 
ai đó nói cho, mà là điều mình phải tự tìm ra. Câu trả lời người khác 
đưa cho chẳng qua chỉ là điều trị triệu chứng, chẳng có giá trị gì hết. 
Chẳng hạn, Sokrates không để lại một cuốn sách nào do chính tay 
ông viết. Người ghi chép và chỉnh lý lại những cuộc tranh luận say 
sưa trên đường của Sokrates với những người dân thành Athenal, 
đặc biệt là với thanh niên, sau đó viết lại quan điểm triết học của ông 
thành trước tác là Platon, học trò của ông. Adler cũng là người không 
quan tâm tới hoạt động viết lách mà thích đối thoại với mọi người 
trong quán cà phê ở Vienna hoặc tranh luận tại những nhóm thảo 
luận nhỏ. Họ đều không phải là những trí thức ngồi ghế bành. 


Chàng thanh niên: Ý thầy là cả Sokrates và Adler đều muốn thông 
qua đối thoại để khơi gợi mọi người? 


Triết gia: Đúng vậy. Mọi băn khoăn trong lòng cậu sẽ dần biến mất 
trong quá trình diễn ra cuộc đối thoại này. Và chính cậu sẽ thay đổi. 
Không phải do những lời tôi nói mà nhờ chính bản thân cậu. Tôi 
muốn thông qua đối thoại để chỉ đường cậu đến với đáp án, chứ 
không muốn cướp ởi quá trình quý giá mà bản thân cậu tự phát hiện 
ra câu trả lời. 

Chàng thanh niên: Ý thầy là hai chúng ta cùng tái hiện lại cuộc đối 
thoại giống như Sokrates hoặc Adler đã làm? Tại thư phòng nhỏ 
này? 


Triết gia: Cậu không bằng lòng à? 


Chàng thanh niên: Có gì mà không bằng lòng cơ chứ. Đó là điều tôi 
muốn! Chúng ta hãy tiếp tục cho đến khi thầy rút lại quan điểm của 
mình hoặc tôi phải quỳ gối chấp nhận. 


Cậu không phải mãi ""n"hư thế này" mà 
được 


Triết gia: Vậy chúng ta hãy trở lại cuộc tranh luận. Cậu muốn trở 
thành người vui vẻ giống như Y phải không? 


Chàng thanh niên: Nhưng thầy đã gạt phăng đi, nói rằng đó là việc 
rất khó khăn. Thực tế đúng là như vậy. Tôi chỉ hỏi để làm khó thầy 
thôi, chứ tự tôi cũng biết là mình không thể trở thành một người như 
thế. 


Triết gia: Tại sao cậu lại : nghĩ vậy? 


Chàng thanh niên: Đơn giản thôi. : Vì đó là sự khác nhau về tính 
cách, hay nói cụ thể hơn là sự khác nhau về khí chất. 


Triết gia: Haha 


Chàng thanh niên: Chẳng hạn như thầy đang sống giữa cả rừng 
sách như thế này. Thầy liên tục đọc những cuốn sách mới, tiếp thu 
những tri thức mới. Nói cách khác, thây đang không ngừng tích lũy tri 
thức. Càng đọc nhiều sách, lượng tri thức càng tăng. Thầy có giá trị 
quan mới, liền cảm thấy bản thân mình thay đổi. 


Nhưng, thưa thầy. Tiếc là dù có tích lũy bao nhiêu kiến thức thì nền 
tảng là khí chất và tính cách cũng sẽ không thay đổi! Nếu nền móng 
vốn đã nghiêng lệch, kiến thức cũng chẳng ích lợi gì. Những tri thức 
tích lũy cũng sẽ nghiêng theo mà đổ ụp, đến lúc nhận ra thì đã trở lại 
thành mình như trước! Tư tưởng Adler cũng giống vậy. Dù tích lũy 
bao nhiêu tri thức về học thuyết của ông ta thì tính cách của tôi cũng 
sẽ không thay đổi. Kiến thức được tích lũy, rồi sẽ lại bị gạt bỏ thôi. 


Triết gia: Vậy, để tôi hỏi câu này. Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn trở 
thành người như Y2? Dù là Y hay ai đi nữa, tóm lại là cậu muốn trở 
thành một người khác. "Mục đích" của việc đó là gì vậy? 

Chàng thanh niên: Lại là chuyện "mục đích" sao? Lúc nãy tôi đã nói 
rồi, tôi quý Y và cho rằng nếu mình trở thành người giống như cậu ấy 
thì sẽ hạnh phúc. 

Triết gia: Cậu cho rằng nếu trở thành người giống như cậu ấy thì sẽ 
hạnh phúc. Nghĩa là bây giờ cậu không hạnh phúc à? 


Chàng thanh niên: Chuyện đó... !! 


Triết gia: Giờ cậu không thấy hạnh phúc, bởi vì cậu không yêu chính 
bản thân mình. Và cậu mong muốn "biến thành người khác" như một 
phương tiện để có thể yêu bản thân. Vì mục đích đó, cậu muốn trở 
thành người giống như Y, và từ bỏ bản thân mình của hiện tại. Tôi 
nói vậy có đúng không? 


Chàng thanh niên: ... Vâng, đúng là như vậy! Tôi thừa nhận là tôi 
ghét chính mình! Tôi ghét cái bản thân ngay lúc này đang thích thú 
đàm luận về một thứ triết học lỗi thời với thầy! Tôi cũng ghét cái bản 
thân không thể không làm điều đó. 

Triết gia: Không vấn đề gì. Chẳng mấy ai được hỏi có yêu bản thân 
mình không, mà lại có thể hãnh diện trả lời là "yêu" đâu. 


Chàng thanh niên: Còn thầy thì sao? Thầy có yêu bản thân mình 
không? 


Triết gia: Ít ra tôi cũng không muốn trở thành người khác, tôi chấp 
nhận "bản thân của hiện tại". 


Chàng thanh niên: Chấp nhận "bản thân của hiện tại"2 


Triết gia: Nghe này, dù cậu có muốn trở thành Y đến thế nào thì cậu 
cũng không thể tái sinh thành Y được. Cậu không phải là Y. Cậu cứ 
là cậu là được rồi. 

Nhưng tôi không nói cậu phải mãi như thế này. Nếu cậu không thấy 
hạnh phúc, chắc chắn không thể cứ "như thế này" mà được. Cậu 
không được đứng yên mà cần phải không ngừng tiến lên phía trước. 


Chàng thanh niên: Quả là những lời khó nghe nhưng đúng là như 
vậy. Chắc chắn không thể cứ thế này được. Tôi cần phải tiến lên 
phía trước. 


Triết gia: Tôi lại xin dẫn lời của Adler. Ông ấy nói thế này. "Điều 
quan trọng không phải anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng 
cái đó như thế nào." Cậu muốn trở thành Y hay trở thành một ai đó là 
vì cậu chỉ để tâm đến "mình được trao cho cái gì". Đừng làm vậy, mà 
hãy tập trung nghĩ xem "mình sẽ sử dụng cái được trao cho như thế 
nào”. 


Cậu bất hạnh là bởi tự mình chọn lấy "bất 
hạnh ” 


Chàng thanh niên: Không, không, điều đó là không thể. 
Triết gia: Tại sao lại không thể? 


Chàng thanh niên: Tại sao ư? Vì có những người được sinh ra 
trong gia đình có cha mẹ hiền lành, khá giả, cũng có những người 
sinh ra trong gia đình có cha mẹ ác độc, nghèo khổ. Đó là cuộc sống. 
Ngoài ra, tôi thật không muốn nói thế này, nhưng thế giới này vốn dĩ 
chẳng công bằng, sự phân biệt chủng tộc, quốc tịch, dân tộc vẫn là 
vấn đề khó mà giải quyết được. Tập trung vào vấn đề "mình được 
trao cho cái gì" là điều hiển nhiên thôi! 

Chàng thanh niên: Thưa thầy, những lời của thầy chỉ toàn là học 
thuyết trên bàn giấy, hoàn toàn bỏ qua thế giới hiện thực! 


Triết gia: Người : không : nhìn đến hiện : thực chính là cậu. Mải mê 
chấp nhất chuyện "mình được trao cho cái gì" thì liệu hiện thực có 
thay đổi không? Chúng ta không phải là cỗ máy có thể thay thế được. 
Điều chúng ta cần không phải là thay thế mà là đổi mới. 

Chàng thanh niên: Đối với tôi thay thế hay đổi mới cũng giống nhau! 
Thầy đang lảng tránh phần quan trọng. Thầy nghe này, trên đời có 
cái gọi là nỗi bất hạnh từ thuở lọt lòng. Trước hết, xin thầy hãy công 
nhận điều đó. 


Triết gia: Tôi không công nhận. 


Chẳng hạn, bây giờ cậu không thấy hạnh phúc. Đôi lúc, cậu còn cảm 
thấy cuộc sống đầy đau khổ, thậm chí mong muốn trở thành người 
khác. Thế nhưng, giờ phút này cậu bất hạnh là bởi cậu tự mình chọn 
lấy "bất hạnh", chứ không phải cậu sinh ra đã có số bất hạnh. 


Chàng thanh niên: Tự mình chọn lấy bất hạnh? Thầy bảo tôi làm 
sao tin được điều đó đây? 

Triết gia: Đây không phải phát biểu gì ghê gớm lắm đâu. Đó là cách 
nói đã có từ thời Hy Lạp cổ đại. Cậu có biết câu nói "Chẳng ai muốn 
làm ác" không? Đó là một mệnh đề nổi tiếng, một nghịch lý của 
Sokrates. 


Chàng thanh niên: Chẳng phải có cả núi người muốn làm ác hay 
sao? Những kẻ cướp của, giết người đã đành, rồi chính trị gia, quan 
chức làm những hành vi bất chính cũng đầy rẫy. Tìm người liêm 
khiết, trong sạch không muốn làm ác có khi còn khó hơn. 


Triết gia: Đúng là cái ác trong hành vi còn tồn tại vô số. Nhưng dù là 
tội gì, không ai phạm tội ác chỉ vì muốn làm việc ác. Tất cả những kẻ 
tội phạm đều có "lý do tương ứng" nội tại của hành vi phạm tội đó. 
Chẳng hạn, một kẻ giết người do tranh chấp tiền bạc. Đối với bản 
thân kẻ đó, đấy là hành vi có "lý do thích hợp", nói cách khác là hành 
vi "thiện". Tất nhiên không phải là việc thiện xét trên phương diện đạo 
đức mà là thiện với ý nghĩa "có lợi cho bản thân". 


Chàng thanh niên: Có lợi cho bản thân? 


Triết gia: Trong tiếng Hy Lạp cổ, từ "thiện" (agathon) không hề có 
sắc thái ý nghĩa đạo đức. Chỉ có nghĩa là "có lợi". Mặt khác, từ "ác" 
(kakon) cũng có nghĩa là "không có lợi". Thế giới này đang lan tràn 
vô số các hành vi xấu xa như hành động bất chính, phạm tội. Nhưng 
lại chẳng có một ai muốn làm điều "ác = không có lợi" trong ý nghĩa 
đơn thuần của nó. 


Chàng thanh niên: ... Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? 


Triết gia: Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời cậu đã chọn "bất 
hạnh". Đó không phải là do cậu sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh hay 
rơi vào tình cảnh bất hạnh, mà vì cậu đã cho rằng đối với bản thân 
mình "bất hạnh" là một dạng "thiện". 

Chàng thanh niên: Tại sao? Để làm gì cơ chứ? 

Triết gia: "Lý do thích hợp" của cậu là gì? Tại sao cậu lại tự mình 
chọn lấy "bất hạnh"? Tôi cũng không thể biết được những điều chỉ 
tiết như vậy. Có lẽ chúng sẽ dần dần sáng tỏ trong cuộc đối thoại này 
chăng. 

Chàng thanh niên: ... Thưa thầy, thầy định bẫy tôi phải không! Thầy 
vẫn không thừa nhận ư?! Tôi tuyệt đối không chấp nhận thứ triết học 
đó! 


Chàng thanh niên bất giác đứng phắt dậy, tức giận nhìn chằm chằm 


vào Triết gia. Ông ấy còn nói mình đã chủ động lựa chọn cuộc đời 
bất hạnh này? Đó là điều "thiện" đối với mình sao? Cách lý luận này 
thật điên rồ! Mà tại sao ông ấy lại nhạo báng mình như thế? Mình đã 
làm gì cơ chứ? Nhất định mình sẽ bẻ gãy lý lẽ của ông ấy. Mình sẽ 
khiến ông ấy phải bái phục mình. Khuôn mặt Chàng thanh niên đỏ 
gay. 


Con người thường quyết tâm "không thay 
đổi” 


Triết gia: Cậu hãy ngồi xuống đi! Cứ thế này thì hai bên trò chuyện 
không ăn nhập với nhau cũng chẳng có gì là lạ. Ở đây tôi xin giải 
thích một cách đơn giản cơ sở của cuộc tranh luận, tức là vấn đề tâm 
lý học Adler hiểu con người như thế nào. 


Chàng thanh niên: Xin hãy giải thích ngắn gọn! Thật ngắn gọn! 


Triết gia: Lúc nãy cậu nói "tính cách và khí chất của con người 
không thể thay đổi". Tâm lý học Adler thì giải thích tính cách và khí 
chất của con người qua từ "lối sống" (lifestyle). 


Chàng thanh niên: Lối sống? 

Triết gia: Đúng vậy. Là xu hướng suy nghĩ và hành động trong cuộc 
đời môi người. 

Chàng thanh niên: Xu hướng suy nghĩ và hành động? 


Triết gia: Người đó nhìn nhận "thế giới" như thế nào, nhìn nhận "bản 
thân" như thế nào. Ta hãy dùng "lối sống" như một khái niệm khái 
quát những "cách thức đi tìm ý nghĩa" này. Ở nghĩa hẹp, có thể coi 
nó là tính cách; còn theo nghĩa rộng hơn, từ này thậm chí bao hàm 
cả thế giới quan và nhân sinh quan của một người nào đó. 


Chàng thanh niên: Thế giới quan? 


Triết gia: Chẳng hạn, có người sầu khổ vì "Mình có tính cách bi 
quan". Ta hãy thử đổi cách nói khác, rằng "Mình có lối sống bi quan" 
xem sao. Tôi cho rằng vấn đề không phải ở tính cách mà là ở thế giới 
quan. Có lẽ từ "tính cách" mang lại cảm giác không thể thay đổi. Tuy 
nhiên, nếu là thế giới quan thì lại có thể thay đổi được. 


Chàng thanh niên: Hừm, hơi khó nhỉ. Lối sống mà thầy nói đó có 
phải gần giống như "cách thức sống" không? 


Triết gia: Có thể diễn đạt như thế. Nếu nói chính xác hơn một chút 
thì là "trạng thái của cuộc đời". Chắc chắn cậu nghĩ rằng khí chất và 
tính cách là những điều không thể dùng ý chí mà thay đổi. Nhưng 
tâm lý học Adler cho rằng lối sống là kết quả do mình chủ động lựa 


chọn. 
Chàng thanh niên: Kết quả do mình chủ động lựa chọn? 
Triết gia: Đúng vậy. 


Chàng thanh niên: Có nghĩa là tôi không chỉ lựa chọn "bất hạnh" 
mà còn tự lựa chọn cả tính cách lệch lạc này sao? 


Triết gia: Tất nhiên rồi. 

Chàng thanh niên: Ha ha, luận điệu này của thầy thật vô lý. Đến lúc 
tôi nhận ra thì tính cách đã thành ra thế này rồi. Tôi không hề nhớ là 
mình đã chọn. Thầy cũng vậy còn gì? Có thể tự do chọn tính cách 
của mình, chuyện này rõ là quá vô lý! 


Triết gia: Tất nhiên, không phải là cậu đã ý thức lựa chọn "mình như 
thế này". Có lẽ lựa chọn ban đầu là hành vi vô thức. Hơn nữa, trong 
quá trình lựa chọn, các nhân tố tác động bên ngoài như cậu vẫn 
nhắc đi nhắc lại, tức là chủng tộc, quốc tịch, văn hóa, hoàn cảnh gia 
đình, cũng có ảnh hưởng lớn. Dù vậy, người lựa chọn "mình như thế 
này” chính là cậu. 


Chàng thanh niên: Tôi không hiểu ý thầy. Tôi đã chọn vào lúc nào? 


Triết gia: Tâm lý học Adler cho rằng có lẽ vào khoảng lúc trên dưới 
10 tuổi. 


Chàng thanh niên: Vậy thì cứ cho là tôi sẽ nhường thầy 100 bước, 
mà không, nhường 200 bước mà công nhận tôi lúc 10 tuổi đã vô 
thức chọn lối sống đó. Nhưng như thế thì sao nào? Dù gọi là tính 
cách, khí chất hay lối sống thì đẳng nào tôi cũng đã trở thành "tôi như 
thế này" mất rồi. Tình hình đâu có thay đổi được. 

Triết gia: Không đâu. Nếu lối sống không phải là bẩm sinh mà do tự 
mình lựa chọn thì chắc chắn mình cũng có thể tự chọn lại. 

Chàng thanh niên: Chọn lại? 

Triết gia: Có lẽ trước giờ cậu không hiểu lối sống của mình. Có lẽ 
thậm chí không biết đến cả khái niệm lối sống. Tất nhiên, không ai có 
thể chọn lựa xuất thân của mình. Sinh ra ở đất nước này, thời đại 
này, là con của gia đình này không phải những điều ta có thể tự chọn 


lựa. Hơn nữa, những nhân tố này đều có sức ảnh hưởng khá lớn. 
Về xuất thân của mình, có lẽ cậu không hài lòng, môi lần nhìn người 
khác lại có cảm giác “giá mà mình được sinh ra trong hoàn cảnh như 
vậy". 


Nhưng sự việc không thể dừng lại ở đó. Vấn đề không phải là quá 
khứ mà là "lúc này". Bây giờ, vào lúc này cậu đã hiểu được lối sống 
của chính mình. Nếu vậy, từ giờ sẽ làm gì là trách nhiệm của cậu. 
Tiếp tục chọn lối sống như từ trước đến giờ hay chọn lại một lối sống 
mới, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. 


Chàng thanh niên: Vậy, thầy bảo tôi làm thế nào để chọn lại đây? 
Đâu phải chỉ một câu nói "Chính cậu đã chọn lối sống đó, nên giờ 
hãy chọn lại ngay đi", là có thể thay đổi ngay được! 


Triết gia: Không, không phải cậu không thay đổi được. Bất cứ lúc 
nào hay dù ở trong hoàn cảnh nào con người cũng có thể thay đổi. 
Cậu không thể thay đổi là vì cậu đã hạ quyết tâm "sẽ không thay đổi". 


Chàng thanh niên: Thầy nói gì cơ? 


Triết gia: Con người lựa chọn lối sống cho mình ở mọi thời điểm. 
Ngay cả trong những khoảnh khắc ngồi cạnh nhau nói chuyện như 
bây giờ ta cũng đang lựa chọn. Cậu nói mình là người bất hạnh. Nói 
muốn thay đổi ngay lập tức. Thậm chí còn mong muốn trở thành 
người khác. Mặc dù vậy, cậu không thể thay đổi là vì sao? Đó là vì 
cậu không ngừng quyết tâm không thay đổi lối sống của mình. 


Chàng thanh niên: Không, không. Những lời thầy nói không hợp lý 
chút nào. Tôi muốn thay đổi. Đây là mong muốn thực lòng của tôi. 
Vậy tại sao tôi lại quyết tâm không thay đổi?! 


Triết gia: Có lẽ vì cậu cho rằng dù có hơi bất tiện, thiếu tự do nhưng 
lối sống bây giờ vẫn tốt hơn, cảm thấy không thay đổi sẽ thoải mái 
hơn là thay đổi này" thì từ kinh nghiệm vốn có cậu có thể phán đoán 
được cần xử lý những việc trước mắt như thế nào và điều gì sẽ xảy 
ra. Giống như lái một chiếc xe quen thuộc. Dù hỏng hóc ít nhiều 
nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có thể lái thành thạo. 

Trong khi đó, nếu lựa chọn lối sống mới, cậu không biết điều gì sẽ 
xảy ra với con người mới của mình, cũng không biết phải xử lý 
những việc diễn ra trước mắt bằng cách nào. Tương lai trở nên khó 


dự đoán, cuộc sống đầy nỗi bất an, biết đâu một cuộc sống khó khăn 
hơn, bất hạnh hơn đang đợi cậu ở phía trước. Nghĩa là dù người ta 
có nhiều điều bất mãn nhưng vẫn cho rằng giữ nguyên hiện trạng thế 
này lại dễ dàng, an tâm hơn. 

Chàng thanh niên: Ý thầy là muốn thay đổi nhưng lại sợ thay đổi? 
Triết gia: Khi muốn thay đổi lối sống, chúng ta cần rất nhiều can 
đảm. Giữa "sự bất an" do thay đổi và "sự không hài lòng" dai dẳng vì 
không thay đổi, chắc chắn cậu đã chọn vế sau rồi. 

Chàng thanh niên: ... Giờ thầy lại dùng từ "can đảm" à? 

Triết gia: Đúng vậy. Tâm lý học Adler là tâm lý học của lòng can 
đảm. Cậu bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng 
không phải do thiếu năng lực. Cậu chỉ thiếu "can đảm" mà thôi. Nói 
một cách khác, cậu không đủ "can đảm dám được hạnh phúc". 


Cuộc đời cậu được quyêt định “ngay tại 
đây, vào lúc này ” 

Chàng thanh niên: Can đảm dám được hạnh phúc.. 

Triết gia: Cậu cần tôi giải thích thêm không? 

Chàng thanh niên: Không, khoan đã. Đầu óc tôi loạn hết cả rồi. Đầu 
tiên, thầy nói rằng thế giới này rất đơn giản. Răng cảm thấy thế giới 
phức tạp là do chủ quan của "tôi" khiến ra như vậy. Không phải cuộc 


đời phức tạp mà là "tôi" làm cuộc đời phức tạp và vì thế khiến cho 
việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn. 


Và thầy cũng nói rằng cần phải suy nghĩ theo quan điểm của thuyết 
mục đích chứ không phải là thuyết nguyên nhân của Freud. Không 
được tìm kiếm nguyên nhân trong quá khứ, hãy phủ định sang chấn 
tâm lý, con người không phải là dạng tồn tại bị chi phối bởi những 
nguyên nhân trong quá khứ mà hành động để đạt được mục đích 
nào đó. 

Triết gia: Không sai. 

Chàng thanh niên: Không chỉ có thế, thầy còn nói thuyết mục đích 
xây dựng trên tiền đề chính là "con người có thể thay đổi", và con 
người ở mọi thời điểm đều đang tự chọn lối sống của mình. 

Triết gia: Đúng như vậy. 

Chàng thanh niên: Tôi không thể thay đổi là vì chính bản thân tôi 
quyết tâm "không thay đổi". Tôi không đủ can đảm lựa chọn lối sống 
mới. Nghĩa là, tôi thiếu "can đảm dám được hạnh phúc". Chính vì 
vậy mà tôi mới bất hạnh. Tôi hiểu như vậy có sai không? 

Triết gia: Không hề. 

Chàng thanh niên: Nếu như thế thì, vấn đề là biện pháp cụ thể: "làm 
thế nào để thay đổi lối sống". Thầy vẫn chưa nói rõ điều đó. 

Triết gia: Đúng vậy. Lúc này điều cậu cần làm trước hết là gì? Đó là 
quyết tâm từ bỏ lối sống hiện nay. 


Lúc nãy cậu đã nói "Nếu trở thành người như Y, tôi sẽ hạnh phúc". 


Cứ sống trong giả thiết kiểu "nếu như thế này thì" sẽ không thể thay 
đổi được. Bởi vì "nếu trở thành người giống như Y" chính là cái cớ 
để cậu không thay đổi bản thân. 


Chàng thanh niên: Cái cớ để không thay đổi bản thân? 


Triết gia: Trong số những người bạn trẻ của tôi, có một người ước 
mơ trở thành tiểu thuyết gia nhưng mãi mà chẳng viết được tác 
phẩm nào. Cậu ấy bảo bận việc không có thời gian để viết nên không 
thể hoàn thành tác phẩm, cũng không tham gia một cuộc thi nào cả. 


Tuy nhiên, có đúng như vậy không? Thực ra là, cậu ấy muốn để ngỏ 
khả năng "nếu làm sẽ được" bằng việc không dự thi. Cậu ấy không 
muốn bị phơi bày cho người khác đánh giá, và lại càng không muốn 
đối diện với sự thực là tác phẩm của mình không được giải vì quá 
chán. Cậu ấy muốn sống trong cái khả năng "chỉ cần có thời gian 
mình sẽ làm được, chỉ cần có điều kiện mình cũng viết được, mình 
có tài năng đó". Có lẽ năm, mười năm nữa, cậu ấy sẽ bắt đầu sử 
dụng những lý lẽ bao biện khác, như mình không còn trẻ nữa" hay 
"mình đã có gia đình rồi". 


Chàng thanh niên: ... Tôi hiểu đến đau đớn cảm giác của anh ấy. 


Triết gia: Dự thi rồi trượt thì cũng phải làm. Như thế có thể sẽ 
trưởng thành hơn hoặc có thể sẽ hiểu ra rằng mình cần phải đi theo 
con đường khác. Dù thế nào cũng có thể tiến lên phía trước. Thay 
đổi lối sống hiện tại chính là như vậy đó. Nếu cứ mãi không gửi bản 
thảo dự thi, sẽ chẳng tiến lên được. 

Cũng có thể giấc mơ sẽ bị đập tan nát! Nhưng thế thì có sao chứ? 
Cậu không cho rằng cứ đưa ra đủ các "lý do không thể làm được" để 
đáp lại một vấn đề đơn giản - một việc cần phải làm - là một cách 
sống khổ sở sao? Trường hợp của cậu bạn mơ trở thành tiểu thuyết 
gia ấy chính là "bản thân" làm cho cuộc đời phức tạp, làm cho việc 
sống hạnh phúc trở nên khó khăn. 


Chàng thanh niên: ... Gay gắt quá! Triết học của thầy gay gắt quái! 


Triết gia: Đúng vậy, có lẽ là một liều thuốc mạnh. Đúng là liều thuốc 
mạnh! 


Nhưng, nếu muốn thay đổi cách nhìn nhận thế giới và bản thân (lối 


sống), sẽ buộc phải thay đổi cách đối xử với thế giới, thậm chí là cả 
hành vi nữa. Đừng quên điểm này: sẽ cần phải thay đổi. Cậu vẫn cứ 
là "cậu", nhưng phải chọn lại lối sống. Có thể gay gắt thật nhưng 
cũng đơn giản lắm. 


Chàng thanh niên: Không phải vậy. Tôi nói gay gắt với ý khác cơi 
Nghe những điều thầy nói tôi lại có cảm giác bản thân mình từ trưóc 
tới nay đang bị kết tội rằng "không hề có cái gọi là sang chấn tâm lý, 
hoàn cảnh cũng chẳng liên quan gì. Tất cả đều là bản thân có vấn đề, 
nên bất hạnh của cậu là do cậu cả"! 

Triết gia: Không. Không phải tôi kết tội cậu. Thuyết mục đích của 
Adler nói rằng "Cho dù phần đời từ trước tới nay có xảy ra chuyện gì 
chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của phần đời từ 
nay trở đi". Người quyết định cuộc sống của cậu chính là bản thân 
cậu đang sống ngay tại đây, vào lúc này. 


Chàng thanh niên: Cuộc đời của tôi được quyết định ngay tại đây, 
vào lúc này? 


Triết gia: Đúng vậy. Vì không có cái gọi là quá khứ. 


Chàng thanh niên: ... Được rồi. Không hắn là tôi đồng ý 100% với 
quan điểm của thầy. Có nhiều chỗ tôi chưa chấp nhận, nhiều điểm 
muốn phản bác. Nhưng đồng thời, quả thật những lời của thầy cũng 
rất đáng suy nghĩ và khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý học 
Adler. Đêm nay, tôi xin dừng lại ở đây, và tuần sau tôi xin phép lại tới 
làm phiền thầy. Nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. 

Triết gia: Được thôi. Có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ một mình. Tôi 
lúc nào cũng ở đây nên cậu hãy đến lúc nào cậu muốn. Cảm ơn cậu 
đã cho tôi một khoảng thời gian thú vị. Tôi rất mong đợi cuộc tranh 
luận tiếp theo. 


Chàng thanh niên: Cuối cùng còn một điều này nữa. Hôm nay do 
cuộc tranh luận diễn ra quyết liệt quá mà tôi đã có những lời thất lễ. 
Mong thầy bỏ qua cho. 

Triết gia: Đừng bận tâm. Cậu nên đọc cách Đối thoại của Platon. 
Các học trò của Sokrates đều thảo luận với ông bằng những lời lẽ và 
thái độ thăng thắn đến kinh ngạc. Đó là tư thế cần thiết của đối thoại. 


ĐÊM THỨ HAI: Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ 
quan hệ giữa người với người 


Y lời hẹn, đúng một tuần sau, Chàng thanh niên đến thư phòng của 
Triết gia. Thật ra anh đã muốn tới ngay từ hai, ba ngày sau lần gặp 
trước. Sau khi suy nghĩ kỹ, nỗi ngờ vực của Chàng thanh niên đã 
chuyển thành tin chắc. Rằng thuyết mục đích chỉ là ngụy biện, sang 
chấn tâm lý rõ ràng là có thật. Con người không thể quên được quá 
khứ cũng không thể thoát khỏi quá khứ. Hôm nay anh sẽ phản biện 
triệt để kỳ lạ đó, làm rõ mọi chuyện. 


Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? 


Chàng thanh niên: Thưa thầy, từ hôm đó về, tôi đã bình tính suy 
nghĩ rất nhiều và thấy mình quả là không thể đồng ý với quan điểm 
của thầy. 

Triết gia: Ồ, cậu thấy nghỉ ngờ ở chỗ nào vậy? 


Chàng thanh niên: Chẳng hạn, lần trước tôi đã thừa nhận mình ghét 
bản thân. Kiểu gì tôi cũng chỉ thấy nhược điểm, chẳng nghĩ ra lý do 
gì để yêu quý bản thân cả. Nhưng tất nhiên tôi rất muốn yêu quý bản 
thân mình. 


Chuyện gì thầy cũng giải thích bằng "mục đích", nhưng vậy thì vì mục 
đích gì, vì điều lợi gì mà tôi lại chán ghét bản thân? Ghét bản thân 
chăng được bất cứ lợi lộc gì cả. 


Triết gia: Chính xác. Cậu thấy mình không có ưu điểm. Cảm thấy 
mình chỉ có nhược điểm. Bất kể sự thật thế nào thì cậu cũng cảm 
thấy như thế. Tóm lại là cậu tự đánh giá bản thân rất thấp. Vấn đề là 
tại sao cậu lại tự ti đến vậy, tại sao cậu lại hạ thấp bản thân mình 
như thế. 


Chàng thanh niên: Vì sự thực là tôi chẳng có ưu điểm gì cả. 


Triết gia: Không phải. Cậu chỉ thấy toàn nhược điểm là vì cậu đang 
quyết tâm không yêu quý bản thân. Để đạt được mục đích "không 
yêu quý bản thân", cậu không để ý đến ưu điểm mà chỉ tập trung chú 
ý đến nhược điểm. Trước hết cậu phải hiểu điều đó đã. 


Chàng thanh niên: Tôi đang quyết tâm không yêu quý bản thân? 
Triết gia: Đúng thế. "Không yêu quý bản thân" là điều "thiện" đối với 
cậu. 

Chàng thanh niên: Tại sao? Để làm gì cơ chứ? 

Triết gia: Có lẽ cậu nên tự hỏi bản thân thì hơn. Cậu cho rằng mình 
có nhược điểm gì? 

Chàng thanh niên: Có lẽ thầy đã nhận ra rồi. Trước tiên có thể kể 
đến cái tính cách này. Tôi không tự tin ở bản thân, bi quan trước tất 
cả mọi thứ. Không những thế, có lẽ do ý thức quá mức về bản thân 


nên tôi lúc nào cũng phải để ý ánh mắt của người khác, luôn ngờ vực 
người khác. Tôi không thể sống một cách tự nhiên, lúc nào cũng có 
cảm giác như đang diễn kịch. Và nếu chỉ tính cách không còn đỡ, 
đằng này cả khuôn mặt lẫn dáng người, tôi đều chẳng thích một điểm 
nào. 


Triết gia: Khi liệt kê những nhược điểm của mình như thế, cậu cảm 
thấy thế nào? 

Chàng thanh niên: Thầy quả là người ác ý! Rõ ràng là tôi không 
thoải mái rồi. Mà có lẽ chẳng ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc 
như tôi cả. Nếu là tôi, có một kẻ hèn kém, phiền phức như thế này ở 
cạnh thì tôi cũng chẳng thích nổi hắn nữa là. 


Triết gia: Rõ rồi. Vậy là cậu đã rút ra được kết luận rồi nhỉ. 
Chàng thanh niên: Thầy nói vậy là sao? 


Triết gia: "Nếu như lấy bản thân ra làm ví dụ khiến cậu thấy khó hiểu 
thì tôi sẽ đưa ra một dẫn chứng khác. Tôi cũng từng tư vấn tâm lý tại 
thư phòng này. Nhiều năm trước, có một nữ sinh đã tới gặp tôi. Phải, 
cô ấy ngồi đúng chiếc ghế cậu đang ngồi. 

Và nỗi phiền muộn của cô ấy là bệnh đỏ mặt. Cô ấy nói rằng muốn 
chữa bệnh đỏ mặt mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người, bằng mọi 
giá. Nghe vậy, tôi đã hỏi: "Nếu chữa được bệnh đỏ mặt, cháu muốn 
làm gì?" Cô gái liền trả lời rằng có một chàng trai mà mình muốn hẹn 
hò. Mặc dù thầm thương trộm nhớ chàng trai ấy đã lâu, cô vẫn chưa 
dám thổ lộ nếu khỏi bệnh đỏ mặt, cô sẽ ngay lập tức thổ lộ với cậu 
ấy, mong là có thể hẹn hò. " 

Chàng thanh niên: Chà! Đúng là tâm sự của nữ sinh. Để thổ lộ với 
người trong mộng, trước tiên phải chữa khỏi bệnh đỏ mặt đã. 

Triết gia: Liệu có thật là như vậy không? Theo tôi phán đoán thì 
không phải là như thế. Tại sao cô ấy lại bị bệnh đỏ mặt? Tại sao cô 
ấy chữa mãi không khỏi bệnh đó? Đó là vì bản thân cô ấy cần căn 
bệnh đỏ mặt. 

Chàng thanh niên: Không, không. Thầy nói gì vậy?! Chẳng phải cô 
ấy rất mong có thể chữa khỏi bệnh đó hay sao? 


Triết gia: "Cậu nghĩ đối với cô ấy điều gì đáng sợ nhất, điều gì cô ấy 


muốn tránh nhất? Tất nhiên là bị anh chàng kia từ chối, bị phủ định 
sự tồn tại của bản thân và khả năng về bản thân qua cú sốc thất tình. 
Đặc trưng này luôn thấy rất rõ nét ở thất tình tuổi dậy thì. 


Nhưng một khi còn căn bệnh đỏ mặt, cô bé có thể lợi dụng lý do 
"Mình không thể hẹn hò được với cậu ấy là vì bệnh đỏ mặt này" để 
làm cớ trốn tránh, vậy thì không cần phải lấy can đảm thổ lộ hoặc 
dẫu có bị từ chối vẫn có thể thuyết phục được mình rằng đấy là lý do. 
Hồi cuối cùng cô có thể sống trong cái khả năng "Nếu bệnh đỏ mặt 
mà khỏi, mình sẽ... "" 

Chàng thanh niên: Vậy ý thầy là cô gái đó tạo ra bệnh đỏ mặt để 
làm cớ bao biện cho việc mình không dám thổ lộ tình cảm hoặc sợ bị 
anh chàng kia từ chối. 


Triết gia: Nói thẳng ra thì là như thế. 

Chàng thanh niên: Thú vị lắm. Đúng là một cách lý giải thú vị. 
Nhưng, giả dụ đúng thế thật thì chăng phải bệnh đó quả là không thể 
chữa được à? Chăng phải là cô gái ấy cần bệnh đỏ mặt và đồng thời 
cũng đang khổ sở vì nó à? Phiền não sẽ chắng bao giờ kết thúc. 
Triết gia: "Thế nên tôi và cô ấy đã có một cuộc đối thoại như thế này. 
"Bệnh đỏ mặt dễ chữa lắm." 

"Thật thế ạ?" 

"Nhưng bác không chữa cho cháu đâu." 

"Tại sao ạ?" 


"Vì nhờ bệnh đỏ mặt mà cháu có thể chấp nhận những bất mãn 
trước bản thân và xã hội, chấp nhận cuộc đời không suôn sẽ, bằng 
cách đổ lôi tất cả những điều này cho cái bệnh đó." 


"Nhưng nếu bác chữa khỏi bệnh cho cháu mà tình hình không thay 
đổi gì thì cháu tính sao? Chắc chắn cháu sẽ quay trở lại và đề nghị 
'Hãy trả lại bệnh đỏ mặt cho cháu'. Yêu cầu đó bác không làm 
được.” 

Chàng thanh niên: Hừm. 


Triết gia: Không phải riêng cô bé là vậy đâu. Các thí sinh dự thi 


nghĩ, "Nếu thi đỗ, cuộc đời ta sẽ trở nên sáng sủa". Nhân viên công 
ty thì nghĩ, "Nếu chuyển việc, mọi chuyện sẽ suôn sẽ". Nhưng trong 
rất nhiều trường hợp, dù những mong muốn đó có thành sự thực thì 
tình hình cũng chẳng có chút thay đổi nào. 


Chàng thanh niên: Đúng vậy. 


Triết gia: Khi có người xúi tư vấn muốn được chữa khỏi bệnh đỏ 
mặt, nhà tư vấn tuyệt đối không được chữa bệnh đó. Làm như vậy, 
quá trình hồi phục có khi sẽ còn khó khăn hơn. Quan điểm của tâm lý 
học Adler là như vậy. 


Chàng thanh niên:: Vậy cụ thể thì nhà tư vấn tâm lý sẽ làm gì? 
Nghe người bệnh tâm sự rồi mặc kệ sao? 


Triết gia: "Cô bé ấy không tự tin vào bản thân. Cô lúc nào cũng có 
tâm lý sợ "mình như thế này" mà thổ lộ thì chắc chắn sẽ bị từ chối, 
mình sẽ càng mất tự tin hơn. Vì vậy, cô mới tạo ra bệnh đỏ mặt cho 
chính mình. 

Điều tôi có thể làm được, trước hết là khiến cô bé đón nhận "bản 
thân như bây giờ" và có can đảm tiến lên phía trước dù kết quả có 
như thế nào. Tâm lý học Adler gọi cách tiếp cận như vậy là "khích lệ 
lòng can đảm'." 

Chàng thanh niên:: Khích lệ lòng can đảm? 

Triết gia: Đúng vậy. Đợi khi cuộc tranh luận của chúng ta tiến triển 
hơn một chút, tôi sẽ giải thích có hệ thống về nội dung cụ thể này. 
Bây giờ chưa đến lúc. 

Chàng thanh niên: Chỉ cần thầy giải thích kỹ là được. Tôi sẽ nhớ 
khái niệm "khích lệ lòng can đảm" này... Thế, rốt cuộc cô ấy thế nào? 
Triết gia: Tôi được biết là cô bé có dịp cùng bạn bè đi chơi chung 
với anh chàng đó, cuối cùng chính cậu ta ngỏ lời muốn hẹn hò. Tất 
nhiên, cô ấy không đến thư phòng này nữa. Tôi không biết bệnh đỏ 
mặt của cô ấy sau đó thế nào. Nhưng có lẽ nó không còn cần thiết 
nữa. 

Chàng thanh niên: Chắc chắn là không còn cần nữa rồi. 


Triết gia: "Đúng vậy. Giờ thì, trên cơ sở câu chuyện của cô gái đó, 


chúng ta hãy cùng suy nghĩ về vấn đề của cậu. Cậu nói hiện giờ, cậu 
chỉ thấy toàn khuyết điểm của mình nên không thể yêu quý bản thân 
được. Và cậu đã nói như thế này, "Chắc chẳng có ai muốn giao thiệp 
với một gã lệch lạc như vậy". 


Hẳn cậu đã hiểu rồi phải không. Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? 
Tại sao cậu lại quyết định chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà 
không yêu quý bản thân? Đó là vì cậu quá sợ bị người khác ghét, sợ 
bị tổn thương trong quan hệ với người khác." 


Chàng thanh niên: Thầy nói vậy là sao? 


Triết gia: Giống như cô gái mắc bệnh đỏ mặt sợ bị chàng trai mình 
thích từ chối, cậu cũng sợ bị người khác phủ nhận. Cậu sợ bị ai đó 
chế giễu, từ chối, sợ bị tổn thương tâm hồn. Cậu nghĩ rằng, nếu rơi 
vào tình cảnh như thế thì thà rằng ngay từ đầu không dính dáng gì 
đến ai còn tốt hơn. Nghĩa là, "mục đích" của cậu là "không bị tổn 
thương trong quan hệ với người khác”. 


Triết gia: Vậy làm thế nào để đạt được mục đích đó? Câu trả lời đơn 
giản thôi. Chỉ cần trở thành một người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của 
mình, căm ghét bản thân, cố gắng không dính dáng đến với người 
khác là được. Chỉ cần tự chui vào vỏ ốc của chính mình, là sẽ chẳng 
phải nảy sinh quan hệ với ai, ngộ nhỡ bị người khác từ chối thì cũng 
có thể đem chuyện này ra làm lý do biện minh. Trong lòng sẽ nghĩ: Vì 
mình có khuyết điểm này nên mới bị từ chối, chỉ cần không có khuyết 
điểm này thì mình cũng sẽ được yêu mến thôi. 

Chàng thanh niên:: ... Ha ha, tôi bị thầy vạch trần rồi nhỉ! 


Triết gia: Đừng đánh trống lảng. Đối với cậu, giữ nguyên hiện trạng 
"như thế này" đầy rẫy khuyết điểm là một điều "thiện" không thể thay 
thế, tức là một việc "có lợi". 

Chàng thanh niên:: Ôi, thầy thật là một con ác quỷ! Đúng vậy, đúng 
là như vậy! Tôi sợ. Tôi không muốn tổn thương trong quan hệ với 
người khác. Tôi quá sợ hãi rằng sẽ bị từ chối, bị phủ nhận! Tôi thừa 
nhận, điều đó hoàn toàn đúng! 


Triết gia: "Thừa nhận là một thái độ tuyệt vời. 


Tuy nhiên, đừng quên rằng trong quan hệ giữa người với người, về 
cơ bản không có chuyện không bị tổn thương đâu. Chỉ cần nằm 
trong quan hệ với người khác thì ít nhiều sẽ bị tổn thương và cũng sẽ 
làm người khác tổn thương. 


Adler nói: "Để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình 
trong vũ trụ mà thôi." Nhưng đâu thể làm thế được." 


Mọi phiên muộn đêu bắt nguồn từ quan hệ 
ĐI HOMỜI VỚI HgHỜI 


Chàng thanh niên: Khoan đãi! Câu này tôi phải hỏi cho rõ ràng. "Để 
xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ" 
nghĩa là sao? Chẳng phải nếu chỉ sống một mình sẽ lại bị cảm giác 
cô độc làm cho phiền muộn hay sao? 


Triết gia: Cậu cảm thấy cô độc không phải vì cậu chỉ có một mình. 
Cảm thấy mình bị tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, 
khỏi xã hội, cộng đồng, đó mới gọi là cô độc. Chúng ta cần người 
khác để cảm thấy cô độc. Nghĩa là con người chỉ trở thành "cá nhân" 
khi đặt vào giữa các mối quan hệ xã hội mà thôi. 

Chàng thanh niên: Có thật là nếu chỉ có một mình, nghĩa là sống 
một mình trong vũ trụ, thì sẽ không trở thành "cá nhân” và cũng 
không cảm thấy cô độc? 


Triết gia: Nếu thế, có lẽ thậm chí cả khái niệm "cô độc" cũng không 
tồn tại nữa. Chẳng cần cả ngôn ngữ cũng chẳng cần logic lẫn nhận 
thức chung. Nhưng không thể có chuyện đó được. Dẫu có sống trên 
hoang đảo không người thì cậu cũng sẽ nghĩ đến "ai đó" ở phía bên 
kia đại đương xa xôi. Dù trong những đêm cô đơn, cậu vẫn lắng 
nghe tìm tiếng thở của ai đó. Một khi còn có ai đó ở một nơi nào đó 
ngoài kia, cậu sẽ nếm trải sự cô độc. 

Chàng thanh niên: Nhưng, câu nói vừa rồi còn có thể diễn giải theo 
cách khác là "Nếu có thể sống một mình trong vũ trụ thì phiền muộn 
sẽ tan biến" phải không? 


Triết gia: Về mặt lý thuyết là vậy. Vì Adler quả quyết rằng "mọi phiền 
muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với 
người". 

Chàng thanh niên: Thầy đang nói gì vậy? 


Triết gia: Tôi có thể nhắc lại bao lần cũng được. "Mọi phiền muộn 
của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người". 
Đây là khái niệm căn bản của tâm lý học Adler. Nếu thế giới này 
không có quan hệ giữa người với người, nếu trong vũ trụ không có 
người khác, chỉ có mình mình, vậy thì mọi phiền muộn cũng sẽ tan 


biến. 

Chàng thanh niên: Không thể nào! Đó chỉ là những lời ngụy biện có 
tính kinh viện mà thôi! 

Triết gia: Tất nhiên không thể xóa bỏ mối quan hệ giữa người với 
người, về bản chất, con người phải lấy sự tồn tại của người khác làm 
tiền đề để sống, không thể có chuyện sống hoàn toàn cách ly với 
người khác. Đúng như cậu nói, tiền đề "nếu có thể sống một mình 
trong vũ trụ" hoàn toàn không thể xác lập được. 


Chàng thanh niên: Tôi không nói đến vấn đề đó! Đúng là mối quan 
hệ giữa người với người là một vấn đề lớn. Tôi thừa nhận điều đó. 
Nhưng, luận điệu cho rằng tất cả phiền muộn đều chỉ vì quan hệ giữa 
người với người thì quá cực đoan! Thầy phủ nhận tất cả những 
phiền muộn do bị tách rời khỏi quan hệ giữa người với người, những 
phiền muộn trong nội tâm mỗi con người, những phiền muộn bởi 
chính bản thân mình sao?! 


Triết gia: Những phiền muộn chỉ nằm trọn vẹn trong một cá nhân, 
hay cái gọi là phiền muộn nội tâm không hề tồn tại. Trong bất cứ nôi 
phiền muộn nào chắc chăn cũng có bóng dáng của người khác. 


Chàng thanh niên: Thưa thầy, thế mà thầy cũng tự xưng là thầy 
sao?! Con người còn có những nỗi phiền muộn nghiêm trọng hơn, 
cao quý hơn quan hệ với người khác! Hạnh phúc là gì, tự do là gì, rồi 
ý nghĩa cuộc đời là gì? Đó chẳng phải là những chủ đề mà các Triết 
gia vẫn không ngừng tìm hiểu từ thời Hy Lạp cổ đại đến giờ sao?l 
Còn thầy thì nói gì? Mối quan hệ giữa người với người là khởi nguồn 
cho tất cả sao? Thật là một câu trả lời tàm thường. Các Triết gia mà 
nghe thấy hẳn sẽ choáng váng lắm! 

Triết gia: Được rồi. Có vẻ tôi cần giải thích cụ thể hơn. 

Chàng thanh niên: Vâng, xin hãy giải thích! Nếu thầy nói rằng mình 
là Triết gia thì hãy giải thích rõ ràng cho tôi đi. 

Triết gia: Tôi đã nói thế này: "Cậu quá sợ hãi việc tạo lập và duy trì 
quan hệ với người khác, thành thử mới chán ghét bản thân. Cậu né 
tránh các mối quan hệ nhờ việc chán ghét mình”. Những lời chỉ trích 
đó đã khiến vô cùng bối rối. Những lời lẽ ấy như nhìn thấu suốt lòng 
anh, khiến anh buộc phải thừa nhận. Tuy nhiên, anh vẫn thấy cần 


kiên quyết phủ nhận quan điểm "mọi nỗi phiền muộn của con người 
đều bắt nguồn từ mối quan hệ với người khác". Adler đang tầm 
thường hóa những vấn đề của người. Cho rằng mình không khổ sở 
vì những phiền muộn trần tục như thếP" 


Cảm giác tự fI là ngộ nhận mang tính chủ 
qHqn 

Triết gia: Vậy chúng ta hãy nói về mối quan hệ giữa người với người 
từ một góc độ hơi khác một chút. Cậu có biết từ "cảm giác tự ti" 
không? 


Chàng thanh niên: Một câu hỏi ngốc nghếch. Hẳn là thầy đã hiểu 
qua cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ rằng tôi là một gã đàn ông cực 
kỳ tự tỉ. 


Triết gia: Cụ thể cậu tự ti về điều gì? 


Chàng thanh niên: Chẳng hạn khi nhìn thấy trên báo đài hình ảnh 
thành công của những người cùng độ tuổi, tôi lại có cảm giác tự tỉ vô 
cùng. Răng, người sống cùng thời với mình thành công đến vậy còn 
mình thì làm được gì cơ chứ. Hoặc môi khi nhìn thấy bạn bè hạnh 
phúc, cảm giác ghen tị, bực bội xuất hiện còn trước cả cảm xúc vui 
mừng cho bạn. Tôi cũng không thích khuôn mặt đầy mụn này, tôi còn 
tự ti hết sức về những vấn đề như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập... 
Nói chung là có cảm giác tự ti về mọi mặt. 

Triết gia: Tôi hiểu rồi. Nhân tiện tôi xin nói luôn, Adler được cho là 
người đầu tiên sử dụng từ "cảm giác tự ti" với ý nghĩa như hiện nay. 
Chàng thanh niên: Ồ, tôi không hề biết đấy. 

Triết gia: Trong tiếng Đức của Adler, ông dùng từ 
"Minderwertigkeitsgefủhl". Có nghĩa là "cảm giác (Gefủhl)" về "giá trị 
(Wert)" "thua kém (minder)". Nghĩa là, tự ti là một từ liên quan tới 
việc đánh giá giá trị bản thân. 

Chàng thanh niên: Đánh giá giá trị? 

Triết gia: Là cảm giác mình không có giá trị, hoặc giá trị của mình chỉ 
chừng này thôi 

Chàng thanh niên: Vâng, nếu là cảm giác đó thì tôi hiểu rõ lắm. Tôi 
đúng là như vậy mà. Ngày nào tôi cũng trách mình: có lẽ mày còn 
chăng có cả giá trị để sống nữa. 


Triết gia: Vậy hãy nói về cảm giác tự ti của tôi. Khi mới gặp tôi, cậu 


có ấn tượng gì? Ý tôi hỏi về đặc trưng hình thể ấy. 
Chàng thanh niên: Dạ, thì... 
Triết gia: Cậu không phải ngại đâu. Cứ nói thẳng ra. 


Chàng thanh niên: Vâng, tôi nghĩ thầy nhỏ người hơn mình hình 
dung. 


Triết gia: Cảm ơn cậu. Tôi cao 1m55. Nghe nói Adler cũng cao 
chừng đó. Và cho đến tận khi bằng tuổi cậu, tôi vẫn buồn phiền về 
chiều cao của mình. Nếu mà mình cao bằng người khác, nếu mình 
cao thêm 20 cm, không, chỉ cần 10 cm thôi thì hẳn là sẽ khác. Có khi 
đã có một cuộc đời vui vẻ hơn mở ra cho mình. Tôi nghĩ thế, nhưng 
rồi một lần tâm sự với bạn, cậu ấy liền gạt phẳng đi: "Vớ vần!" 


Chàng thanh niên: ... Thô lỗ quá! Sao lại có người như thết. 


Triết gia: Rồi cậu ấy nói tiếp thế này. "Cậu cao lớn hơn làm gì chứ? 
Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà." Đúng là 
những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ thường sẽ áp đảo đối 
phương, ngược lại, người nhỏ bé như tôi lại khiến đối phương buông 
lỏng cảnh giác. Chí lý, cậu ấy đã khiến tôi nghĩ rằng, nhỏ người như 
mình thế mà lại tốt cho cả mình và những người xung quanh. Đây là 
sự chuyển đổi giá trị. Bây giờ tôi không còn buồn phiền về chiều cao 
của mình nữa. 

Chàng thanh niên: ừm, nhưng đó là... 


Triết gia: Cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Điều quan trọng ở đây là, 
chiều cao 1m55 của tôi không có gì là "thua kém". 


Chàng thanh niên: Không có gì là thua kém? 


Triết gia: Thật thế, nó không thiếu hụt hay kém cỏi so với bất cứ thứ 
gì. Chiều cao 1m55 chỉ là một con số đo lường khách quan, Ở mức 
thấp hơn số đo trung bình mà thôi. Thoạt trông có lẽ sẽ nghĩ là thua 
kém đấy. Nhưng vấn đề là tôi nhìn nhận chiều cao ấy thế nào, tôi gán 
giá trị gì cho nó. 

Chàng thanh niên: Thầy nói vậy là sao? 


Triết gia: Điều tôi cảm thấy từ chiều cao của mình, xét cho cùng chỉ 
là sự so sánh với người khác, nghĩa là cảm giác răng mình thua kém 


mang tính chủ quan ấy lại nảy sinh từ mối quan hệ giũa người với 
người. Vì nếu không tồn tại những người khác để so sánh, chắc 
chắn tôi thậm chí còn không nghĩ là mình thấp Hiện giờ hẳn cậu 
cũng đang khổ sở cảm thấy thua kém nhiều mặt. Nhưng hãy hiểu 
rằng đó không phải sự thua kém mang tính khách quan mà là sự 
thua kém mang tính chủ quan. Thậm chí cả vấn đề chiều cao cũng có 
thể quy về tính chủ quan kia mà. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là nỗi tự ti làm chúng ta khổ sở không 
phải là "sự thật khách quan" mà là “sự suy diễn mang tính chủ 
quan"? 


Triết gia: Đúng vậy. Câu nói của người bạn "Cậu có khả năng khiến 
mọi người cảm thấy thoải mái" đã khiến tôi nhận ra một điều. Xét trên 
khía cạnh "khiến mọi người cảm thấy thoải mái" hay "không làm 
người khác thấy quá áp lực" thì chiều cao của tôi lại có thể là ưu 
điểm. Tất nhiên, đây là một cách giải thích mang tính chủ quan. Thậm 
chí còn có thể nói là một ngộ nhận tùy tiện. Nhưng, chủ quan có một 
điểm tốt. Đó là có thể tự mình lựa chọn. Coi chiều cao của bản thân 
là ưu điểm hay nhược điểm hoàn toàn do bản thân quyết định. 


Chàng thanh niên: Là quan điểm lựa chọn lại lối sống mới mà thầy 
nói hôm trước phải không? 


Triết gia: Đúng vậy. Chúng ta không thể tác động đến sự thật khách 
quan. Nhưng có thể tác động tùy ý đến những suy nghĩ chủ quan. Và 
chúng ta thì sống trong thế giới mang tính chủ quan. Điều này tôi đã 
nói lúc đầu rồi nhỉ? 

Chàng thanh niên: Vâng. Là nước giếng 18 độ c ạ. 


Triết gia: "Hãy nhớ lại ý nghĩa của từ "cảm giác tự ti" trong tiếng 
Đức. Lúc nãy tôi đã nói, trong tiếng Đức, "cảm giác tự ti" là một từ 
liên quan đến việc đánh giá giá trị của bản thân. Vậy, giá trị đó là bao 
nhiêu? 

Chẳng hạn, kim cương được mua vào bán ra với giá đắt. Hoặc đồng 
tiền của mỗi quốc gia. Chúng ta gán cho chúng một giá trị nào đó, rồi 
nói 1 cara bao nhiêu tiền, hay giá cả thế nào đó. Nhưng nếu thay đổi 
cách nhìn thì kim cương chẳng qua chỉ là một viên đá mà thôi." 


Chàng thanh niên: Thì về mặt lý thuyết là vậy. 


Triết gia: "Cũng có nghĩa, giá trị là thứ được hình thành trong một 
bối cảnh xã hội cụ thể. Cho dù giá trị của tờ 1 USD đã trở thành 
thường thức thì đấy cũng không phải là giá trị khách quan. Nếu nhìn 
nhận như một sản phẩm in ấn thì giá gốc của nó không đến 1 USD. 
Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi, thì có lẽ tôi đã 
lấy tờ 1 USD đốt lò sưởi hoặc dùng làm giấy vệ sinh rồi. Với cùng 
cách lý luận như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ chăng buồn phiền về chiều cao 
của mình nữa." 

Chàng thanh niên: ... Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác 
ngoài tôi? 

Triết gia: Đúng vậy. Nghĩa là vấn đề giá trị cuối cùng cũng được quy 
về mối quan hệ giữa người với người. 

Chàng thanh niên: Đây là chỗ liên hệ đến câu "mọi phiền muộn đều 
bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người", phải không? 


Triết gia: Chính xác. 


Phức cảm tự fI là một sự bao biện 


Chàng thanh niên: Nhưng có thể nói tự ti là một vấn đề của mối 
quan hệ giữa người với người không? Chẳng hạn, kể cả những kẻ 
được cho là thành công về mặt xã hội không có cớ gì phải tự ti trong 
mối quan hệ giữa người với người, cũng có cảm giác thua kém về 
mặt nào đó. Ngay một doanh nhân gây dựng được cả khối tài sản 
khổng lồ hay tuyệt thế giai nhân ai ai cũng phải ghen tị hoặc vận động 
viên đạt huy chương vàng Olympic đều có ít nhiều tự ti. Ít nhất là tôi 
nhận thấy thế. Phải giải thích điều này như thế nào đây? 


Triết gia: Adler cũng thừa nhận là ai cũng có thể trải qua cảm giác tự 
ti. Bản thân cảm giác tự ti không phải là xấu. 

Chàng thanh niên: hốt cuộc tại sao con người lại có cảm giác tự ti? 
Triết gia: Điều này phải giải thích từ đầu. Thoạt tiên, con người là 
một chủng loài yếu đuối tới tồn tại và sinh sống trên thế giới này. Và 
rồi đều có nhu cầu phổ quát thoát khỏi tình trạng yếu đuối đó. Adler 
gọi đó là "theo đuổi sự vượt trội". 


Chàng thanh niên: Theo đuổi sự vượt trội? 


Triết gia: Cậu cũng có thể nghĩ một cách đơn giản là "mong muốn 
tiến bộ" hay "tìm kiếm trạng thái lý tưởng". Chẳng hạn, đứa trẻ chập 
chững tập đi muốn học được cách đứng vững trên hai chân, rồi 
muốn biết nói để có thể tự do giãi bày suy nghĩ với những người 
xung quanh. Chúng ta đều có mong muốn chung là thoát khỏi tình 
trạng yếu đuối, bất lực muốn được tiến bộ hơn. Cả những tiến bộ 
khoa học trong lịch sử loài người cũng là kết quả của nhu cầu "theo 
đuổi sự vượt trội". 


Chàng thanh niên: Quả vậy. Thế thì sao ạ? 


Triết gia: Mặt trái của điều này chính là cảm giác tự ti. Con người ai 
cũng ở trong trạng thái "muốn được tiến bộ", theo đuổi sự vượt trội. 
Đề ra một lý tưởng hay mục tiêu nào đó rồi nỗ lực hướng tới điều đó. 
Đồng thời lại thấy bản thân thua kém vì không đạt được lý tưởng đó. 
Chẳng hạn, những đầu bếp tham vọng càng cao thì lại càng có cảm 
giác tự ti kiểu như "mình vẫn còn chưa thành thạo" hay "mình cần 
phải làm tốt hơn nữa". 


Chàng thanh niên: Hừm, đúng vậy. 


Triết gia: Adler nói rằng cả nhu cầu theo đuổi sự vượt trội lẫn cảm 
giác tự ti đều không phải căn bệnh mà là sự khích lệ thúc đẩy những 
nỗ lực lành mạnh, đúng đắn để trưởng thành. Chỉ cần không áp dụng 
sai cách thì ngay cả cảm giác tự ti cũng sẽ trở thành liều thuốc kích 
thích nỗ lực và trưởng thành. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là biến cảm giác tự ti thành đòn bẩy phải 
không? 


Triết gia: "Đúng vậy. Cố gắng vượt lên phía trước để gạt bỏ nỗi tự ti 
của bản thân; cố gắng tiến xa hơn dù chỉ một bước chứ không bằng 
lòng với thực tại; cố gắng trở nên hạnh phúc hơn. Nếu là kiểu tự ti 
như vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. 

Nhưng cũng có những người không nhận ra được một điều rằng 
"tình thế có thể thay đổi nhờ nỗ lực hiện tại", họ không có can đảm 
tiến lên dù chỉ một bước. Những người này chưa kịp làm gì đã đoán 
chắc rằng mình không làm được, hoặc có làm cũng không thể thay 
đổi được tình hình." 


Chàng thanh niên: Thì đúng là thế mà. Lòng tự ti càng lớn, con 
người càng trở nên tiêu cực, cuối cùng sẽ đoán chắc răng mình vô 
dụng. Thế mới gọi là tự ti chứ. 


Triết gia: Không, đó không còn là cảm giác tự ti mà đã thành mặc 
cảm. 


Chàng thanh niên: Mặc cảm? Thì cũng là tự ti còn gì? 


Triết gia: Cậu hãy lưu ý nhé. Hiện nay, ở Nhật từ "mặc cảm" được 
sử dụng đồng nghĩa với "tự ti". Giống như "tôi mặc cảm vì đôi mắt 
một mí" hay "anh ấy mặc cảm về học vấn". Đây là cách dùng sai 
hoàn toàn. Mặc cảm hay phức cảm (cơmplex) là từ thể hiện trạng 
thái tâm lý lệch lạc có tính phức tạp, không hề liên quan tới cảm giác 
tự ti. Chằng hạn như "phức cảm Oedipus" (Oedipus cơmplex) do 
Freud đề xướng, vốn dùng để chỉ sư ghen tuông một cách lệch lạc 
đối với cha hoặc mẹ, người cùng giới tính với mình. 

Chàng thanh niên: Đúng là nghe những từ như phức cảm yêu mẹ 
ghét cha (mother cơmplex) hay phức cảm yêu cha ghét mẹ (fíather 
cơmplex) cũng mang sắc thái lệch lạc mạnh hơn hẳn nhỉ. 


Triết gia: Tương tự như vậy, cũng cần phân biệt rõ ràng, không thể 
dùng lẫn lộn "cảm giác tự ti" và "phức cảm tự tỉ". 

Chàng thanh niên: Cụ thể chúng khác nhau như thế nào? 

Triết gia: Cảm giác tự ti bản thân nó không phải là điều xấu. Điểm 
này thì cậu đã hiểu rồi phải không? Như Adler nói, cảm giác tự ti có 
thể trở thành động lực thúc đẩy nỗ lực và trưởng thành. Chẳng hạn, 
tuy tự ti về học vấn, nhưng nếu vì thế lại nảy sinh quyết tâm "Mình 
học vấn thấp nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác" thì lại là điều 
đáng mừng. Ngược lại, phức cảm tự tỉ lại chỉ tâm lý vin vào nỗi tự tỉ 
của bản thân để bao biện. Ví như nghĩ rằng "Mình học vấn thấp nên 
không thể thành công" hoặc "Mình xấu xí nên không thể kết hôn". 
Liên tục khẳng định "Vì A nên không làm được B" như vậy trong cuộc 
sống hằng ngày, điều đó không đơn thuần là tự ti nữa rồi. Đó là phức 
cảm tự ti. 


Chàng thanh niên: Không, không. Đó là mối quan hệ nhân quả hợp 
lý! Nếu học vấn thấp ắt sẽ đánh mất cơ hội làm việc và thăng tiến, sẽ 
bị coi nhẹ, không thể thành công trong xã hội. Đó không phải bao 
biện gì hết mà là sự thật nghiệt ngã. 


Triết gia: Không đúng. 
Chàng thanh niên: Tại sao? Không đúng chỗ nào cơ chứ? 


Triết gia: Về mối quan hệ nhân quả cậu nói, Adler đã giải thích bằng 
cụm từ "quy luật nhân quả bề ngoài". Nghĩa là đem những thứ vốn 
chẳng có quan hệ nhân quả ra giải thích thành quan hệ nhân quả 
quan trọng. Chẳng hạn, mấy hôm trước có người nói rằng "Tôi mãi 
không kết hôn được là do hồi nhỏ đã phải chứng kiến quá trình bố 
mẹ ly hôn". Có lẽ nếu suy nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Freud 
thì đúng là việc ly hôn của bố mẹ đã tạo thành một vết thương tâm lý 
lớn, có mối quan hệ nhân quả rõ ràng với thái độ của bản thân trước 
hôn nhân. Nhưng Adler, từ góc nhìn của thuyết mục đích lại kết luận 
đó là luận điệu "quy luật nhân quả bề ngoài". 


Chàng thanh niên: Dù vậy thì thực tế vẫn là người học cao sẽ dễ 
đạt được thành công trong xã hội hơn chứ! Thầy hắn cũng hiểu điều 
này mà. 


Triết gia: Vấn đề là ở chỗ cậu đối diện với thực tế xã hội đó như thế 


nào. Nếu nghĩ rằng "Mình học vấn thấp nên không thể thành công" 
thì đó không phải "không thể thành công" mà là "không muốn thành 
công" rồi. 

Chàng thanh niên: Không muốn thành công? Lý lẽ gì vậy chứ? 


Triết gia: Nói đơn giản là sợ tiến lên thêm một bước hoặc không 
muốn nỗ lực thực sự. Không muốn để thay đổi bản thân mà phải hy 
sinh những thú vui đang tận hưởng như thời gian vui chơi hoặc nghỉ 
ngơi. Nghĩa là không có can đảm thay đổi lối sống. Cho dù có phần 
bất mãn hoặc không thoải mái nhưng tiếp tục tình trạng này lại là việc 
dễ dàng hơn. 


Người nảo phô trương, kẻ đó tự tfI 
Chàng thanh niên: Có lẽ vậy, nhưng... 


Triết gia: Hơn nữa, phức cảm tự ti về học vấn bản thân cho rằng 
"Mình học vấn thấp nên không thể thành công", vậy ngược lại cũng 
có nghĩa là "Chỉ cần trình độ học vấn cao sẽ có thể thành công lớn". 


Chàng thanh niên: Hừm, đúng vậy. 


Triết gia: Đây là mặt bên kia của phức cảm tự ti. Người thể hiện 
phức cảm tự ti bằng lời nói hay thái độ, người nói rằng "Vì A nên 
không thể B" đều đang ám chỉ rằng "miễn không có A, mình sẽ là 
người có năng lực, có giá trị”. 


Chàng thanh niên: "Cũng tức là "miễn không có điều này, mình 
cũng sẽ làm được". 


Triết gia: Đúng vậy. Nói đến tự ti, Adler chỉ ra rằng "Không có ai có 
thể chịu đựng cảm giác tự ti trong suốt một thời gian dài". Cũng có 
nghĩa là tuy ai ai cũng có lúc cảm thấy tự ti, nhưng cảm giác ấy nặng 
nề đến mức không ai chịu đựng tình trạng đó mãi được." 


Chàng thanh niên: Hử? Tôi rối lên rồi. 

Triết gia: Vậy hãy tìm hiểu từng điểm một. Cảm giác tự ti là trạng 
thái cảm thấy "mình" hiện nay có gì đó thiếu sót. Như thế thì vấn đề 
là... 


Chàng thanh niên: Làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đó, phải 
không nhỉ? 


Triết gia: "Đúng như vậy. Làm thể nào để bổ sung phần thiếu sót 
đây? Cách lành mạnh nhất là cố gắng bù đắp thiếu sót bằng nỗ lực 
để trưởng thành. Chẳng hạn như chăm chỉ học hành, kiên trì rèn 
luyện, dốc hết sức mình cho công việc, v.v... 


Tuy nhiên, những người không có can đảm làm như thế sẽ rơi vào 
phức cảm. Nếu nói như ví dụ lúc nãy, người đó sẽ nghĩ rằng "tôi học 
vấn thấp nên không thể thành công", đồng thời ngầm phô trương 
năng lực của mình "chỉ cần học vấn cao, tôi sẽ có thể dễ dàng thành 
công". Ý muốn nói "bây giờ tôi chỉ bị hạn chế bởi trình độ học vấn 
thôi, chứ 'tôi thực sự' thì giỏi lắm"." 


Chàng thanh niên: Không, điều thứ hai không phải là tự ti nữa rồi. 
Đó là căn bệnh ảo tưởng chứ. 


Triết gia: Đúng vậy. Phức cảm tự ti có khi phát triển thành một trạng 
thái tâm lý đặc thù khác nữa kia. 
Chàng thanh niên: Đó là gì vậy? 


Triết gia: Có lẽ đó là một từ cậu ít khi nghe đến. Là "phức cảm tự 
tôn”. 


Cho dù khố sở vì tự ti những không có can đảm bổ sung phần thiếu 
sót bằng cách lành mạnh nhất là nỗ lực trưởng thành. Nhưng cũng 
không thể chịu đựng được phức cảm tự ti "Vì A nên không thể làm 
được B". Không thể chấp nhận "cái bản thân không có khả năng làm 
được". Cứ thế, người ấy sẽ tìm cách bù đắp khuyết điểm bằng cách 
đơn giản hơn. 


Chàng thanh niên: Bằng cách nào vậy? 


Triết gia: Hành động như thể mình vượt trội, chìm đắm trong cảm 
giác tự tôn giả tạo. 


Chàng thanh niên: Cảm giác tự tôn giả tạo? 
Triết gia: Có thể đưa ra một ví dụ gần gũi, đó là "viện đến quyền uy". 
Chàng thanh niên: Đó là gì vậy? 


Triết gia: Chẳng hạn, phô trương là mình thân thiết với ai đó có 
quyền lực - có thể là người đứng đầu lớp học, cũng có thể là người 
nổi tiếng, từ đó tỏ ra mình cũng là người đặc biệt. Hoặc những việc 
như nói dối về thân phận, tôn sùng quá mức quần áo, trang sức hàng 
hiệu cũng là một kiểu viện đến quyền uy, một dạng phúc cảm tự tôn. 
Trong các trường hợp này "mình" vốn không tài giỏi hay đặc biệt gì, 
nhưng bằng cách gắn mình với uy quyền, lại có thể chứng tỏ "mình" 
đặc biệt. Nghĩa là tâm lý tự tôn giả tạo. 

Chàng thanh niên: Còn ở sâu thẩm trong lòng họ lại tự ti vô cùng? 
Triết gia: Đúng vậy. Tôi không am hiểu lắm về thời trang, nhưng 
những người đeo nhẫn hồng ngọc hay ngọc lục bảo ở cả mười ngón 
tay thì nên nhìn nhận đó là do tự ti, đồng thời cũng thể hiện một loại 
phức cảm tự tôn chứ không phải là có vấn đề về gu thẩm Mỹ. 


Chàng thanh niên: Đúng thế thật. 


Triết gia: Tuy nhiên, người mượn sức mạnh của quyền uy để chứng 
tỏ bản thân, rốt cuộc sẽ sống nhờ giá trị quan của người khác, sống 
cuộc đời của người khác. Điều này cần phải nhấn mạnh. 


Chàng thanh niên: Hừm, phức cảm tự tôn này thật là một hiện 
tượng tâm lý rất đáng quan tâm. Thầy có thể đưa ra ví dụ khác 
không? 


Triết gia: Chẳng hạn, những kẻ luôn phô trương thành tích của 
mình, những kẻ chìm đắm trong hào quang của quá khứ, luôn hồi 
tưởng lại thời gian mình tỏa sáng nhất. Có lẽ quanh cậu cũng có 
những người như thế. Tất cả đều có thể gọi là phức cảm tự tôn. 


Chàng thanh niên: Phô trương thành tích của mình cũng tính ư? 
Đành rằng thái độ như thế là tự phụ, nhưng thực tế là người ta giỏi 
nên mới có cái phô trương chứ. Đâu thể gọi là phức cảm tự tôn giả 
tạo được. 


Triết gia: Không phải. Người cảm thấy phải chủ động nói ra những 
lời phô trương là người không tự tin ở bản thân. Adler đã chỉ rõ, 
"Nếu như người nào phô trương thì nhất định là kẻ đó tự ti". 


Chàng thanh niên: Nghĩa là phô trương là mặt trái của tự ti? 


Triết gia: Đúng vậy. Nếu thực sự tự tin thì sẽ không thấy cần phô 
trương. Chính vì lòng tự ti quá lớn nên mới phô trương, cố ý khoe 
việc mình tài giỏi, sợ rằng nếu không làm thế, sẽ không được những 
người xung quanh công nhận "cái bản thân như thế này". Đây hoàn 
toàn là phức cảm tự tôn. 


Chàng thanh niên: ... Nghĩa là phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn 
nghe thì hoàn toàn trái ngược nhưng thực tế lại có liên quan mật thiết 
đến nhau nhỉ? 

Triết gia: Liên quan mật thiết đấy. Và cuối cùng tôi xin đưa ra một 
dẫn chứng phức tạp về phô trương. Trường hợp đạt tới một dạng 
cảm giác tự tôn đặc biệt bằng cách cường điệu lòng tự ti. Cụ thể là 
phô trương về bất hạnh của mình. 


Chàng thanh niên: Phô trương về bất hạnh của mình? 


Triết gia: Đó là những kẻ ưa tự hào khoe bất hạnh giáng xuống đầu 
mình. Và dù người khác có an ủi hay động viên thay đổi, họ cũng gạt 
đi, "Cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu". 


Chàng thanh niên: Đúng là có người như thế thật. 


Triết gia: Những người như vậy thực ra đang vin vào bất hạnh để 
thể hiện sự "đặc biệt" của bản thân, coi nỗi bất hạnh là ưu thế trước 
người khác. 


Chẳng hạn, tôi có chiều cao hạn chế. Giả sử có người tốt bụng đến 
an ủi tôi, "Chẳng có gì phải bận tâm cả" hay "Chiều cao không quyết 
định giá trị của con người". Nhưng, nếu tôi cự tuyệt, rằng "Cậu thì 
hiểu gì nỗi khổ của người thấp chứ!" thì chẳng ai nói được gì nữa. 
Cứ như thế, chắc chắn dần dà những người xung quanh sẽ đối xử 
với tôi một cách thận trọng, như thể sợ chọc vào tổ kiến lửa. 


Chàng thanh niên: Đúng vậy. 


Triết gia: Bằng cách làm như thế, tôi có thể có ưu thế hơn, trở nên 
"đặc biệt" hơn người khác. Khi bị ốm, bị thương hay đau khổ do thất 
tình, không ít người sẽ tỏ thái độ như thế để trở thành "người đặc 
biệt". 


Chàng thanh niên: Bộc lộ lòng tự ti của mình để sử dụng nó như 
một thứ vũ khí phải không? 


Triết gia: Đúng. Biến bất hạnh của mình thành vũ khí để thao túng 
đối phương. Những kẻ ấy đang thao túng mọi người xung quanh - 
chẳng hạn như gia đình và bạn bè, khiến họ lo lắng, bó buộc lời nói, 
hành động của họ, bằng cách tỏ ra mình bất hạnh đến mức nào, đau 
khổ đến mức nào. Những người ưa giam mình trong phòng mà 
chúng ta nói đến lúc đầu thường mang cảm giác tự tôn, lấy bất hạnh 
của mình làm vũ khí. Đến mức Adler chỉ ra rằng "Trong nền văn hóa 
của chúng ta, kẻ yếu thực ra lại vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực". 


Chàng thanh niên: Kẻ yếu có quyền lực... ? 

Triết gia: Adler nói "Trong nền văn hóa của chúng ta, nếu hỏi kẻ nào 
mạnh nhất thì có lẽ câu trả lời logic là trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ điều khiển 
người khác, chứ không bị người khác điều khiển". Trẻ nhỏ luôn điều 
khiển người lớn bằng sự yếu ớt của mình. Và chính vì yếu ớt nên 


chăng bị ai điều khiển cả. 
Chàng thanh niên: Tôi chưa từng nghĩ theo cách này. 


Triết gia: Tất nhiên trong câu nói của người bị tổn thương "Cậu 
không hiểu được cảm xúc của tôi đâu" có một phần là sự thật. Không 
ai có thể hiểu được hoàn toàn cảm xúc của một người đang đau khổ. 
Nhưng một khi còn sử dụng bất hạnh của mình làm vũ khí để trở nên 
"đặc biệt" thì người đó sẽ mãi cần nỗi bất hạnh. 


Một loạt những tranh luận bắt nguồn từ cảm giác tự ti, phức cảm tự tỉ 
rồi đến phức cảm tự tôn. Đó đúng là những từ khóa của tâm lý học, 
nhưng ý nghĩa thực sự của nó lại khác xa với những gì hình dung. 
Anh vẫn còn cảm thấy mình băn khoăn một điểm nào đó. Rốt cuộc là 
chưa chấp nhận được ở điểm nào nhỉ? Đúng rồi, mình vẫn còn băn 
khoăn phần vào đề. Anh chậm rãi cất lời. 


Đời không phải la cuộc cạnh tranh với 
Hgười khác 

Chàng thanh niên: Nhưng tôi còn có điều không rõ lắm. 

Triết gia: Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi. 

Chàng thanh niên: Adler cũng thừa nhận "theo đuổi sự vượt trội" để 
khiến mình trở thành con người vượt trội hơn là nhu cầu không thể 
kiềm chế ở mọi người đúng không? Mặt khác, ông ấy lại rung hồi 
chuông cảnh báo mọi người đừng để rơi vào cảm giác tự ti hoặc cảm 
giác tự tôn quá mức. Nếu ông ấy phủ nhận nhu cầu "theo đuổi sự 
vượt trội" thì còn dễ hiểu, nhưng ông ta lại chấp nhận nhu cầu ấy. 
Phải hiểu như thế nào đây? 


Triết gia: Hãy nghĩ như thế này. Khi nói đến "theo đuổi sự vượt trội", 
mọi người thường hay nghĩ đến mong muốn được tài giỏi hơn người 
khác, thậm chí không ngại đạp lên người khác để mình leo cao hơn. 
Giống như đi lên một cầu thang, vừa đi vừa xô đẩy người khác 
xuống để tiến lên. Tất nhiên, Adler không đồng tình với thái độ đó. 
Thay vào đó, ông đưa ra hình ảnh: Trên một mặt phẳng, có người đi 
trước, cũng có người đi sau. Hãy hình dung một cảnh như vậy. 
Quãng đường đi được và tốc độ đi của mỗi người khác nhau, nhưng 
tất cả đều đi trên cùng một mặt phăng. "Theo đuổi sự vượt trội" phải 
là tâm lý cần không ngừng phấn đấu để bản thân tiến lên thêm một 
bước, chứ không phải tâm lý cạnh tranh để vượt lên trên người 
khác. 


Chàng thanh niên: Ý thầy nói rằng đời không phải là cuộc cạnh 
tranh? 


Triết gia: Đúng vậy. Không cạnh tranh với ai cả. Chỉ cần không 
ngừng tiến lên là được. Tất nhiên cũng không cần so sánh mình với 
người khác. 

Chàng thanh niên: Không, điều đó là không thể. Chúng ta kiểu gì 
cũng so sánh mình với người khác. Chăng phải cảm giác tự ti là từ 
đó mà ra sao? 

Triết gia: Cảm giác tự ti lành mạnh không sinh ra từ sự so sánh với 
người khác mà là sự so sánh với "cái bản thân lý tưởng”. 


Chàng thanh niên: Nhưng... 


Triết gia: Nghe này, chúng ta ai cũng khác nhau. Chẳng có người 
nào giống hệt người nào về mọi mặt giới tính, tuổi tác, kiến thức, kinh 
nghiệm, ngoại hình cả. Hãy có cái nhìn tích cực về những điểm khác 
biệt giữa mình với những người khác. Chúng ta không giống nhau 
nhưng lại bình đẳng với nhau. 


Chàng thanh niên: Không giống nhau nhưng lại bình đẳng với 
nhau? 


Triết gia: Đúng vậy. Con người ai cũng khác nhau. Không được coi 
sự "khác nhau" đó là biểu hiện của tốt xấu hay giỏi kém. Bởi vì dù có 
khác nhau đến thế nào, chúng ta vẫn bình đẳng với nhau. 

Chàng thanh niên: Con người không phân biệt trên dưới. Về lý 
thuyết thì có lẽ là vậy nhưng, thưa thầy, ở đây chúng ta đang nói đến 
hiện thực cơ mà. Chẳng hạn, thầy có thể nói rằng một người lớn như 
tôi và một đứa trẻ chưa thạo cả nhân chia cộng trừ là thực sự bình 
đẳng với nhau không? 


Triết gia: Có khác nhau về lượng kiến thức, kinh nghiệm và những 
trách nhiệm đi kèm với điều đó chứ. Có thể đứa trẻ chưa biết buộc 
dây giày khéo léo, chưa giải được phương trình phức tạp, hoặc chưa 
thể chịu trách nhiệm như người lớn khi gây ra chuyện. Nhưng những 
điều đó chắc chắn không quyết định giá trị của con người. Câu trả lời 
của tôi vẫn vậy. Tất cả mọi người không giống nhau nhưng lại bình 
đẳng với nhau. 


Chàng thanh niên: Vậy là thầy nói rằng hãy đối xứ với trẻ con như 
đối xử với người lớn? 

Triết gia: Không, không phải đối xử như với người lớn cũng không 
phải đối xử như với trẻ con, mà phải gọi là "đối xử như với một con 
người". Đối xử với nó chân thành như với một con người giống như 
mình. 

Chàng thanh niên: Vậy để tôi đổi lại cách hỏi. Tất cả mọi người đều 
bình đẳng với nhau. Đều đi trên cùng một mặt phẳng. Dù vậy, ở đó 
vẫn có sự chênh lệch nhỉ? Người đi trước tài giỏi hơn, người đuổi 
theo sau kém cỏi hơn. Rốt cuộc chẳng phải lại dẫn đến vấn đề tài giỏi 
và kém cỏi sao? 


Triết gia: Không. Đi trước hay đi sau không liên quan gì cả. Chúng ta 
bước trên một không gian phẳng không tồn tại trục thẳng đứng. 
Chúng ta bước đi không phải để cạnh tranh với ai. Giá trị nằm ở 
chính nỗ lực tiến lên vượt qua cái bản thân trong hiện tại. 


Chàng thanh niên: Thầy có thấy mình thoát khỏi mọi cạnh tranh 
không? 


Triết gia: Tất nhiên rồi. Tôi không ham muốn địa vị hay danh vọng, 
tôi sống cuộc đời của một tự do, không dính dáng gì tới những cạnh 
tranh trần tục. 


Chàng thanh niên: Rút khỏi cạnh tranh, chẳng phải nghĩa là chấp 
nhận thua cuộc sao? 


Triết gia: Không phải. Tôi rút lui khỏi chính những chốn thắng thua. 
Khi một người muốn sống đúng là mình, chắc chắn cạnh tranh sẽ trở 
thành chướng ngại. 


Chàng thanh niên: Không, đó là lý lẽ của một ông già đã mệt mỏi 
trước cuộc đời! Thanh niên như tôi cần phải nâng cao năng lực của 
bản thân thông qua cạnh tranh gay gắt. Chính vì có đối thủ cạnh 
tranh thúc đẩy, mới có thể không ngừng tạo ra một bản thân tốt hơn 
nữa. Nhìn nhận mối quan hệ với người khác qua lăng kính cạnh 
tranh thì có gì là xấu cơ chứ? 

Triết gia: Nếu đối thủ là người có thể coi là "bạn" thì có lẽ điều đó 
cũng giúp nâng cao năng lực của bản thân đấy. Nhưng nhiều trường 
hợp đối thủ cạnh tranh lại không trở thành bạn được. 


Chàng thanh niên: Thầy nói vậy là sao? 


"Chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt của mình 
thôi” 


Triết gia: Chúng ta hãy cùng sắp xếp lại các luận điểm. Đầu tiên, cậu 
tỏ ra không hài lòng với định nghĩa mà Adler đưa ra "Mọi phiền muộn 
đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người", phải không nào? 
Chúng ta tranh luận xoay quanh cảm giác tự ti cũng xuất phát từ đó. 
Chàng thanh niên: Đúng vậy, đúng là như vậy. Thảo luận về cảm 
giác tự ti gay gắt quá làm tôi suýt nữa quên. Mà tại sao chúng ta lại 
đề cập đến cảm giác tự ti nhỉ? 

Triết gia: Vấn đề đó liên quan đến vấn đề cạnh tranh. Cậu hãy nhớ, 
nếu trong quan hệ với người khác có "cạnh tranh" thì con người 
không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn từ quan hệ giữa người với 
người, cũng không thể thoát khỏi bất hạnh. 


Chàng thanh niên: Tại sao? 
Triết gia: Vì sau những cuộc cạnh tranh sẽ có người thắng, kẻ thua. 
Chàng thanh niên: Người thắng, kẻ thua thì có sao đâu! 


Triết gia: Cậu hãy đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ cho kỹ xem. Chẳng 
hạn, cậu có ý thức cạnh tranh với những người xung quanh. Nhưng 
cạnh tranh thì sẽ có người thắng kẻ thua. Trong mối quan hệ với họ, 
cậu sẽ buộc phải ý thức đến chuyện thắng thua. Kiểu như cậu A đã 
vào trường đại học nổi tiếng này, cậu B đã vào làm ở doanh nghiệp 
lớn đó, cậu C hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nhường kia, còn mình 
thì chỉ thế này đây. 


Chàng thanh niên: Ha ha, thật quá cụ thể! 


Triết gia: Khi ý thức được việc cạnh tranh và thắng thua, tất yếu sẽ 
sinh ra cảm giác tự tỉ. Vì luôn so sánh với người khác nên sẽ so đo 
rằng mình hơn người này, kém người nọ. Phức cảm tự ti và phức 
cảm tự tôn là bước nối dài tất yếu của điều đó. Vậy, lúc đó, cậu sẽ 
nhìn nhận người khác là thế nào? 

Chàng thanh niên: Chà, là đối thủ chẳng? 


Triết gia: Không, không đơn thuần là đối thủ. Một lúc nào đó, cậu sẽ 


coi tất cả những người khác, thậm chí coi cả thế giới là kẻ thù. 
Chàng thanh niên: Kẻ thù ư? 


Triết gia: Nghĩa là cho rằng mọi người ai cũng luôn cười nhạo lừa 
gạt mình, chỉ đợi mình sơ hở để tấn công, thậm chí hãm hại, không 
thể lơ là cảnh giác, thế giới là một nơi thật đáng sợ. 


Chàng thanh niên: Tôi phải cạnh tranh... với những kẻ thù không 
thể lơ là cảnh giác? 


Triết gia: Cái đáng sợ của cạnh tranh chính là ở chỗ này. Cho dù 
chưa trở thành kẻ thua cuộc, cho dù vẫn ở vào thế thắng thì người 
luôn đặt mình trong trạng thái cạnh tranh sẽ chẳng có lúc nào được 
bình yên trong lòng cả. Không muốn trở thành kẻ thua cuộc, và để 
không trở thành kẻ thua cuộc thì phải tiếp tục chiến thắng. Không thể 
tin tưởng người khác. Có nhiều người đạt được thành công trong xã 
hội nhưng không cảm thấy hạnh phúc là vì họ luôn sống trong tâm 
thế cạnh tranh. Đối với họ thế giới là một nơi nguy hiểm, đầy rẫy kẻ 
thù. 


Chàng thanh niên: Có thể là thế nhưng... 


Triết gia: "Nhưng trên thực tế, liệu người khác có đánh giá cậu sát 
sao đến mức đó không? Liệu họ có giám sát cậu suốt 24 tiếng mỗi 
ngày, rình rập cơ hội cậu sơ hở để tấn công như hổ rình mồi không? 
Có lẽ là không đâu. 

Một người bạn trẻ tuổi của tôi thời niên thiếu thường đứng trước 
gương chải vuốt tóc cả buổi. Rồi bà cậu ấy nói "Chỉ cháu là để ý đến 
khuôn mặt của mình thôi". Từ đó cuộc sống của cậu ấy trở nên dễ 
chịu hơn đôi chút." 


Chàng thanh niên: Ha ha ha, thầy thật khó ưa! Thầy vừa mỉa mai tôi 
chứ gì? Đúng là có lẽ tôi coi những người xung quanh là kẻ thù. Tôi 
vô cùng sợ hãi rằng đến một lúc nào đó, từ một nơi nào đó, sẽ có 
mũi tên bay tới tấn công tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình bị người khác 
giám sát, bị soi mới, bị công kích. 

Triết gia: Và cũng giống như cậu thiếu niên say sưa ngắm vuốt 
trước gương, thực ra đó chỉ là do để ý bản thân thái quá. Thiên hạ 
chẳng ai thèm để ý đến tôi. Dù tôi có trồng cây chuối đi bằng hai tay 


thì họ cũng chẳng chú ý! 


Chàng thanh niên: Nhưng, thầy nghĩ sao? Thầy vẫn cho rằng cảm 
giác tự ti của tôi là điều tôi "chọn", là có một "mục đích" gì đó sao? 
Thú thực là tôi chăng thể nghĩ như vậy được. 


Triết gia: Tại sao? 


Chàng thanh niên: Tôi có một người anh trai hơn tôi ba tuổi. Một 
ông anh luôn nghe lời bố mẹ, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, chăm 
chỉ nghiêm túc. Từ nhỏ, tôi luôn bị so sánh với anh mình. Tất nhiên, 
tôi làm sao vượt qua nổi ông anh lớn hơn mình ba tuổi dù trong bất 
cứ việc gì. Nhưng bố mẹ tôi chăng nghĩ được như thế, họ không bao 
giờ công nhận tôi. Ông bà luôn coi tôi là trẻ con, phủ nhận tôi trong 
mọi việc, thô bạo gạt đi ý kiến của tôi. Tôi sống trong cảm giác tự tỉ 
buộc phải có ý thức ganh đua với anh trail 


Triết gia: Ra là vậy. 


Chàng thanh niên: Tôi cũng từng nghĩ thế này: Mình đúng là quả 
mướp chớm nắng. Tôi trở nên lệch lạc vì cảm giác tự ti cũng chẳng 
có gì là lạ. Nếu có người nào trong hoàn cảnh như thế mà lớn lên có 
thể kiên cường mạnh mẽ thì hãy chỉ cho tôi xem nào! 

Triết gia: Tôi hiểu. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Vậy bây giờ hãy 
nhìn tổng thể mối quan hệ giữa cậu với anh trai dưới góc độ "cạnh 
tranh" nhé. Nếu không xem xét mối quan hệ với anh trai và những 
người khác dưới góc độ "cạnh tranh", thì cậu sẽ thấy họ là những 
người như thế nào? 


Chàng thanh niên: Có lẽ thấy anh trai tôi là anh trai, những người 
khác là người khác. 

Triết gia: Không, chắc chắn họ sẽ trở thành những người "bạn" tích 
cực. 

Chàng thanh niên: Bạn ư? 

Triết gia: "Lúc trước cậu đã nói, "Tôi không thể thực lòng mừng cho 
hạnh phúc của người khác". Đó là vì cậu xem xét mối quan hệ với 
người khác dưới góc độ cạnh tranh, coi hạnh phúc của người khác là 
"thất bại của mình" nên không thể thấy mừng cho họ được. 


Tuy nhiên, một khi thoát khỏi vòng cạnh tranh luẩn quần, không cần 
phải vượt qua ai đó nữa, cũng thoát khỏi nỗi lo "không khéo mình 
thua mất", thì có thể thực lòng vui mừng trước hạnh phúc của người 
khác, thậm chí còn có thể tích cực đóng góp cho hạnh phúc của 
người khác. Khi ai đó rơi vào cảnh khó khăn mà cậu có thể chìa tay 
giúp đỡ bất cứ lúc nào, thì đó là người cậu có thể coi là bạn." 

Chàng thanh niên: Hừm. 


Triết gia: Bây giờ đến phần quan trọng đây. Nếu có thể cho rằng 
"mọi người đều là bạn của mình", cách nhìn thế giới sẽ trở nên hoàn 
toàn khác. Không còn nghĩ rằng thế giới là nơi nguy hiểm, không bị 
dồn ép bởi những nghi ky không cần thiết, thế giới trong mắt cậu sẽ 
trở thành một nơi an toàn, dễ chịu. Những phiền muộn bắt nguồn từ 
mối quan hệ giữa người với người có lẽ sẽ giảm đi nhiều. 

Chàng thanh niên: ... Thật là một người hạnh phúc! Tuy nhiên, đó là 
hoa hướng dương. Là lý lẽ của hoa hướng dương lớn lên được tưới 
đủ nước và tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Còn quả mướp lớn 
lên trong bóng râm tối tăm thì không thể! 


Triết gia: Cậu lại quay trở lại thuyết nguyên nhân nhi. 


Lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, từ nhỏ, đã luôn bị 
so sánh với anh trai, bị đối xử bất công. Anh bị cha mẹ phủ nhận mọi 
ý kiến, không ngớt phải nghe những lời thô bạo rằng mình là một 
đứa em trai kém cỏi. Anh không kết bạn được ở trường, giờ ra chơi 
cứ ngồi lì trong thư viện. Chỉ có thư viện là chỗ dành cho mình. Trải 
qua thời thơ ấu như vậy, đã hoàn toàn trở thành người theo thuyết 
nguyên nhân. Anh nghĩ rằng, nếu mình không được nuôi dạy bởi cha 
mẹ như vậy, nếu mình không có một người anh trai như vậy, nếu 
mình không học ở ngôi trường như vậy, chắc chắn cuộc đời mình sẽ 
tươi sáng hơn. Định sẽ tranh luận một cách bình tính nhưng tới lúc 
này, những cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đã bùng nổ. 


Từ tranh giành quyên lực đên trả đña 


Chàng thanh niên: "Thưa thầy, thuyết mục đích chẳng qua chỉ là sự 
ngụy biện, sang chấn tâm lý chắc chắn tồn tại! Và con người không 
thể thoát khỏi quá khứ! Thầy cũng công nhận rằng chúng ta không 
thể quay trở lại quá khứ bằng cỗ máy thời gian phải không? 


Một khi quá khứ còn tồn tại như điều đã xảy ra thì chúng ta còn sống 
trong ảnh hưởng của nó. Coi quá khứ không tồn tại cũng đồng nghĩa 
với việc phủ nhận cuộc đời ta đã trải qua! Thầy bảo tôi chọn thái độ 
sống vô trách nhiệm như vậy sao?" 

Triết gia: Đúng là chúng ta không thể lên cỗ máy thời gian cũng 
không thể quay ngược kim đồng hồ. Nhưng gán ý nghĩa gì cho 
những sự việc trong quá khứ, lại là nhiệm vụ của "cậu bây giờ”. 


Chàng thanh niên: Vậy, tôi sẽ hỏi chuyện "bây giờ”. Hôm trước, 
thầy đã nói là "con người ngụy tạo cảm xúc giận dữ" nhỉ? Thầy nói 
rằng nếu suy xét theo quan điểm của thuyết mục đích thì là như vậy. 
Tôi vẫn chưa thấy bị thuyết phục trước lập luận đó. Chẳng hạn, thầy 
giải thích như thế nào về những trường hợp như phẫn nộ với xã hội 
hay với nền chính trị? Có thể nói rằng đó là cảm xúc được tạo ra để 
làm cớ giữ vững quan điểm của mình không? 

Triết gia: Đúng là có cảm xúc phẫn nộ đối với vấn đề xã hội. Nhưng 
đó không phải cảm xúc bộc phát mà là sự phẫn nộ dựa trên lý trí. 
Phẫn nộ mang tính cá nhân và phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và 
bất công xã hội có sự khác nhau về chất. Sự phẫn nộ mang tính cá 
nhân thường nguội nhanh. Trong khi đó, sự phẫn nộ đối với xã hội sẽ 
kéo dài. Cơn giận mang tính cá nhân thì chẳng qua chỉ là một công 
cụ để khuất phục người khác mà thôi. 

Chàng thanh niên: Thầy nói rằng sự phẫn nộ mang tính cá nhân và 
sự phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công của xã hội là hai 
điều khác nhau? 

Triết gia: Hoàn toàn khác nhau. Vì sự phẫn nộ đối với những bất 
công và mâu thuẫn trong xã hội đã vượt ra ngoài cái lợi và hại của 
bản thân. 


Chàng thanh niên: Vậy tôi xin hỏi về sự phẫn nộ mang tính cá nhân. 


Ngay cả thầy nếu bị lăng mạ vô cớ, thầy cũng sẽ tức giận chứ? 
Triết gia: Tôi không tức giận. 
Chàng thanh niên: Thầy không được nói dối! 


Triết gia: Nếu bị lăng mạ, tôi sẽ tìm hiểu "mục đích" ẩn giấu của 
người đó. Không chỉ là sự lăng mạ trực tiếp, cả khi bị hành động hay 
lời nói của đối phương chọc giận, phải ý thức rõ rằng đối phương 
đang khơi mào tranh giành quyền lực. 


Chàng thanh niên: Tranh giành quyền lực ư? 


Triết gia: Chẳng hạn, trẻ con trêu chọc người lớn bằng những trò 
nghịch ngợm. Trong nhiều trường hợp, mục đích của chúng chỉ là 
thu hút sự chú ý của người lớn, nên trẻ sẽ ngừng ngay trước khi 
người lớn thực sự nổi giận. Tuy nhiên, nếu trẻ không dừng lại trước 
khi người lớn thực sự nổi giận thì mục đích của trẻ chính là "tranh 
đấu". 


Chàng thanh niên: Tranh đấu để làm gì? 


Triết gia: Để chiến thắng. Muốn chứng minh quyền lực của mình 
bằng chiến thắng. 


Chàng thanh niên: Tôi không hiểu lắm. Thầy có thể đưa ra dẫn 
chứng cụ thể không? 


Triết gia: Giả sử cậu và bạn thân đang nói chuyện về tình hình chính 
trị hiện nay. Cứ nói mãi, đôi bên càng lúc càng tranh luận gay gắt, 
không ai chịu nhường ai, thế là đối phương bắt đầu chuyển qua tấn 
công vào cá nhân, mắng cậu rằng: cậu là đồ ngốc, vì những kẻ như 
cậu mà đất nước này mới không phát triển được. 


Chàng thanh niên: Nếu bị nói như thế thì tôi sẽ không thể kiềm chế 
được. 


Triết gia: Trong trường hợp này, cậu nghĩ mục đích của đối phương 
là gì? Liệu có phải là muốn cùng nhau đàm luận về chính trị đơn 
thuần? Không đâu. Đối phương chỉ muốn công kích, khiêu khích cậu, 
muốn khuất phục một kẻ khó ưa là cậu thông qua tranh giành quyền 
lực. Nếu lúc ấy cậu tức giận thì quan hệ giữa hai người sẽ biến 
thành tranh giành quyền lực theo đúng ý đồ của đối phương. Cậu 


không được để bị khiêu khích. 


Chàng thanh niên: Không, không. Sao lại phải tránh né. Đối phương 
gây sự thì mình cứ sẵn sàng nghênh chiến thôi. Vì lỗi là ở đối 
phương cơ mà. Với một kẻ đáng ghét như thế cứ việc đánh cho gãy 
sống mũi thôi. Bằng nắm đấm ngôn từ ấy! 


Triết gia: Vậy, giả sử cậu chiến thắng trong cuộc tranh luận, còn đối 
phương chấp nhận thua cuộc, lịch sự rút lui. Nhưng cuộc tranh giành 
quyền lực không kết thúc ở đây. Đối phương bị thua trong cuộc chiến 
sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. 


Chàng thanh niên: Giai đoạn tiếp theo? 


Triết gia: Đúng vậy. Là giai đoạn "trả đũa". Cho dù tạm thời chịu thua 
nhưng đối phương sẽ tính chuyện trả đũa ở một nơi khác, theo một 
cách khác, rồi chờ cơ hội thực hiện. 


Chàng thanh niên: Chẳng hạn như? 


Triết gia: "Trẻ con bị bố mẹ ngược đãi sẽ đâm ra hư hỏng, trốn học, 
có những hành vi tự hủy hoại bản thân như rạch tay chẳng hạn. 
Thuyết nguyên nhân của Freud hẳn sẽ quy kết theo luật nhân quả 
đơn giản, "Vì cha mẹ dạy dỗ kiểu như vậy nên trẻ lớn lên như thế". 
Giống như nếu không tưới nước cho cây, cây sẽ héo. Đó đúng là 
một lời giải thích dễ hiểu. 

Tuy nhiên, theo thuyết mục đích của Adler thì không thể bỏ qua mục 
đích thực sự của trẻ, nghĩa là mục đích "trả đũa" cha mẹ. Nếu mình 
hư hỏng, không đi học, tự rạch tay thì cha mẹ sẽ đau buồn, thậm chí 
kinh hoàng lo sợ, không muốn sống nữa. Chính vì biết vậy nên trẻ 
mới hành động như thế. Không phải chúng bị ảnh hưởng bởi những 
nguyên nhân trong quá khứ (hoàn cảnh gia đình) mà chỉ nhằm thực 
hiện được mục đích hiện tại (trả đũa cha mẹ)." 


Chàng thanh niên: Hành động như vậy để trả đũa cha mẹ? 


Triết gia: "Đúng vậy. Chẳng hạn, nhìn đứa trẻ tự rạch tay, chắc có 
nhiều người sẽ nghĩ "Nó làm thế để làm gì cơ chứ?" 


Nhưng, hãy thử nghĩ xem, hành động tự rạch tay như thế sẽ khiến 
những người xung quanh, ví dụ như cha mẹ đứa trẻ cảm thấy thế 
nào. Nếu nghĩ kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra "mục đích" đằng sau hành 


động đó." 

Chàng thanh niên: ... Mục đích là trả đũa phải không? 

Triết gia: Đúng vậy. Và khi mối quan hệ giữa người với người bước 
đến giai đoạn trả đũa thì hai bên đương sự sẽ không thể tự giải quyết 
được nữa. Để tránh điều này, khi kẻ khác khơi mào một cuộc tranh 
giành quyền lực, chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy. 


Thừa nhận sai lẫm không phải là "thua 
cuộc” 


Chàng thanh niên: Vậy trường hợp bị tấn công cá nhân trực diện thì 
phải làm gì? Cứ chịu đựng thôi sao? 


Triết gia: Không. Nội ý nghĩ "chịu đựng" đã là bằng chứng cho thấy 
cậu vẫn đang bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Nếu đối phương 
khiêu khích mà cậu nhận ra đó là tranh giành quyền lực thì đừng đáp 
trả hành động của đối phương. Đấy là cách duy nhất chúng ta có thể 
đáp lại. 


Chàng thanh niên: Nhưng có thể dễ dàng phớt lờ khiêu khích đến 
thế sao? Thầy bảo làm thế nào để kiềm chế con giận cơ chứ? 


Triết gia: Ý cậu nói kiềm chế cơn giận nghĩa là "chịu đựng" phải 
không? Không phải như thế, ta hãy học cách giải quyết mà không sử 
dụng đến cảm xúc giận dữ. Vì giận dữ chỉ là một phương tiện, một 
công cụ để đạt được mục ích thôi. 


Chàng thanh niên: Hừm, câu này khó hiểu đây! 


Triết gia: Trước hết, tôi muốn cậu hiểu rằng giận dữ là một hình thức 
giao tiếp, và có thể thực hiện giao tiếp không dùng đến cảm xúc giận 
dữ. Chúng ta không cần giận dữ cũng có thể giãi bày suy nghĩ của 
mình để được mọi người tiếp nhận. Nếu đã hiểu được điều đó qua 
kinh nghiệm bản thân, tự nhiên cảm xúc giận dữ cũng không xuất 
hiện nữa. 

Chàng thanh niên: Nhưng cả khi đối phương khiêu khích do hiểu 
lầm rõ ràng, hay dùng những từ ngữ xúc phạm, cũng không được 
tức giận sao? 

Triết gia: "Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rồi. Không phải không được tức 
giận mà là không cần dựa vào công cụ mang tên cơn giận nữa. 
Người nóng tính không phải kẻ thiếu kiên nhẫn mà chỉ là không biết 
công cụ giao tiếp hiệu quả nào khác ngoài cơn giận mà thôi. Vì vậy 
nên mới thốt ra những lời như "bực mình quá nên...", thực ra đó là 
hình thức giao tiếp dựa vào cơn giận." 


Chàng thanh niên: Công cụ giao tiếp hiệu quả ngoài cơn giận ư... 


Triết gia: Chúng ta có ngôn ngữ. Có thể giao tiếp bằng ngôn từ. Hãy 
tin vào sức mạnh của ngôn từ, tin vào lý lẽ. 


Chàng thanh niên: ... Đúng là nếu không tin điều đó thì cuộc đối 
thoại này sẽ không thực hiện được. 


Triết gia: Còn một điều cần chú ý nữa về tranh giành quyền lực. Đó 
là kể cả cho răng mình đúng đến thế nào nữa thì cũng đừng lấy đó 
làm lý do tấn công đối phương. Đây là cái bẫy trong quan hệ giữa 
người với người mà nhiều người rơi vào. 

Chàng thanh niên: Tại sao 

Triết gia: Bởi vì, trong mối quan hệ giữa người với người, vào 
khoảnh khắc tin rằng "mình đúng", con người đã bước chân vào 
tranh giành quyền lực rồi. 


Chàng thanh niên: Chỉ vì nghĩ là mình đúng? Không, không, thầy 
nói quá rồi! 

Triết gia: Mình đúng nghĩa là đối phương sai. Ngay vào thời điểm 
nghĩ như vậy, trọng tâm của cuộc tranh luận sẽ chuyển từ "mức độ 
chính xác của quan điểm" sang "trạng thái hiện tại của mối quan hệ 
giữa hai người". Nghĩa là niềm tin rằng "mình đúng" sẽ dẫn tới ngộ 
nhận rằng "người kia sai" và cuối cùng là đấu tranh "vì vậy mình cần 
phải thắng". Đến đó thì đã hoàn toàn rơi vào tranh giành quyền lực. 


Chàng thanh niên: Hừm. 


Triết gia: Mức độ chính xác của quan điểm vốn không liên quan tới 
thắng thua. Nếu cậu đã tin chắc là mình đúng thì dù người khác có ý 
kiến như thế nào cũng không cần phải tranh cãi nữa. Nhưng, nhiều 
người lại lập tức bước vào tranh giành quyền lực với ý định khuất 
phục người kia. Chính vì thế mới cho rằng "thừa nhận sai lầm" có 
nghĩa là “thừa nhận thua cuộc”. 


Chàng thanh niên: Đúng là có phương diện đó thật. 


Triết gia: "Từ quyết tâm không muốn thua cuộc nên không chịu thừa 
nhận sai lầm của mình, dẫn tới kết quả chọn sai đường. Thừa nhận 
sai lầm, nói lời tạ lỗi, rời khỏi cuộc tranh giành quyền lực, tất cả đều 
không phải là "thua cuộc”. 


Theo đuổi sự vượt trội không thể thực hiện thông qua cạnh tranh với 
người khác." 


Chàng thanh niên: Nghĩa là để ý đến thắng thua quá mức sẽ không 
có được lựa chọn đúng đắn? 


Triết gia: Đúng vậy. Một khi mắt kính mờ đi, chỉ nhìn thấy thắng thua 
trước mắt, ắt sẽ đi nhầm đường. Chỉ cần tháo bỏ cặp kính cạnh 
tranh và thắng thua, chúng ta sẽ có thể thay đổi và hoàn thiện bản 
thân. 


Làm thê nào vượt qua “các nhHiỆm Vụ cuộc 
đời” mình phải đối điện 

Chàng thanh niên: "Hừm, nhưng vấn đề chúng ta bàn luận vẫn còn 
đó. Là câu "Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người 
với người". Tôi đã hiểu được rằng tự ti là nỗi phiên muộn từ mối 
quan hệ giữa người với người, cũng như hiểu những tác động của 
cảm giác tự tỉ với chúng ta. Tôi cũng công nhận cuộc đời không phải 
là cuộc chiến. Và đúng là tôi chưa thể coi những người khác là "bạn" 
được, sâu thắm trong lòng, tôi vẫn coi họ là "kẻ thù". Những điều đó 
đều đúng cả. 

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, tại sao Adler lại coi trọng mối quan hệ giữa 
người với người đến vậy, thậm chí khẳng định rằng mọi phiền muộn 
đều là vì vậy?" 

Triết gia: Mối quan hệ giữa người với người là vấn đề quan trọng 
đến mức có nghĩ rộng thế nào cũng không đủ. Lần trước, tôi đã nói, 
"Cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc". Cậu còn nhớ không? 
Chàng thanh niên: Có muốn quên tôi cũng không quên được ấy 
chứ. 


Triết gia: Vậy, tại sao cậu lại coi người khác là "kẻ thù" mà không thể 
coi họ là "bạn"? Đó là vì một kẻ thiếu can đảm như cậu đang trốn 
tránh khỏi các "nhiệm vụ cuộc đời”. 


Chàng thanh niên: Các nhiệm vụ cuộc đời? 


Triết gia: Đúng vậy. Điểm này rất quan trọng đấy. Tâm lý học Adler 
xác lập khá rõ ràng các mục tiêu về hành động và tâm lý của con 
người 

Chàng thanh niên: Ồ, đó là những mục tiêu gì vậy? 

Triết gia: Trước hết, hành động của con người có hai mục tiêu là "tự 
lập" và "sống hài hòa với xã hội". Và mục tiêu tâm lý chi phối hành 
động này là ý thức "mình có năng lực” và “mọi người là bạn mình”. 
Chàng thanh niên: "Xin đợi cho một chút. Để tôi ghi lại. 


Mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau: 


Tự lập. 

Sống hài hòa với xã hội. 

Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm sau: 
Ý thức rằng mình có năng lực. 

Ý thức rằng mọi người đều là bạn mình. 


Tôi hiểu được những điều này quan trọng đến mức nào. Sống độc 
lập nhưng vân hài hòa với người khác và xã hội, điều này có vẻ liên 
quan tới những tranh luận từ đầu đến giờ nhỉ." 

Triết gia: Và những mục tiêu này có thể đạt được bằng việc đối diện 
với các "nhiệm vụ cuộc đời" như Adler nói. 


Chàng thanh niên: Vậy, các "nhiệm vụ cuộc đời” đó là gì? 


Triết gia: Cậu hãy nghĩ về "cuộc đời" bắt nguồn từ thời thơ ấu. Lúc 
còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ che chở, chẳng cần làm việc cũng 
sống được. Nhưng rồi thời điểm phải "tự lập" sẽ tới, chúng ta không 
thể tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ nữa, phải tự lập về mặt tinh thần và 
cả mặt xã hội, cần phải làm một công việc gì đó, điều này không chỉ 
mang nghĩa hẹp là đi làm kiếm tiền đâu. 

Ngoài ra, trong quá trình trưởng thành chúng ta sẽ có các mối quan 
hệ bạn bè. Tất nhiên cũng có khả năng sẽ có quan hệ yêu đương với 
ai đó, thậm chí có thể đi đến hôn nhân. Trong trường hợp đó sẽ bắt 
đầu quan hệ vợ chồng, một khi có con sẽ bắt đầu quan hệ cha mẹ và 
con. 


Adler chia những mối quan hệ giữa người với người nảy sinh trong 
các quá trình này làm ba loại: "nhiệm vụ công việc”, "nhiệm vụ bạn 
bè”, "nhiệm vụ tình yêu” và gọi chung là “các nhiệm vụ cuộc đời”. 


Chàng thanh niên: Như vậy nhiệm vụ có nghĩa là nghĩa vụ của 
người trưởng thành trong xã hội phải không? Ví như làm việc và nộp 
thuế ấy. 


Triết gia: Không, hãy nhìn nhận lời giải thích của Adler chỉ đơn thuần 
là về mối quan hệ giữa người với người thôi. Đấy là khoảng cách và 
mức độ thân thiết trong mối quan hệ ấy. Để nhấn mạnh điều đó, 
Adler cũng đã sử dụng cách nói "ba mối ràng buộc". 


Chàng thanh niên: Khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối 
quan hệ giữa người với người? 

Triết gia: Mối quan hệ với người khác mà một người buộc phải đối 
diện khi sống với tư cách một tồn tại mang tính xã hội, đấy là nhiệm 
vụ cuộc đời. Xét trên ý nghĩa "buộc phải đối diện" này thì nó đúng là 
"nhiệm vụ”. 


Chàng thanh niên: Hừm, cụ thể là thế nào vậy? 


Triết gia: Trước hết ta hãy suy nghĩ về "nhiệm vụ công việc". Bất 
luận là công việc gì ta cũng không thể hoàn thành một mình. Chẳng 
hạn, ngày thường tôi ngồi viết bản thảo để xuất bản trong thư phòng 
này. Viết lách là một công việc không nhờ ai làm thay được.Tuy 
nhiên công việc xuất bản sách phải có người biên tập, có người minh 
họa, in ấn rồi những người vận chuyển, bán hàng thì mới hoàn thành 
được. Về nguyên tắc, không có công việc nào có thể hoàn thành nếu 
không có sự hợp tác của những người khác. 


Chàng thanh niên: Xét theo nghĩa rộng thì là như thế. 


Triết gia: Tuy nhiên, nếu suy nghĩ từ khía cạnh khoảng cách và mức 
độ thân thiết thì có thể nói mối quan hệ công việc có yêu cầu thấp 
hơn cả. Những quan hệ công việc có chung mục tiêu hiển nhiên là 
thành phẩm, nên dù không hợp nhau một chút vẫn có thể hợp tác, 
mặt khác lại buộc phải hợp tác. Và nếu đã là mối quan hệ được ràng 
buộc với nhau bởi "công việc", thì khi hết giờ làm hoặc chuyển sang 
công việc khác, nó sẽ có thể trở lại thành mối quan hệ với người 
ngoài. 

Chàng thanh niên: Đúng là thế thật. 


Triết gia: Và những người gặp vấn đề trong quan hệ giữa người với 
người ở giai đoạn này là những người mà chúng ta gọi là NEET hay 
"hikikomori". 

Chàng thanh niên: Ơ, khoan đã! Thầy nói rằng không phải họ không 
muốn làm việc, không phải họ từ chối làm việc, mà chỉ không làm 
việc vì muốn tránh "mối quan hệ trong công việc"? 

Triết gia: Bản thân người đó có thể tự ý thức được điều ấy hoặc 
không, nhưng cốt lõi vẫn là mối quan hệ giữa người với người. 


Chẳng hạn, gửi lý lịch, đi phỏng vấn xin việc nhưng không được công 
ty nào tuyển dụng, lòng tự tôn sẽ bị tổn thương, nghĩ đi nghĩ lại, 
không còn hiểu nổi làm việc rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hoặc gặp thất bại 
lớn trong công việc, tại mình mà công ty tổn thất một số tiền lớn, 
trước mắt tối sầm lại, không muốn tiếp tục đi làm nữa. Những tình 
huống này không phải là họ ghét bản thân công việc, mà chỉ không 
muốn bị người khác phê bình, trách móc vì công việc bị đóng dấu bất 
tài, "cậu không có năng lực , cậu không phù hợp với công việc này", 
bị tổn thương lòng tự trọng của "cái tôi" độc nhất không thể thay thế. 
Nghĩa là, tất cả đều là vấn đề bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người 
với người. 


Sợi tơ hông và dây xích chắc 


Chàng thanh niên: ... Hừm, tôi sẽ phản biện sau! Còn "nhiệm vụ bạn 
bè” là gì vậy? 


Triết gia: Điều này chỉ quan hệ bạn bè với ý nghĩa rộng hơn, tách 
rời công việc. Do không có ràng buộc về công việc nên sẽ là mối 
quan hệ khó bắt đầu cũng như phát triển. 

Chàng thanh niên: Vâng, đúng như vậy đó! Nếu có một "không 
gian" dành riêng giống như trường học hay chỗ làm việc thì còn có 
thể tạo dựng quan hệ. Cho dù đó chỉ là quan hệ bề ngoài ở nơi đó. 
Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, phát triển thành quan hệ bạn 
bè hay tìm được bạn bè tại một nơi khác ngoài chỗ làm việc thì quả 
vô cùng khó khăn. 


Triết gia: Cậu có ai có thể gọi là bạn thân không? 


Chàng thanh niên: Tôi có bạn. Nhưng có thể gọi là bạn thân hay 
không thì... 


Triết gia: Tôi cũng từng như thế. Hồi học cấp ba, tôi không chịu kết 
bạn, suốt ngày chỉ học tiếng Hy Lạp và tiếng Đức, vùi đầu vào đọc 
sách triết học. Thấy tôi như thế, mẹ tôi rất lo lắng nên đã đến gặp 
giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm liền nói, "Chị không phải lo 
đâu. Em ấy là người không cần bạn." Câu nói đó đã mang lại nhiều 
can đảm cho cả mẹ và tồi. 


Chàng thanh niên: Người không cần bạn... Vậy là hồi học cấp ba, 
thầy không có người bạn nào? 


Triết gia: Không, tôi có một người bạn duy nhất. Cậu ấy nói "Chẳng 
có gì đáng học ở đại học cả" nên rốt cuộc không lên đại học. Nghe 
nói sau vài năm giam mình trên núi, giờ thì cậu ấy đang làm báo ở 
Đông Nam Á. Chúng tôi đã không gặp nhau mấy chục năm rồi, 
nhưng tôi có cảm giác nếu bây giờ gặp lại, chúng tôi vẫn có thể làm 
bạn như lúc đó. 

Có nhiều người nghĩ rằng càng nhiều bạn càng tốt, nhưng liệu có 
đúng là thế không? Số lượng bạn bè và người quen chẳng nói lên gì 
cả. Cũng giống như nhiệm vụ tình yêu, điều quan trọng là khoảng 
cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ. 


Chàng thanh niên: Sau này tôi vẫn có thể tìm được bạn thân chứ? 


Triết gia: Tất nhiên rồi. Nếu cậu thay đổi, những người xung quanh 
sẽ thay đổi. Họ buộc phải thay đổi. Tâm lý học Adler không phải là 
tâm lý học để thay đổi người khác mà là tâm lý học để thay đổi bản 
thân. Đừng đợi người khác thay đổi, đợi hoàn cảnh thay đổi mà bản 
thân cậu phải can đảm dấn bước đầu tiên. 

Chàng thanh niên: Hừm... 

Triết gia: Thực tế là cậu đã tới thăm tôi thế này. Và tôi đã có được 
một người bạn trẻ tuổi là cậu. 


Chàng thanh niên: Thầy coi tôi là bạn sao? 


Triết gia: Thì đúng là thế mà. Cuộc đối thoại này không phải là một 
buổi tư vấn, chúng ta cũng chắng có liên hệ gì trong công việc. Đối 
với tôi, cậu là người bạn không thể thay thế. Cậu không nghĩ thế 
sao? 


Chàng thanh niên: Thầy nói là người bạn không thể... thay thế? 
Không, không! Bây giờ tôi không muốn nghĩ về điều đó! Tôi sẽ tiếp 
tục vậy! “Nhiệm vụ tình yêu” là gì? 

Triết gia: Nhiệm vụ tình yêu ở đây được chia làm hai giai đoạn. Giai 
đoạn một là quan hệ yêu đương. Giai đoạn hai là quan hệ gia đình, 
đặc biệt là quan hệ cha mẹ và con cái. So với nhiệm vụ công việc và 
nhiệm vụ bạn bè thì nhiệm vụ tình yêu là khó hơn cả. 


Chẳng hạn, khi từ quan hệ bạn bè phát triển thành quan hệ yêu 
đương, có những lời nói và hành động được chấp nhận giữa những 
người bạn thì khi trở thành người yêu lại không chấp nhận được. Cụ 
thể là không được đi chơi với bạn khác giới, có trường hợp chỉ cần 
gọi điện cho ai đó khác giới thì người yêu đã ghen rồi. Mức độ thân 
thiết và khoảng cách trong mối quan hệ là như vậy đó. 

Chàng thanh niên: Vâng, phải chấp nhận chuyện đó thôi. 


Triết gia: Nhưng, Adler không chấp nhận việc bó buộc đối phương. 
Nếu đối phương được hạnh phúc, thì nên thực lòng chúc phúc cho 
họ, đó mới là tình yêu. Mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau rồi sẽ tan vỡ. 


Chàng thanh niên: Không, không được, quan điểm này buộc phải 


chấp nhận sự thiếu chung thủy à! Nếu đối phương hạnh phúc khi bắt 
cá hai tay, lẽ nào cũng phải chúc phúc cho kẻ đó ư? 


Triết gia: Không phải là khẳng định việc ngoại tình có ý nghĩa tích 
cực. Hãy nghĩ như thế này. Nếu ở bên nhau mà ngột ngạt, căng 
thẳng thì dù có tình cảm cũng không thể gọi là yêu được. Khi nghĩ 
rằng "ở bên người này, mình được tự do", con người mới có thể cảm 
nhận được tình yêu. Không tự ti, cũng chẳng cần phải phô trương tự 
tôn, có thể ở trong trạng thái tự nhiên, cân bằng. Tình yêu đích thực 
là như thế đấy. 


Ngược lại, sự bó buộc là biểu hiện của tâm lý muốn chi phối đối 
phương và cũng là sản phẩm của cảm giác thiếu niềm tin. Sống trong 
cùng một không gian với người không tin tưởng mình thì làm sao có 
thế giữ trạng thái tự nhiên được? Adler nói, "Nếu muốn sống hòa 
thuận với nhau thì phải đối xử với nhau như những người ngang 
hàng". 


Chàng thanh niên: Hừm. 


Triết gia: Tuy nhiên, trong quan hệ yêu đương và quan hệ vợ chồng 
vẫn có một lựa chọn là "chia tay". Ngay cả những cặp vợ chồng đã 
sống với nhau nhiều năm nếu thấy khó duy trì mối quan hệ đó thì vẫn 
có thể chia tay. Nhưng, quan hệ cha mẹ và con cái, về nguyên tắc 
không thể làm thế được. Nếu tình yêu là mối quan hệ được gắn kết 
bằng sợi tơ hồng thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xiềng 
bằng dây xích chắc. Trong khi trong tay mình chỉ có một cây kéo nhỏ. 
Cái khó của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là ở đó. 

Chàng thanh niên: Vậy phải làm thế nào? 


Triết gia: Vào lúc này tôi chỉ có thể nói là không được chạy trốn. Cho 
dù mối quan hệ khó khăn thế nào cũng không được lảng tránh, phải 
can đảm đối mặt với nó. Dù cho cuối cùng phải dùng kéo cắt đứt thì 
trước hết vẫn cần đối diện đã. Nhất là không được giậm chân tại chỗ 
trong tình trạng "như thế này". 


Con người về nguyên tắc không thể sống một mình, chỉ ở trong bối 
cảnh xã hội con người mới trở thành "cá nhân". Vì thế, tâm lý học 
Adler đã coi việc "tự lập” trong vai trò một cá nhân và "hài hòa" trong 
môi trường xã hội là hai mục tiêu lớn của hành động. Vậy làm thế 
nào để đạt được hai mục tiêu đó? Ở đây, Adler nói rằng cần phải 


vượt qua ba nhiệm vụ công việc, bạn bè, "tình yêu", các nhiệm vụ về 
quan hệ giữa người với người mà con người buộc phải đối diện 
trong cuộc sống. Nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của 
những nhiệm vụ đó. 


Không được lng trảnh “Lời nói đôi cuộc 
đời” 

Chàng thanh niên: Ôi, đầu óc tôi lại loạn lên hết rồi. Thầy đã nói tôi 
coi người khác là "kẻ thù" chứ không phải "bạn" là vì tôi đang trốn 
tránh các nhiệm vụ cuộc đời. Điều đó rốt cuộc nghĩa là gì vậy? 

Triết gia: Giả sử cậu ghét một người tên A. Bởi vì A có khuyết điểm 
không thể chấp nhận được. 

Chàng thanh niên: Ha ha ha, người tôi ghét thì nhiều lắm. 


Triết gia: Nhưng thật ra không phải là cậu ghét A vì không chấp 
nhận được khuyết điểm của A. Cậu có mục đích "ghét A" trước, rồi 
sau đó mới tìm ra khuyết điểm để đạt được mục đích đó. 


Chàng thanh niên: Thật ngu ngốc! Tôi làm thế để làm gì cơ chứ? 
Triết gia: Để tránh né mối quan hệ với A. 

Chàng thanh niên: Không, dù gì cũng không thể có chuyện đó 
được! Gì thì gì, rõ ràng là trình tự ngược lại. Cậu ta làm những việc 
khiến tôi khó chịu nên tôi mới ghét chứ. Nếu không thì tôi chăng có lý 
do gì để ghét cải 

Triết gia: Không, không phải vậy. Có lẽ tìm hiểu qua ví dụ chia tay 
với người mình từng có quan hệ yêu đương sẽ dễ hiểu hơn. Trong 
mối quan hệ yêu đương hay quan hệ vợ chồng, đôi khi đến một thời 
điểm nào đó, ta trở nên căm ghét tất cả những gì người kia làm. 
Không thích cách họ ăn uống hay chán ghét bộ dạng luộm thuộm lúc 
ở nhà, thậm chí bực bội với cả tiếng ngáy lúc ngủ nữa. Mặc dù mới 
vài tháng trước ta chăng hề quan tâm đến những điều đó. 

Chàng thanh niên: ... Vâng. Tôi có thể hình dung ra cảnh đó. 


Triết gia: Đấy là vì người đó đã quyết tâm “kết thúc mối quan hệ 
này" và tìm kiếm lý do để kết thúc nên mới cảm thấy như vậy. Đối 
phương không thay đổi gì cả. Chỉ có "mục đích" của bản thân là thay 
đổi thôi. 

Con người là sinh vật ích kỷ, một khi đã muốn thì thế nào cũng tùy ý 
tìm ra được khuyết điểm của đối phương. Cho dù đối phương là bậc 


thánh nhân quân tử, cũng có thể dễ dàng bói móc ra điểm đáng ghét. 
Vì vậy, bất cứ lúc nào thế giới cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm, 
con người có thể coi tất cả những người khác là "kẻ thù". 

Chàng thanh niên: Vậy là ý thầy nói, để trốn tránh nhiệm vụ cuộc 
đời, hay cụ thể hơn là trốn tránh mối quan hệ với người khác, mà tôi 
tùy tiện tạo ra những khuyết điểm của người khác hay sao? Và tôi 
đang trốn tránh bằng cách coi người khác là "kẻ thù"? 


Triết gia: Đúng là như vậy. Adler gọi tình trạng trốn tránh nhiệm vụ 
cuộc đời bằng cách đưa ra đủ loại lý lẽ để bao biện là "lời nói dối 
cuộc đời”. 


Chàng thanh niên: ... 


Triết gia: Từ này thật gay gắt phải không. Bắt ai đó khác chịu trách 
nhiệm về tình cảnh của mình, trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng 
cách đổ lỗi cho người khác, đổ tại hoàn cảnh. Cả nữ sinh bị bệnh đỏ 
mặt tôi nói lúc trước cũng vậy. Dối gạt chính mình, lừa dối cả những 
người xung quanh. Nghĩ cho kỹ thì đó quả là một từ khá gay gắt. 
Chàng thanh niên: Nhưng làm sao có thể khẳng định đó là nói dối?! 
Thầy đâu có biết tôi sống giữa những người khác như thế nào, trải 
qua cuộc đời như thế nào! 

Triết gia: Đúng. Tôi không biết gì về quá khứ của cậu. Cả vê cha mẹ 
và anh trai cậu cũng vậy. Tôi chỉ biết có một điều. 

Chàng thanh niên: Đó là gì vậy?! 


Triết gia: Là sự thật rằng, chính cậu, chứ không phải ai khác là 
người quyết định lối sống của cậu. 

Chàng thanh niên: Ơ... 

Triết gia: Nếu lối sống của cậu là do người khác hoặc hoàn cảnh 
quyết định thì còn có thể đổ trách nhiệm cho những điều đó. Nhưng 
chúng ta luôn tự chọn lối sống của mình. Trách nhiệm thuộc về ai thì 
đã quá rõ ràng. 

Chàng thanh niên: Thầy chỉ trích tôi phải không? Thầy gọi tôi là kẻ 
nói dối, bảo tôi là kẻ hèn nhát. Rồi tuyên bố tất cả là lôi tại tôi! 


Triết gia: Cậu không được dùng cơn giận để lảng tránh. Đây là điểm 


rất quan trọng. Adler không phân chia nhiệm vụ cuộc đời hay lời nói 
dối cuộc đời là thiện hay là ác. Điều chúng ta cần bàn đến lúc này 
không phải vấn đề thiện ác, cũng không phải vấn đề đạo đức mà là 
“lòng can đảm". 

Chàng thanh niên: Lại là "lòng can đảm" sao?! 


Triết gia: Đúng vậy. Cho dù cậu lần tránh nhiệm vụ cuộc đời, dựa 
dẫm vào những lời nói dối thì cũng không phải là vì cậu "xấu". Đó 
không phải là vấn đề cần phê phán về mặt đạo đức, đó chỉ là vấn đề 
"lòng can đảm" mà thôi. 


Tâm lí học sở hữu đến tâm lí học sử dụng 


Chàng thanh niên: Rốt cuộc, cuối cùng lại là chuyện về "lòng can 
đảm" sao? Mà lần trước thầy đã nói răng tâm lý học của Adler là "tâm 
lý học của lòng can đảm” nhỉ? 


Triết gia: Nếu nói thêm một điều nữa thì tâm lý học Adler không phải 
là "tâm lý học sở hữu” mà là "tâm lý học sử dụng”. 


Chàng thanh niên: Chính là câu nói, "Điều quan trọng không phải là 
anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào, phải 
không? 


Triết gia: Đúng vậy. Cậu nhớ tốt lắm. Thuyết nguyên nhân của Freud 
là "tâm lý học sở hữu", rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định luận. Trong khi 
đó, tâm lý học của Adler là "tâm lý học sử dụng" người quyết định tác 
dụng chính là bản thân cậu. 


Chàng thanh niên: Tâm lý học của Adler là "tâm lý học của lòng can 
đảm", đồng thời là "tâm lý học sử dụng"... 


Triết gia: Con người chúng ta không phải những kẻ yếu đuối đến 
mức chỉ là đồ chơi cho những sang chấn tâm lý của thuyết nguyên 
nhân. Xét trên quan điểm của thuyết mục đích, thì chính chúng ta 
luôn tự chọn lựa cuộc đời và lối sống của mình. Chúng ta có khả 
năng làm điều đó. 

Chàng thanh niên: ... Nhưng, thực lòng thì tôi không có đủ tự tin để 
khắc phục được phức cảm tự ti. Cho dù đó là lời nói dối cuộc đời thì 
có lẽ mãi sau này tôi cũng không thoát khỏi phức cảm ấy. 


Triết gia: Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? 


Chàng thanh niên: Có lẽ những điều thầy nói đều đúng. Không, quả 
thực mọi điều thầy nói đều đúng, tôi đang thiếu lòng can đảm. Tôi 
thừa nhận cả về lời nói dối cuộc đời. Tôi sợ dính dáng tới người 
khác. 

Tôi không muốn bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác, 
muốn lẩn tránh nhiệm vụ cuộc đời. Chính vì thế, tôi viện đủ lý lẽ để 
bao biện. Vâng đúng là như thế thật. 


Nhưng, rốt cuộc những điều thầy nói chẳng qua là duy ý chí thôi! Chỉ 
là những lời khích lệ suông, cậu thiểu can đảm, hãy can đảm lên. 
Hành động đó cũng giống như vị chỉ huy ngốc nghếch chỉ biết vỗ vai 
nói "phấn chấn lên" vậy. Nhưng tôi đang khổ sở chính vì không phấn 
chấn lên được chứ saol 


Triết gia: Tóm lại là cậu muốn tôi đưa ra một giải pháp cụ thể phải 
không? 


Chàng thanh niên: Đúng thế. Tôi là con người. Không phải cỗ máy. 
Dù bị bảo là thiếu can đảm, tôi cũng không thể bổ sung ngay lòng can 
đảm giống như bơm thêm xăng được! 


Triết gia: Tôi hiểu. Nhưng đêm nay đã khá muộn rồi nên để lần tới 
chúng ta sẽ nói tiếp nhé. 

Chàng thanh niên: Thầy không trốn tranh đấy chứ? 

Triết gia: Tất nhiên là không rồi. Có lẽ lần tới chúng ta sẽ thảo luận 
về tự do. 

Chàng thanh niên: Chứ không phải về lòng can đảm? 


Triết gia: Đúng, khi thảo luận về lòng can đảm, ta không thể không 
bàn tới tự do. Cậu hãy nghĩ xem tự do là gì nhé. 


Chàng thanh niên: Tự do là gì à.... Vâng, được thôi. Tôi rất mong 
đến lần sau. 


ĐEM THỨ BA: Bỏ qua nhiệm vụ của người khác 


Sau hai tuần ngẫm nghĩ, lại tới thư phòng của Triết gia. Tự do là gì? 
Tại sao con người, tại sao mình lại không thể tự do? Thứ đang bó 
buộc mình là gì? Bài tập dành cho quá khó. Anh không thể có câu trả 
lời thuyết phục. Càng nghĩ anh càng nhận ra mình thiếu tự do. 


Phú định nhu cầu được thừa nhận 


Chàng thanh niên: Thầy đã nói là hôm nay sẽ thảo luận về tự do 
nhỉ? 


Triết gia: Đúng vậy, cậu đã nghĩ xem tự do là gì chưa? 
Chàng thanh niên: Tôi đã nghĩ nát óc rồi. 
Triết gia: Cậu rút ra được kết luận chưa? 


Chàng thanh niên: Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, tôi đã tìm 
thấy ở thư viện một câu thế này: "Tiền bạc là tự do đúc thành khối”. 
Đó là câu nói trong tiểu thuyết của Dostoyevsky. Thầy thấy sao, câu 
nói "tự do được đúc thành khối" nghe thật hay phải không. Tôi cho 
rằng câu này vô cùng sâu sắc, thể hiện đúng bản chất của đồng tiền. 
Triết gia: Tôi hiểu rồi. Đúng là nếu khái quát về bản chất của những 
thứ mà đồng tiền mang lại thì có thể gọi đó là tự do. Đúng là một câu 
nói thâm thúy. Nhưng, từ đó có thể nói rằng "tự do nghĩa là tiền bạc" 
không? 


Chàng thanh niên: Thầy nói hoàn toàn chính xác. Có sự tự do mua 
được bằng tiền bạc. Và chắc chắn tự do đó lớn hơn chúng ta hình 
dung nhiều. Trên thực tế, tất cả nhu cầu ăn, mặc, ở đều được đáp 
ứng nhờ tiền bạc. Dù vậy, có phải chỉ cần giàu có là con người có 
được tự do không? Tôi không nghĩ thế và cũng muốn tin là không 
phải như thế. Tôi muốn tin rằng giá trị của con người, hạnh phúc của 
con người không thể mua bằng tiền bạc. 


Triết gia: Vậy, giả sử cậu đã có được tự do về tiền bạc, nhưng vẫn 
không thể hạnh phúc. Lúc này, cậu còn lại phiền muộn gì, thiếu tự do 
gì? 

Chàng thanh niên: Đó là tự do trong quan hệ với người khác, điều 
mà thầy đã nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt. Tôi cũng đã suy nghĩ 
kỹ về điều đó. Chẳng hạn, có một cuộc sống giàu sang nhưng không 
có người yêu. Không có ai gọi là bạn thân, bị mọi người ghét bỏ. Đó 
là một bất hạnh lớn. Còn một điều nữa cứ lởn vởn trong đầu tôi là 
"gông cùm". Tất cả chúng ta đều đang vật lộn mà sống giữa các loại 
"gông cùm". Phải giao thiệp với những người mình không thích, phải 
lấy lòng cấp trên mình không ưa. Thầy hãy tưởng tượng mà xem, 


nếu được giải thoát khỏi mối quan hệ phiền phức giữa người với 
người thì sẽ dễ chịu đến mức nàol 

Nhưng chẳng ai làm được điều đó. Chúng ta là những cá nhân trong 
xã hội, đi đâu cũng bị người khác bủa vây, sống trong sự ràng buộc 
với người khác. Làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tấm lưới 
bền chắc dệt từ quan hệ giữa người với người. Quan điểm "mọi 
phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người" mà 
Adler nói quả là chính xác. Rốt cuộc tất cả đều dẫn tới đó. 

Triết gia: Đây là điều quan trọng. Hãy đào sâu suy nghĩ hơn một 
chút nữa nhé. Điều gì trong mối quan hệ giữa người với người là thứ 
tước đoạt tự do của chúng ta? 

Chàng thanh niên: Chính là điểm này đấy! Hôm trước, thầy đã nói 
đến chuyện coi người khác là "kẻ thù" hay "bạn". Rằng nếu có thể coi 
người khác là "bạn", chắc chắn cách nhìn thế giới cũng sẽ thay đổi. 
Điều này thì tôi công nhận là đúng. Hôm trước ra về tôi đã hoàn toàn 
chấp nhận quan điểm này. Nhưng, nghĩ kỹ thì quan hệ giữa người 
với người còn có cả những yếu tố không thể giải thích chỉ bằng cách 
đó. 

Triết gia: Chẳng hạn là gì vậy? 


Chàng thanh niên: Dễ thấy nhất là vai trò của bố mẹ. Đối với tôi, 
nghĩ gì thì nghĩ, bố mẹ không phải là "kẻ thù". Đặc biệt là hồi tôi còn 
nhỏ, họ là những người giám hộ quan trọng đã nuôi nấng, bảo vệ tôi. 
Về điểm này, tôi rất biết ơn họ. 

Chỉ có điều bố mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước tôi cũng đã nói 
rồi, họ thường so sánh tôi với anh trai, không công nhận tôi. Và họ 
liên tục can thiệp vào cuộc đời tôi. Kiểu như hãy học chăm nữa vào, 
đừng có giao du với loại bạn đó, ít ra thì cũng phải học ở trường đại 
học này, làm công việc này. Những đòi hỏi đó thật là áp lực lớn, đúng 
là "gông cùm'. 

Triết gia: Rốt cuộc, cậu đã làm thế nào? 

Chàng thanh niên: Tôi nghĩ là mãi tới khi vào đại học tôi vẫn còn 
chưa thể phớt lờ mong muốn của bố mẹ, nên luôn phiền muộn và 
khó chịu. Nhưng sự thật là không biết từ lúc nào tôi đã vô thức điều 
chỉnh mong muốn của mình cho khớp với mong muốn của bố mẹ. 


Chỉ có mỗi công việc là tôi tự chọn. 

Triết gia: Nói đến mới nhớ. Cậu làm việc gì nhỉ? 

Chàng thanh niên: Tôi làm thủ thư tại thư viện trường đại học. Có 
vẻ bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản công việc ở nhà máy in giống như 
anh tôi. Vì thế mà kể từ khi tôi đi làm, quan hệ của chúng tôi có rạn 
nứt ít nhiều. Nếu đối phương không phải bố mẹ, mà là những người 
giống như "kẻ thù" thì tôi đã chẳng phải nghĩ ngợi rồi. Vì mặc cho họ 
định can thiệp như thế nào đi nữa, tôi chỉ cần phớt lờ là xong. Nhưng 
đối với tôi, bố mẹ không phải "kẻ thù". Là bạn hay không hãy khoan 
bàn đến, ít ra họ không phải là những người đáng gọi là "kẻ thù". Một 
mối quan hệ quá gần gũi, không thể chỉ phớt lờ mong muốn của họ 
là xong được. 


Triết gia: Khi chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, cậu có cảm 
Xxức như thế nào đối với họ? 


Chàng thanh niên: Phức tạp lắm. Sự thật là tôi vừa có cảm giác 
hờn giận, nhưng mặt khác cũng vừa có cảm giác an tâm. An tâm 
răng nếu vào trường này thì có lẽ sẽ được bố mẹ thừa nhận. 


Triết gia: Được thừa nhận là sao? 


Chàng thanh niên: Chà, xin hãy dừng ngay những câu hỏi dẫn dụ 
vòng vo như thế. Chắc chắn thầy hiểu mà. Cái gọi là "nhu cầu được 
thừa nhận" ấy. Những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người với 
người đều tập trung cả ở đấy. Con người chúng ta luôn sống mà cần 
đến sự thừa nhận của người khác. Chính vì đối phương không phải 
là "kẻ thù" đáng ghét nên ta mới mong muốn được người đó thừa 
nhận! Đúng vậy, tôi muốn được bố mẹ thừa nhận! 

Triết gia: Tôi hiểu rồi. Về điều này, tôi xin đưa ra một tiền đề lớn của 
tâm lý học Adler. Tâm lý học Adler phủ định nhu cầu được thừa 
nhận. 


Chàng thanh niên: Phủ định nhu cầu được thừa nhận? 


Triết gia: Không cần phải được người khác thừa nhận. Đúng hơn là 
không được mong muốn người khác thừa nhận. Ơ đây tôi phải nhấn 
mạnh điều này. 


Chàng thanh niên: Không, không, thầy nói gì vậy? Nhu cầu được 


thừa nhận là nhu cầu phổ quát thúc đẩy con người vươn lên cơ mài 


Không được sông để đáp ứng mong đợi của 
Hgười khác 


Triết gia: Đúng là được người khác thừa nhận thì rất đáng vui 
mừng. Nhưng được người khác thừa nhận có thật sự là điều cần 
thiết không, thì tuyệt đối không. Vốn dĩ tại sao cậu lại muốn được 
thừa nhận? Nói thắng thắn hơn thì tại sao lại muốn được người khác 
khen? 


Chàng thanh niên: Đơn giản thôi. Khi được người khác thừa nhận, 
chúng ta có thể cảm thấy "mình có giá trị". Thông qua sự thừa nhận 
của người khác, chúng ta có thể xua đi cảm giác tự ti, và thấy tự tin 
hơn vào bản thân. Đúng vậy, đây đúng là vấn đề "giá trị". Lần trước 
thầy cũng đã nói cảm giác tự ti là vấn đề đánh giá giá trị. Chính vì 
không được bố mẹ thừa nhận nên tôi mới sống mãi trong tự ti đấy. 
Triết gia: Giờ ta hãy nghĩ đến một ví dụ gần gũi. Chẳng hạn, cậu 
thấy rác bẩn ở chỗ làm việc bèn nhặt vứt đi. Dù vậy, những người 
xung quanh hoàn toàn không để ý. Hoặc giả có để ý thì cũng chẳng 
ai tỏ ra biết ơn, cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Cậu sẽ tiếp tục nhặt 
rác chứ? 


Chàng thanh niên: Một tình huống khó khăn thật. Nếu không ai tỏ 
lòng biết ơn thì có lẽ tôi sẽ không làm nữa 
Triết gia: Tại sao? 


Chàng thanh niên: Tôi nhặt rác là vì mọi người. Vất vả vì mọi người 
mà chăng nhận được một lời cảm ơn. Thế thì cũng chẳng còn muốn 
làm nữa, 


Triết gia: Nhu cầu được thừa nhận nguy hiểm ở chính chỗ đó đấy. 
Tại sao con người lại mong muốn được người khác thừa nhận? 
Nhiều trường hợp, đó là ảnh hưởng của nền giáo dục thưởng-phạt. 
Chàng thanh niên: Nền giáo dục thưởng-phạt ư? 

Triết gia: Nếu hành động đúng đắn sẽ được khen thưởng. Nếu hành 
động không đúng sẽ bị phạt. Adler phê phán gay gắt nền giáo dục 
thưởng-phạt như thế. Nền giáo dục thưởng-phạt sẽ sản sinh ra lối 
sống sai lầm "nếu không có khen sẽ không làm hành động đúng" 


hoặc "nếu không bị xử phạt sẽ làm cả hành động không đúng". Mục 
đích muốn được khen có trước nên mới dẫn đến hành động nhặt rác. 
Và rồi nếu không được ai khen thì sẽ bực bội, quyết định không bao 
giờ làm việc như thế nữa. Cách nghĩ này thật lạ phải không? 


Chàng thanh niên: Không phải! Tôi mong thầy đừng thu hẹp vấn đề 
này! Tôi không bàn luận về nền giáo dục. Nhu cầu được người mình 
yêu quý thừa nhận, được những người gần gũi mình chấp nhận là 
nhu cầu rất tự nhiên! 


Triết gia: Cậu đang ngộ nhận rồi. Nghe này, chúng ta không sống để 
đáp ứng mong đợi của người khác. 


Chàng thanh niên: Thầy nói sao cơ? 


Triết gia: Cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác. Tôi 
cũng không sống để đáp ứng mong đợi của người khác. Chúng ta 
không cần đáp ứng mong đợi của người khác. 


Chàng thanh niên: Không, quan điểm thế này thì quá vị kỷ! Thầy 
đang bảo tôi cứ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thôi sao? 


Triết gia: Trong giáo lý của Do Thái giáo có câu như thế này: "Nếu 
mình không sống cuộc đời mình vì chính bản thân mình thì ai sẽ 
sống vì mình." 

Cậu sống cuộc đời của riêng cậu. Nếu hỏi cậu sống vì ai thì tất nhiên 
là vì cậu rồi. Và nếu cậu không sống vì bản thân mình thì ai sẽ sống 
vì cậu? Xét cho cùng, chúng ta đều đang sống vì chính bản thân 
mình. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không được nghĩ như thế cả. 


Chàng thanh niên: Thầy, quả nhiên là thầy đã rơi vào chủ nghĩa hư 
vô rồi! Xét cho cùng chúng ta đang sống vì chính bản thân mình ư? 
Thầy nói như vậy cũng được sao? Thật là một suy nghĩ nhỏ nhen! 
Triết gia: Đây không phải là chủ nghĩa hư vô. Ngược lại là đằng 
khác. Nhu cầu được người khác thừa nhận, suốt đời để ý đến đánh 
giá của người khác, cuối cùng sẽ thành ra sống cuộc đời của người 
khác. 


Chàng thanh niên: Thầy nói vậy nghĩa là sao? 


Triết gia: Quá mong muốn được thừa nhận thì sẽ sống theo cách 
người khác mong đợi "cậu là người như thế này". Nghĩa là vứt bỏ 


bản thân thực sự mà sống cuộc đời của người khác. 


Và hãy nhớ, nếu cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người 
khác thì người khác cũng không sống để đáp ứng mong đợi của cậu. 
Nếu đối phương hành động không như mình muốn, cũng không 
được tức giận. Vì đó là điều hiển nhiên. 

Chàng thanh niên: Không phải! Nếu cứ theo quan điểm đó sẽ đảo 
lộn hoàn toàn xã hội của chúng ta! Chúng ta có nhu cầu được thừa 
nhận. Nhưng để được người khác thừa nhận thì trước hết phải thừa 
nhận người khác. Chính vì thừa nhận người khác, thừa nhận giá trị 
quan khác mà bản thân mình cũng sẽ được thừa nhận. Và chúng ta 
xây dựng nên "xã hội" chính là nhờ dựa vào mối quan hệ thừa nhận 
lẫn nhau đói 


Thầy, quan điểm của thầy đẩy con người tới sự cô lập, thậm chí đối 
lập, và là một tư tưởng nguy hiểm cần đánh đổi Một sự quyến rũ quỷ 
quyệt, chỉ tổ kích động lòng bất tín và nỗi hoài nghi!" 


Triết gia: Ha ha ha, cậu có vốn từ vựng quả là thú vị. Không cần 
phải cao giọng đâu. Hãy cùng nhau suy nghĩ nào. Nếu không được 
thừa nhận sẽ đau khổ. Nếu không được người khác thừa nhận, 
không được bố mẹ thừa nhận sẽ không tự tin. Liệu có thể nói cuộc 
sống như vậy là lành mạnh không? 


Chẳng hạn, nghĩ rằng "Chúa đang dõi theo nên phải làm điều thiện". 
Nhưng mặt trái của ý nghĩ đó lại chính là rơi vào thuyết hư vô: "Chúa 
không tôn tại nên có thể chấp nhận mọi hành động xấu". Cho dù 
Chúa không tồn tại, cho dù không được Chúa thừa nhận thì ta cũng 
phải sống cuộc đời này. Để vượt qua được tư tưởng hư vô trong một 
thế giới không có Chúa, cần phải phủ định sự thừa nhận của người 
khác." 


Chàng thanh niên: Tôi chẳng quan tâm chúa chiếc ra làm sao cải 
Hãy nghĩ một cách thẳng thắn hơn, trực diện hơn về tâm lý của 
những người đang sống trong cuộc đời này. Chẳng hạn, nhu cầu 
được thừa nhận, tức là muốn được xã hội thừa nhận. Tại sao con 
người lại muốn thành công trong một tổ chức? Tại sao lại muốn có 
địa vị và danh tiếng? Đó là bởi mong muốn được xã hội coi là người 
quan trọng, tức nhu cầu được thừa nhận! 


Triết gia: Vậy, cậu có thể nói là nếu được thừa nhận rồi thì sẽ thực 


sự hạnh phúc không? Những người có địa vị xã hội có cảm thấy 
hạnh phúc không? 


Chàng thanh niên: Không, chuyện đó thì... 


Triết gia: Khi mong muốn được người khác thừa nhận, hầu hết mọi 
người đều nhờ vào biện pháp "đáp ứng mong đợi của người khác", 
đúng theo quan điểm của nền giáo dục thưởng-phạt là hành động 
đúng đắn sẽ được khen thưởng. 

Nhưng, nếu mục đích chính của công việc là "đáp ứng mong đợi của 
người khác" thì công việc đó hắn sẽ trở nên khá khó khăn. Vì khi đó, 
lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt người khác, sợ những đánh giá 
của người khác, ức chế cái "bản thân" của mình. 


Có thể cậu sẽ thấy bất ngờ, nhưng trong số những người đến xin tư 
vấn hầu hết không có ai là người vị kỷ cả. Họ là những người đang 
khổ sở vì muốn đáp ứng mong đợi của người khác, mong đợi của 
cha mẹ, giáo viên. Nói cách khác là không thể hành động như ý 
mình, tuy là theo nghĩa tích cực. 


Chàng thanh niên: Vậy là thầy bảo tôi hãy hành động vị kỷ? 


Triết gia: Không : phải là hành động vì mình bất chấp người khác. 
Để hiểu được điều này, cần phải biết đến quan điểm "phân chia 
nhiệm vụ”. 


Chàng thanh niên: Phân chia nhiệm vụ? Lại là một thuật ngữ mới 
nhỉ. Tôi nghe đây. 


Sự sốt ruột của đã lên tới đỉnh điểm. Bảo mình phủ định nhu cầu 
được thừa nhận ư? Không được đáp ứng mong đợi của người khác 
ư? Hãy sống theo ý mình ư? Vị này nói gì vậy? Nhu cầu được thừa 
nhận chẳng phải là động cơ lớn nhất để con người giao tiếp với 
người khác, hình thành nên xã hội sao? Nếu quan điểm "phân chia 
nhiệm vụ" đó mà không thuyết phục được mình thì... có lẽ suốt đời 
mình sẽ không chấp nhận được người này và cả ông Adler kia nữa. 


“Phán chia nhiệm vụ ” là ơi? 


Triết gia: Chẳng hạn, có một đứa trẻ không chịu học. Trong giờ học 
không nghe giảng, chăng làm bài tập, sách vở cũng bỏ lại luôn ở 
trường. Nếu cậu là cha đứa trẻ, cậu sẽ làm gì? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên là tôi sẽ tìm mọi cách bắt đứa trẻ học 
rồi. Bắt nó đi học thêm, thuê gia sư, dù có phải xách tai nó vào bàn 
học. Đó là trách nhiệm của cha mẹ còn gì. Mà tôi cũng đã được nuôi 
dạy như thế. Hôm nào chưa làm xong bài tập thì hôm ấy chưa được 
ăn cơm. 


Triết gia: Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Khi bị bắt ép học như 
vậy, cậu có thích học không? 

Chàng thanh niên: Tiếc là tôi không thể thích học được. Học vì nhà 
trường và thi cử thì chỉ học đối phó thôi. 

Triết gia: Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin bắt đầu từ quan điểm cơ bản của 
tâm lý học Adler. Chẳng hạn, mỗi khi gặp một nhiệm vụ như "việc 
học", tâm lý học Adler sẽ suy nghĩ từ khía cạnh: "Đây là nhiệm vụ 
của ai?" 


Chàng thanh niên: Là nhiệm vụ của ai? 


Triết gia: Trẻ học hay không học. Trẻ đi chơi với bạn hay không đi. 
Đó vốn là nhiệm vụ của trẻ, không phải là nhiệm vụ của cha mẹ. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là việc đứa trẻ cần làm? 

Triết gia: Nói dễ hiểu thì là thế. Bố mẹ có học thay trẻ thì cũng chẳng 
có ý nghĩa gì phải không? 

Chàng thanh niên: Thì đúng là vậy. 


Triết gia: Việc học là nhiệm vụ của trẻ. Việc bố mẹ ra lệnh "hãy học 
đi" là hành vi can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Điều này 
không thể tránh dẫn đến xung đột. Chúng ta cần phân chia nhiệm vụ 
của mình và nhiệm vụ của người khác nhờ câu hỏi đây là nhiệm vụ 
của ai? 


Chàng thanh niên: Phân chia rồi để làm gì? 


Triết gia: Không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Chỉ vậy 


thôi. 
Chàng thanh niên: ... Chỉ vậy thôi sao”? 


Triết gia: Hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người 
nảy sinh là do can thiệp vào nhiệm vụ của người khác hoặc bị người 
khác can thiệp vào nhiệm vụ của bản thân. Chỉ cần biết phân chia 
nhiệm vụ, quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi rõ rệt. 


Chàng thanh niên: Hừm, tôi không hiểu rõ lắm. Làm thế nào để 
phân biệt được "đây là nhiệm vụ của ai"? Thực ra theo quan điểm 
của tôi, tôi cho ràng việc bắt con học là trách nhiệm của cha mẹ. Bởi 
vì hầu như chẳng có đứa trẻ nào thích học cả và nói gì thì nói, bố mẹ 
là người giám hộ mà. 

Triết gia: Cách phân biệt nhiệm vụ của ai đơn giản lắm. Chỉ cần 
nghĩ "Ai là người cuối cùng thụ hưởng kết quả đo lựa chọn đó mang 
lại? 


Khi đứa trẻ lựa chọn "không học" thì người cuối cùng phải chịu kết 
quả do quyết định đó mang lại - chẳng hạn như không theo kịp bài 
học, không vào được trường theo đúng nguyện vọng - không phải bố 
mẹ mà chắc chắn là đứa trẻ. Nghĩa là việc học là nhiệm vụ của trẻ. 


Chàng thanh niên: Không, hoàn toàn không phải! Để trẻ không rơi 
vào tình trạng như thế, bố mẹ, những nguùòi đi trước trong cuộc sống, 
người giám hộ cho trẻ phải có trách nhiệm yêu cầu "hãy học đi" chứ. 
Đó là nghĩ cho con chứ không phải hành vi can thiệp. Có thể "việc 
học" là nhiệm vụ của con nhưng "việc bắt con học" lại là nhiệm vụ 
của bố mẹ. 


Triết gia: Đúng là các ông bố bà mẹ trên đời này thường hay dùng 
câu "đấy là bố mẹ nghĩ cho con". Nhưng rõ ràng họ đang làm vậy để 
thỏa mãn mục đích của mình, mục đích ấy có thể là thể diện, hư vinh 
hoặc mong muốn chỉ phối con cái. Nghĩa là không phải "vì con" mà là 
"vì mình", và chính vì cảm nhận được sự giả dối đó mà trẻ phản ứng 
lại. 


Chàng thanh niên: Vậy theo thầy, nếu trẻ hoàn toàn không chịu học 
thì cũng cứ mặc kệ vì đó là nhiệm vụ của trẻ sao? 

Triết gia: Ở đây cần lưu ý, tâm lý học Adler không khuyến khích thái 
độ vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm là thái độ không biết trẻ đang làm 


gì và không hề muốn biết. Chủ trương của tâm lý học Adler không 
phải như thế, mà là biết trẻ đang làm gì để dõi theo chúng. Nếu vấn 
đề là việc học thì hãy nói cho trẻ biết đó là nhiệm vụ của trẻ, và cũng 
cho trẻ biết rằng khi trẻ muốn học thì mình luôn sẵn sàng hỗ trợ, 
nhưng không can thiệp vào nhiệm vụ của trẻ. Không được nhúng tay 
vào khi không có yêu cầu. 

Chàng thanh niên: Điều đó không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa 
cha mẹ và con cái? 


Triết gia: Tất nhiên. Chẳng hạn, phương pháp tư vấn của tâm lý học 
Adler cho rằng người đến tư vấn có thay đổi hay không không phải là 
nhiệm vụ của nhà tư vấn. 


Chàng thanh niên: Thầy nói sao cơ? 


Triết gia: Sau khi được tư vấn tâm lý, người đến tư vấn sẽ quyết 
định như thế nào? Thay đổi lối sống hay không thay đổi? Đó là nhiệm 
vụ của người đó, nhà tư vấn tâm lý không thể can thiệp. 


Chàng thanh niên: Không, sao có thể chấp nhận một thái độ vô 
trách nhiệm như thế chứ! 


Triết gia: Tất nhiên nhà tư vấn sẽ hỗ trợ hết sức. Nhưng không thể 
can thiệp vào những điều xảy ra sau đó. Có một câu tục ngữ là "Có 
thể dẫn con ngựa tới dòng nước nhưng không thể bắt nó uống 
nước". Hãy nghĩ quan điểm tư vấn và hỗ trợ người khác nói chung 
trong tâm lý học Adler cũng giống như vậy. Phớt lờ mong muốn của 
người đó, bắt người ta "thay đổi" thì chỉ tổ phản tác dụng mạnh mẽ 
mà thôi. 

Chàng thanh niên: Nhà tư vấn tâm lý không thay đổi cuộc đời của 
người đến tư vấn sao? 


Triết gia: Chỉ mình mới có thể thay đổi được mình thôi. 


Hãy bỏ qua nhiệm vụ của người khác 


Chàng thanh niên: Vậy trường hợp người cứ giam mình trong 
phòng thì sao? Giống như cậu bạn tôi ấy. Thầy vẫn cho rằng phải 
phân chia nhiệm vụ, không được can thiệp, không liên quan gì đến 
cha mẹ sao? 


Triết gia: Thoát khỏi hay không thoát khỏi tình trạng giam mình trong 
phòng, hoặc làm thế nào để thoát khỏi? Những việc này, về nguyên 
tắc là các nhiệm vụ người đó phải tự giải quyết, cha mẹ không thể 
can thiệp. Dù vậy, vì không phải là người dưng nên có lẽ cũng cần 
hỗ trợ theo cách nào đó. Lúc này, điều quan trọng hơn cả là ngày 
thường giữa họ đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy đến mức nào 
để khi gặp khó khăn, con cái có thể nghĩ đến việc trao đổi thành thật 
với cha mẹ. 


Chàng thanh niên: Thế nếu giả sử con thầy tự giam mình trong 
phòng, tách rời bản thân khỏi xã hội, thầy sẽ làm thế nào? Xin hãy trả 
lời với tư cách là một người cha chứ không phải một Triết gia:. 

Triết gia: Trước hết, bản thân tôi sẽ nghĩ rằng "đây là nhiệm vụ của 
con”. Tôi sẽ không can thiệp vào tình trạng ấy cũng như không chú ý 
quá mức. Và rồi tôi tìm cách gửi tới con mình thông điệp, bố mẹ luôn 
sẵn sàng giúp đỡ con khi con khó khăn. Cứ thế, nhận thấy được sự 
thay đổi của bố mẹ, đứa trẻ sẽ buộc phải hiểu rằng tìm cách giải 
quyết việc đó đã trở thành nhiệm vụ của mình. Có thể sẽ giải quyết 
bằng cách yêu cầu họ giúp đỡ, mà cũng có thể sẽ tự làm gì đó. 


Chàng thanh niên: Con mình rứt ruột đẻ ra tự giam mình trong 
phòng, tách rời bản thân khỏi xã hội, mà thầy có thể suy nghĩ lý trí 
như vậy sao? 

Triết gia: Những : cha mẹ nào buồn phiền về mối quan hệ với con, 
thường có khuynh hướng cho rằng "con cái chính là cuộc đời của 
mình". Nghĩa là cho rằng cả những nhiệm vụ của con cái cũng là 
nhiệm vụ của mình. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, tới khi nhận ra 
thì đã đánh mất "bản thân". 


Nhưng, cho dù có cố gắng gánh vác những nhiệm vụ của con đến 
đâu chăng nữa thì con vẫn là một cá nhân độc lập, không thể hoàn 
toàn trở thành người như cha mẹ mong đợi. Việc học hành, công ăn 


việc làm, hoặc hành động lời nói nhỏ nhặt thường ngày cũng không 
hoàn toàn như cha mẹ mong đợi. Đương nhiên, cha mẹ sẽ lo lắng, 
cũng muốn can thiệp. Nhưng lúc nãy tôi đã nói "người khác không 
sống để đáp ứng mong đợi của cậu". Cho dù là con mình thì cũng 
không sống để đáp ứng mong đợi của mình. 


Chàng thanh niên: Thầy nói rằng cho dù là người nhà thì cũng phải 
vạch rõ ranh giới? 

Triết gia: Chính vì là người nhà gần gũi nên càng cần có ý thức 
phân chia rõ các nhiệm vụ hơn. 

Chàng thanh niên: Như thế thì kỳ quặc quá! Thầy, thầy một đằng 
nói đến tình yêu, còn một đăng lại phủ nhận tình yêu! Nếu vạch ranh 
giới với người khác như thế thì còn tin được ai nữa chứ?! 


Triết gia: Nghe này, trong hành vi tin tưởng cũng có phân chia nhiệm 
vụ. Tin tưởng đối phương là nhiệm vụ của cậu. Tuy nhiên, đối 
phương hành xử như thế nào trước mong đợi và tin tưởng của cậu 
lại là nhiệm vụ của đối phương. Nếu không vạch ranh giới ở đó mà 
cứ áp đặt mong đợi của mình lên người khác thì sẽ thành ra "can 
thiệp" thô bạo đấy. Dù đối phương không hành động như mình mong 
đợi thì mình có tiếp tục tin tưởng và yêu thương không? "Nhiệm vụ 
tình yêu" Adler đề cập đến bao gồm cả những câu hỏi loại đó. 


Chàng thanh niên: Khó lắm, điều đó khó lắm! 


Triết gia: Tất nhiên là khó. Nhưng hãy nghĩ thế này. Can thiệp vào 
nhiệm vụ của người khác, coi nhiệm vụ của người khác là của mình 
sẽ khiến cuộc đời mình trở nên khổ sở hơn. Những phiền muộn về 
cuộc đời đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người, nên trước 
hết hãy biết vạch ra ranh giới rằng "Từ đây trở đi không phải là nhiệm 
vụ của mình”, sau đó bỏ qua những nhiệm vụ của người khác. Đó là 
bước đầu tiên để giảm gánh nặng của cuộc đời, khiến cuộc đời trở 
nên đơn giản. 


Cách loại bó hoàn toàn những DHIÊH muộn 
trong quan hệ ĐI HQHỜI VỚI HgHỜI 
Chàng thanh niên: ... Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. 


Triết gia: Vậy thì hãy giả định rằng bố mẹ cậu phản đối quyết liệt lựa 
chọn công việc của cậu. Thực tế thì đúng là họ có phản đối phải 
không? 


Chàng thanh niên: Vâng, ngoài mặt thì không đến mức gay gắt, 
nhưng trong từng lời nói đều hàm ý không thích. 


Triết gia: Vậy để tiện cho ta thảo luận, cứ cho là họ phản ứng gay 
gắt hơn mức đó. Bố cậu thì quát tháo, mẹ cậu thì khóc lóc. Họ không 
chấp nhận cậu làm thủ thư ở thư viện, thậm chí dọa rằng sẽ từ cậu 
nếu không nối nghiệp gia đình như anh trai. Nhưng việc khắc phục 
cảm xúc "không chấp nhận" như thế nào là nhiệm vụ của bố mẹ cậu 
chứ không phải nhiệm vụ của cậu. Không phải là điều cậu cần bận 
tâm. 


Chàng thanh niên: Không, khoan đãi! Nghĩa là thầy nói rằng "có làm 
bố mẹ buồn đến mấy cũng chăng quan trọng" sao? 


Triết gia: Chẳng quan trọng. 


Chàng thanh niên: Thầy đùa tôi chắc! Làm gì có cái thứ triết học 
khuyến khích người ta bất hiểu chứ! 


Triết gia: Điều duy nhất cậu có thể làm được cho cuộc đời của mình 
là lựa chọn con đường tốt nhất mà mình tin tưởng, chỉ vậy thôi. 
Trong khi đó, người khác đánh giá thế nào về lựa chọn đó lại là 
nhiệm vụ của họ, cậu chẳng làm gì được. 


Chàng thanh niên: Đối phương nghĩ mình thế nào, yêu quý hay 
ghét mình là nhiệm vụ của đối phương, không phải là nhiệm vụ của 
mình. Y thầy nói vậy sao? 


Triết gia: Phân chia ra thì chính là như thế. Cậu quá bận tâm đến 
ánh mắt của người khác, bận tâm đến đánh giá của người khác, nên 
không ngừng mong muốn được người khác thừa nhận. Vậy tại sao 
cậu bận tâm đến ánh mắt của người khác? Câu trả lời của tâm lý học 
Adler thật đơn giản: Là vì cậu vẫn chưa biết phân chia nhiệm vụ. Cậu 


ngộ nhận cả những nhiệm vụ vốn là của đối phương là "nhiệm vụ 
của bản thân”. 

Hãy nhớ lại câu nói của người bà "Chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt 
mình thôi". Câu nói ấy đã chạm đến cốt lõi của việc phân chia nhiệm 
vụ. Người khác nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt của cậu, đó là nhiệm vụ 
của người khác, cậu không thể làm gì được. 

Chàng thanh niên: ... Ờ, về mặt lý thuyết thì tôi hiểu, về lý trí cũng 
có thể chấp nhận được! Nhưng, về mặt tình cảm, tôi lại không theo 
kịp quan điểm áp chế đó! 


Triết gia: Vậy hãy suy nghĩ theo một góc độ khác. Chẳng hạn, có 
một người đang phiền muộn về mối quan hệ trong công ty. Cấp trên 
hoàn toàn không hiểu mình, cứ động đến chuyện gì cũng quát tháo. 
Có cố gắng đến mấy cũng không được cấp trên công nhận, thậm chí 
cấp trên cũng chẳng để tâm nghe anh ta nói chuyện nữa 


Chàng thanh niên: Sếp của tôi chính là một người như thế. 


Triết gia: "Tuy nhiên, liệu được người cấp trên đó công nhận có phải 
là "công việc" cậu cần ưu tiên số một không? Công việc giao cho cậu 
chắc chắn không phải là lấy lòng mọi người trong công ty. 


Cấp trên ghét cậu. Không những thế rõ ràng là ghét vô cớ. Thế thì 
cậu chăng cần phải làm thân làm gì." 


Chàng thanh niên: Về lý thuyết là thế, nhưng đối phương là cấp trên 
của mình đấy? Bị cấp trên trực tiếp ghét thì làm sao mà làm việc 
được. 

Triết gia: Đó lại là "lời nói dối cuộc đời" mà Adler nói đến. Bị cấp trên 
ghét nên không làm được việc. Công việc của mình không diễn ra 
suôn sẽ là tại cấp trên. Những người nói như vậy đang lấy sự tồn tại 
của cấp trên làm cái cớ cho "công việc không suôn sẻ". Cũng giống 
như cô gái bị bệnh đỏ mặt, cậu cần sự tồn tại của "người cấp trên 
đáng ghét", để nghĩ rằng chỉ cần không có người này, mình sẽ làm 
việc tốt hơn. 


Chàng thanh niên: Không, thầy đâu có hiểu được quan hệ của tôi 
với cấp trên! Mong thầy đừng suy đoán tùy tiện! 


Triết gia: Đây là điểm liên quan mật thiết tới nần tảng của tâm lý học 


Adler. Nếu cáu giận cậu sẽ chẳng thể bình tĩnh suy xét được. Nghĩ 
rằng "tại có người cấp trên đó nên mình không làm được việc", đấy 
hoàn toàn là thuyết nguyên nhân. Đừng nghĩ như thế mà hãy nhận 
ra điều ngược lại là "không muốn làm việc nên tạo ra một cấp trên 
đáng ghét". Hoặc "không muốn thừa nhận cái bản thân không làm 
được việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét". Đây là cách nghĩ của 
thuyết mục đích. 


Chàng thanh niên: Nếu suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục 
đích mà thầy chủ trương thì có thể sẽ thành ra như thế. Nhưng 
trường hợp của tôi lại khác! 


Triết gia: Vậy nếu cậu phân chia rạch ròi được các nhiệm vụ thì sẽ 
như thế nào? Sẽ là, cho dù cấp trên tức giận vô cớ đến mấy thì đó 
cũng không phải là nhiệm vụ của “mình”. Ngang ngược vô lý là 
nhiệm vụ tự cấp trên phải giải quyết, chẳng cần cậu làm thân cũng 
chẳng cần nhẫn nhịn hạ mình, điều cậu cần làm chỉ là đối mặt với 
cuộc đời mình mà không nói dối, xử lý đúng các nhiệm vụ của mình. 
Nếu cậu hiểu được như thế thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. 

Chàng thanh niên: Nhưng, điều đó... 

Triết gia: Chúng ta đều khổ sở vì mối quan hệ giữa người với người. 
Đó có thể là quan hệ với cha mẹ hoặc anh trai, có thể là quan hệ với 
những đồng nghiệp tại nơi làm việc. Và lần trước cậu đã nói là muốn 
một giải pháp cụ thể hơn nhỉ? 

Đề xuất của tôi thế này. Trước hết, hãy nghĩ "đây là nhiệm vụ của 
ai?". Rồi phân chia nhiệm vụ, bình tính vạch ranh giới từ đâu trở đi là 
nhiệm vụ của mình, từ đâu trở ởi là nhiệm vụ của người khác. Và 
không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác cũng không để bất cứ 
ai can thiệp vào nhiệm vụ của mình. Đây là một quan điểm cụ thể và 
mới mẻ triệt để của tâm lý học Adler, có thể thay đổi hoàn toàn 
những phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người 

Chàng thanh niên: Ha ha, đúng thế, lúc trước thầy nói luận điểm 
của hôm nay là "tự do", hiện giờ tôi đã dần nhận ra điểm đó rồi. 


Triết gia: Đúng vậy, chúng ta sẽ bàn tới "tự do" ngay đây. 


Hãy chém đứt nút thắt Gordias 


Chàng thanh niên: Đúng là nếu hiểu và thực hiện nguyên tắc phân 
chia rạch rời các nhiệm vụ thì ta sẽ trở nên tự do hoàn toàn trong mọi 
mối quan hệ với người khác. Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận 
được. 


Triết gia: Tôi nghe đây. 


Chàng thanh niên: Tôi nghĩ rằng về mặt lý thuyết, phân chia nhiệm 
vụ là hoàn toàn đúng. Người khác nghĩ về tôi như thế nào, đánh giá 
tôi như thế nào, đó là nhiệm vụ của người đó, tôi chẳng thể làm được 
gì. Và tôi chỉ cần sống cuộc đời mình mà không nói dối, làm việc 
mình cần làm. Điều đó chính xác đến mức gọi là chân lý cuộc đời 
cũng chẳng sai. Tuy nhiên, thầy hãy nghĩ xem. Về mặt luân lý hoặc 
đạo đức thì làm vậy có đúng không? Nghĩa là, cách sống rạch ròi 
ranh giới giữa mình và người khác ấy. Thô bạo gạt cả bàn tay chìa ra 
giúp đỡ của những người lo lắng cho mình, còn nói rằng "Anh đang 
định can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy!". Chẳng phải là giẫãm đạp 
lên thành ý của người khác à? 


Triết gia: Cậu có biết Alexandros Đại đế không? 


Chàng thanh niên: Alexandros Đại đế? Vâng, tôi đã học trong môn 
lịch sử thế giới... 

Triết gia: Ông ấy là quốc vương Makedonia thế kỷ 4 trước Công 
nguyên. Trên đường chinh phạt vương quốc Lydia thuộc lãnh thổ Ba 
Tư, ông thấy trong đền thờ ở đó thờ một cỗ chiến xa. Chiến xa được 
Gordias, vị quốc vương trước đây chằng thật chặt vào cột đền thờ. Ở 
vùng đó lưu truyền lời sấm rằng "Người cởi được nút này sẽ thống trị 
châu Á". Đó là một nút thắt rất phức tạp, nhiều kẻ tài tình đã thứ sức 
nhưng vẫn chưa ai tháo được. Cậu nghĩ Alexandros Đại đế đã làm 
gì với nút thắt đó? 


Chàng thanh niên: Ông ấy đã cởi được nút thắt và trở thành hoàng 
đế châu A? 

Triết gia: Không phải. Alexandros Đại đế thấy nút thắt chặt quá liền 
rút kiếm chém đứt đôi. 


Chàng thanh niên: Sao cơ?! 


Triết gia: Nghe đồn lúc đó ông ấy đã nói rằng "Định mệnh không 
phải do sấm truyền mang lại mà phải mở đường bằng thanh kiếm 
của chính mình." Ông không cần sức mạnh của truyền thuyết mà tự 
làm nên định mệnh bằng thanh kiếm trong tay. Như cậu đã biết, sau 
đó ông đã trở thành hoàng đế cai trị một vùng lãnh thổ mênh mông từ 
Trung Đông tới Tây Á. Đó là giai thoại nổi tiếng dưới tên gọi "Nút thắt 
Gordias". 


Nút thắt phức tạp ấy cũng chính là "gông cùm" trong mối quan hệ 
giữa người với người, không thể tháo gỡ theo cách thông thường 
mà phải cắt đứt bằng một cách hoàn toàn mới. Khi nói đến "phân 
chia nhiệm vụ", tôi luôn nhớ tới nút thắt Gordias. 

Chàng thanh niên: Không phải tôi muốn cãi lại thầy, nhưng có phải 
ai cũng có thể trở thành Alexandros Đại đế đâu. Chính vì chém đứt 
nút thắt như ông ấy là việc không ai làm được mà bây giờ nó vẫn 
được kể lại như một sự tích anh hùng chứ? Phân chia nhiệm vụ 
cũng vậy. Dù biết cứ cầm kiếm cắt phăng đi là xong nhưng mãi vẫn 
không làm được. Bởi vì phân chia nhiệm vụ cuối cùng sẽ trở thảnh 
cắt đứt cả mối ràng buộc giữa người với người, dồn con người tới 
chỗ cô lập. Việc phân chia nhiệm vụ mà thầy nói đến hoàn toàn bỏ 
qua cảm xúc của con người! Như thế làm sao có thể làm chỗ dựa để 
xây dựng quan hệ tốt với người khác được chứ?! 


Triết gia: Có thể xây dựng được chứ. Phân chia nhiệm vụ không 
phải là mục tiêu cuối cùng mà là lối vào của quan hệ giữa người với 
người. 

Chàng thanh niên: Lối vào ư? 


Triết gia: Chẳng hạn, khi đọc sách mà gí mặt vào sát cuốn sách thì 
sẽ chẳng nhìn thấy gì phải không? Tương tự như vậy, để xây dựng 
được mối quan hệ tốt với người khác, cần có một khoảng cách nhất 
định. Nếu khoảng cách quá gần, dính sát vào nhau, thì thậm chí còn 
không đối diện trò chuyện được với đối phương. 


Dù vậy, khoảng cách cũng không được quá xa. Cha mẹ cứ mắng mỏ 
con suốt thì đôi bên sẽ trở nên xa cách về mặt tâm hồn. Như vậy, trẻ 
không còn tâm sự với cha mẹ, cha mẹ cũng không còn có thể giúp 
đỡ trẻ khi cần thiết nữa. Quan trọng nhất là phải giữ được khoảng 
cách phù hợp, vươn tay ra là chạm tới nhưng không được xâm 


phạm vào lãnh địa của đối phương. 


Chàng thanh niên: Dù là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng 
cần khoảng cách sao? 


Triết gia: Tất nhiên. Lúc nãy cậu nói phân chia nhiệm vụ giống như 
giãm đạp lên thành ý của đối phương. Đó là suy nghĩ bị bó buộc bởi 
tư tưởng "đền đáp". Nếu người khác làm gì đó cho mình thì phải đền 
đáp, dù đó là điều mình không mong muốn. 

Đây không hẳn là đáp lại thành ý mà chỉ là đang bị bó buộc bởi tư 
tưởng đền đáp. Dù đối phương có tác động thế nào, thì người quyết 
định việc mình cần làm vẫn là chính mình. 


Chàng thanh niên: Ý thầy nói rằng bản chất của "mối ràng buộc" mà 
tôi nói thực ra là tư tưởng đền đáp sao? 


Triết gia: Đúng vậy. Nếu trong quan hệ giữa người với người mà có 
"đền đáp" thì sẽ nảy sinh suy nghĩ: "tôi đã mang lại cho cậu điều này 
nên cậu cũng phải đáp lại như thế này". Tất nhiên, đây là một quan 
điểm trái ngược với phân chia nhiệm vụ. Chúng ta không được mong 
muốn đền đáp, cũng không được để mong muốn của người khác bó 
buộc mình. 


Chàng thanh niên: Hừm. 


Triết gia: Cũng có những trường hợp mà can thiệp vào nhiệm vụ 
của người khác lại dễ dàng hơn là phân chia nhiệm vụ. Chẳng hạn, 
khi dạy trẻ, đứa trẻ mãi không buộc được dây giày. Nếu xét từ góc 
độ của người mẹ bận rộn thì ra tay buộc hộ sẽ nhanh hơn là đợi con 
tự buộc. Nhưng đó là hành vi can thiệp, lấy đi nhiệm vụ của con. Kết 
quả của việc can thiệp nhiều lần là đứa trẻ sẽ chẳng học được gì, 
cuối cùng sẽ đánh mất can đảm đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời. 
Adler nói: "Những đứa trẻ không được dạy đối diện với khó khăn 
nhiều khả năng sẽ cố tránh né mọi khó khăn. 

Chàng thanh niên: Nhưng đó là một quan điểm quá cứng nhắc! 
Triết gia: Cả khi Alexandros Đại đế chém đứt nút thắt của Gordias, 
có lẽ cũng có người nghĩ như vậy. Rằng nút thắt dùng tay cởi mới có 
ý nghĩa, dùng kiếm chém là sai, Alexandros đã hiểu sai ý nghĩa của 
lời tiên tri. 


Tâm lý học Adler có nhiều phần đi ngược với lẽ thường là: phủ nhận 
thuyết nguyên nhân, phủ nhận sang chấn tâm lý, áp dụng thuyết mục 
đích; cho rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối 
quan hệ giữa người với người, ngoài ra cả việc không mong muốn 
được thừa nhận lẫn phân chia nhiệm vụ đều đi ngược với lẽ thường. 


Chàng thanh niên: Không được đâu. Tôi không thể chấp nhận 
được! 


Triết gia: Tại sao? 


"Phân chia nhiệm vụ" vừa nói đến quả là một nội dung gây chấn 
động. Đúng là khi cho rằng tất cả mọi phiền muộn đều từ mối quan 
hệ giữa người với người thì quan điểm phân chia nhiệm vụ sẽ hữu 
dụng. Chỉ cần giữ quan điểm như vậy, thế giới sẽ trở nên tương đối 
đơn giản. Nhưng đó là một lý thuyết lạnh lùng, chẳng có chút tình 
người. Làm sao có thể chấp nhận một thứ triết học như vậy! Chàng 
thanh niên đứng dậy, nói lớn. 


Nhu câu được thừa nhận dẫn tới mắt tự do 


Chàng thanh niên: Từ xưa tôi đã thấy bất mãn việc đó rồi! Người 
lớn tuổi trên đời đều khuyên thanh niên "Cứ làm gì mình thích!", hơn 
nữa còn nói với nụ cười đầy vẻ thông cảm, tỏ ra mình đứng về phe 
thanh niên. Nhưng đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi, nói với 
những thanh niên xa lạ, chẳng có quan hệ gì với mình, mình cũng 
chẳng cần có trách nhiệm gì với họ mà thôi! 

Trong khi đó, bố mẹ và giáo viên đưa ra những yêu cầu cụ thể chán 
ngắt như "Phải vào trường đó" hay "Phải tìm một công việc ổn định", 
đó không phải đơn thuần là can thiệp, trái lại còn cho thấy họ có trách 
nhiệm. Chính vì là người gần gũi với họ nên họ mới nghiêm túc nghĩ 
cho tương lai của người đó, không thốt ra những lời vô trách nhiệm 
như “Cứ làm gì mình thích"! 


Chắc hẳn thầy cũng sẽ khuyên tôi với bộ dạng thông cảm đó, rằng 
"Cứ làm gì mình thích". Nhưng tôi không tin những lời này của người 
lạ đâu! Đó là những lời nói quá vô trách nhiệm, như gạt đi con sâu 
bướm trên vai vậy! Cho dù thiên hạ có giẫãm nát con sâu bướm đó thì 
chắc thầy cũng thản nhiên nói "Không phải nhiệm vụ của tôi" rồi bỏ đi 
mà thôi! Cái gì mà phân chia nhiệm vụ chứ?! Thầy thật vô cảm. 

Triết gia: Ha ha ha. Cậu dễ mất bình tĩnh nhỉ! 


Tóm lại là, ở một mức độ nào đó cậu muốn người khác can thiệp, 
hoặc muốn người khác quyết định hộ con đường của mình phải 
không? 


Chàng thanh niên: Nói thẳng ra thì có lẽ là thế! Đoán xem người 
khác mong đợi gì ở mình thì không khó. Trong khi đó, sống theo ý 
thích của mình lại rất khó. Mình mong muốn điều gì? Muốn trở thành 
người ra sao, sống một cuộc sống như thế nào? Những điều này đều 
rất khó hình dung cụ thể. Nếu nghĩ rằng ai cũng có ước mơ và mục 
tiêu rõ ràng thì thầy nhầm to rồi. Lẽ nào thầy không hiểu cả điều đó 
sao?l 

Triết gia: Đúng là sống để đáp ứng mong đợi của người khác là 
cách sống dễ dàng thật. Vì như thế đã phó mặc cuộc đời của mình 
cho người khác, giống như chạy theo đúng con đường cha mẹ đã 
vạch sẵn vậy. Dù có ít nhiều bất mãn nhưng hễ còn chạy trên con 


đường đó thì sẽ không bị lạc. Nhưng nếu tự quyết định con đường 
của mình, đương nhiên sẽ có khả năng lạc đường, thậm chí có khi 
còn lâm vào ngõ cụt "phải sống như thế nào?" 


Chàng thanh niên: Lý do tôi mong muốn được người khác thừa 
nhận chính là ở chỗ đó! Lúc nãy thầy đã nhắc đến Chúa, nếu vào 
thời đại con người còn tin có Chúa thì có lẽ việc “Chúa đang dõi 
theo" có thể trở thành thước tấc đưa mình vào khuôn phép. Có lẽ chỉ 
cần được Chúa thừa nhận thì sẽ không cần người khác thừa nhận 
nữa. Nhưng thời đại đó đã kết thúc lâu rồi. Như vậy thì chỉ còn cách 
đưa mình vào khuôn phép nhờ "người khác đang quan sát". Sống 
một cuộc đời đàng hoàng để được người khác thừa nhận. Đôi mắt 
của người khác chính là biển chỉ đường cho tôi. 


Triết gia: Chọn sự thừa nhận của người khác hay chọn con đường 
tự do không được thừa nhận, đó là vấn đề quan trọng, chúng ta hãy 
cùng suy nghĩ nào. Việc sống mà phải để ý ánh mắt của người khác, 
luôn thăm dò sắc mặt của người khác, sống để đáp ứng mong đợi 
của người khác có lẽ sẽ có biển chỉ đường cho cuộc đời thật, nhưng 
đó là cách sống vô cùng mất tự do. 


Vậy tại sao lại chọn cách sống mất tự do đó? Cậu đã sử dụng cụm từ 
"nhu cầu được thừa nhận", nhưng có lẽ ý cậu là không muốn bị ai 
ghét phải không? 


Chàng thanh niên: Làm gì có người nào cố tình muốn bị ghét chứ! 


Triết gia: Đúng vậy. Đúng là không có ai mong muốn bị ghét cả. 
Nhưng, hãy nghĩ thế này. Phải làm thế nào mới không bị ai ghét? 
Câu trả lời chỉ có một. Luôn thăm dò sắc mặt người khác, đồng thời 
cam kết trung thành với tất cả mọi người. Nếu xung quanh có mười 
người thì sẽ trung thành với cả mười. Làm được như vậy thì trước 
mắt sẽ không bị ai ghét. Tuy nhiên, lúc này một mâu thuẫn lớn đang 
đợi cậu phía trước. Chính từ tâm nguyện không muốn bị ghét nên 
trung thành với cả mười người. Điều này giống như chính trị gia rơi 
vào chủ nghĩa dân túy, hứa "làm được" cả những điều không làm 
được, nhận cả những trách nhiệm mà mình không gánh được. Tất 
nhiên, những lời nói dối đó sẽ sớm bị lật tẩy, và sau đó lòng tin sẽ 
mất, khiến cuộc đời càng khốn khổ hơn. Dĩ nhiên, áp lực vì phải tiếp 
tục nói dối cũng lên đến ngoài sức tưởng tượng. 


Ở đây cậu hãy hiểu rõ. Sống để đáp ứng mong đợi của người khác 
và phó mặc cuộc đời mình cho người khác, đó là cách sống lừa dối 
bản thân, đồng thời lừa dối cả những người xung quanh mình. 


Chàng thanh niên: Vậy thầy bảo tôi hãy sống ích kỷ và tùy tiện ư? 


Triết gia: Phân chia rành rọt các nhiệm vụ không phải là ích kỷ. Đúng 
ra, chính can thiệp vào nhiệm vụ của người khác mới là một lối nghĩ 
ích kỷ. Cha mẹ bắt con cái học hành, can thiệp cả vào kế hoạch 
tương lai và đối tượng kết hôn. Những điều này đều là suy nghĩ ích 
kỷ. 

Chàng thanh niên: Vậy thì con cái cứ sống tùy thích, không cần để ý 
đến mong muốn của cha mẹ phải không? 


Triết gia: Chẳng có lý do gì khiến mình không được sống cuộc đời 
theo ý thích của mình cả. 


Chàng thanh niên: Ha ha! Thầy, thầy vừa theo chủ nghĩa hư vô vừa 
theo chủ nghĩa vô chính phủ, đồng thời cũng theo chủ nghĩa khoái 
lạc. Tôi thấy buồn cười hơn là ngạc nhiên đấy! 


Triết gia: Những người lớn đã chọn cách sống mất tự do sẽ phê 
phán những thanh niên đang sống tự do, nắm lấy khoảnh khắc này là 
"sống theo chủ nghĩa hưởng thụ". Tất nhiên đây là lời nói dối cuộc 
đời được thốt ra để người lớn ấy thuyết phục bản thân mình chấp 
nhận cuộc sống mất tự do đang có. Nếu là những người lớn đã chọn 
tự do thực sự sẽ không thốt ra những lời đó, có khi còn ủng hộ hãy 
sống tự do. 


Chàng thanh niên: Được rồi, tóm lại thầy đã bảo xét cho cùng vấn 
đề cần bàn đến là tự do phải không? Vậy chúng ta hãy chuyển sang 
phần chính đi. Từ nãy đến giờ từ "tự do" đã xuất hiện quá nhiều lần, 
vậy thì tự do theo thầy nghĩ là gì? Chúng ta làm thế nào mới trở nên 
tự do? 


Tự do thực sự là ơi 


Triết gia: Vừa rồi cậu thừa nhận "không muốn bị ai ghét" và nói rằng 
"chăng có người nào lại cố tình muốn bị ghét". 


Chàng thanh niên: Vâng. 


Triết gia: Tôi cũng vậy. Tôi không muốn bị người khác ghét. Có thể 
nói "chắng có người nào lại cố tình muốn bị ghét" là một nhận xét sắc 
sảo. 


Chàng thanh niên: Đó là nhu cầu phổ quát mài! 


Triết gia: Tuy nhiên, bất kể chúng ta nỗ lực đến đâu thì cũng có 
người ghét tôi và cũng có người ghét cậu. Đó cũng là sự thật. Khi bị 
ai đó ghét hoặc khi nhận thấy mình bị ghét thì cậu sẽ cảm thấy thế 
nào? 


Chàng thanh niên: Có thể gói gọn trong hai chữ "khổ sở". Cứ mãi 
day dứt, dằn vặt tại sao mình lại bị ghét, hành động và lời nói của 
mình có chỗ nào chưa được, về sau phải thay đổi cách tiếp cận với 
người khác ra sao. 


Triết gia: Không muốn bị người khác ghét. Đây là một nhu cầu rất tự 
nhiên, một thôi thúc không kiềm chế được. Immanuel Kant, người 
khổng lồ của triết học cận đại đã gọi những nhu cầu như vậy là "xu 
hướng (Neigung)". 


Chàng thanh niên: Xu hướng? 


Triết gia: Đúng vậy. Đó là nhu cầu mang tính bản năng, nhu cầu 
không kiềm chế được. Vậy thì việc sống thuận theo xu hướng, thuận 
theo nhu cầu và thôi thúc không kiềm chế được, sống như hòn đá lăn 
xuống dốc có phải là tự do hay không, thì tôi xin trả lời là không. 
Cách sống đó chỉ là làm nô lệ cho nhu cầu và thôi thúc. Tự do thực 
sự là đẩy bản thân đang lăn như vậy ngược lên dốc. 


Chàng thanh niên: Đẩy ngược lên dốc? 

Triết gia: "Sỏi đá thì vô lực. Một khi đã bắt đầu lăn xuống dốc sẽ tiếp 
tục lăn do các định luật tự nhiên như trọng lực và quán tính. Nhưng 
chúng ta không phải là sỏi đá. Chúng ta là những tồn tại có thể 
cưỡng lại xu hướng, ngăn đà lăn của bản thân, leo ngược lên dốc. 


Có lẽ nhu cầu được thừa nhận đúng là một nhu cầu tự nhiên. Thế thì 
để được người khác thừa nhận, chúng ta cứ thế lăn xuống dốc sao? 
Lẽ nào phải tự mài mòn mình giống như hòn đá lăn, cho đến khi 
đánh mất hình dạng cũ, trở nên tròn trịa? Hình cầu được tạo ra bằng 
cách đó, có thể nói đó "thực sự là mình" không? Không thể! 


Chàng thanh niên: Ý thầy nói rằng việc cưỡng lại bản năng và thôi 
thúc chính là tự do? 


Triết gia: Như tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tâm lý học Adler cho 
rằng "Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với 
người". Nghĩa là chúng ta mong muốn tự do là mong muốn được 
giải thoát khỏi mối quan hệ giữa người với người. Nhưng chắc chắn 
con người không thể sống một mình trong vũ trụ. Nếu nghĩ đến đây, 
cũng đồng nghĩa với việc đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi "tự 
do là gì? 


Chàng thanh niên: Đó là gì vậy? 
Triết gia: "Tự do là bị người khác ghét". 
Chàng thanh niên: Thầy nói sao cơ? 


Triết gia: Việc cậu bị ai đó ghét là bằng chứng cho việc cậu đã thực 
thi tự do của mình, cậu đang sống tự do. Là biểu hiện của việc sống 
theo phương châm của chính mình. 


Chàng thanh niên: Không, nhưng... 


Triết gia: Đúng là bị ghét thật là khổ sở. Nếu được, tôi muốn sống 
mà không bị ai ghét, muốn thỏa mãn nhu cầu được thừa nhận nhiều 
nhất có thể. Nhưng, xoay xở để không bị ai ghét là một cách sống vô 
cùng mất tự do, đồng thời cũng bất khả thi. 

Nếu muốn thực thi tự do thì phải trả giá. Và cái giá của tự do trong 
mối quan hệ giữa người với người, chính là bị người khác ghét. 
Chàng thanh niên: Không phải! Tuyệt đối. không phải! Thứ đó không 
phải là tự do! Đó là tư tưởng tà ma dụ dô con người "hãy trở thành 
kẻ xấu"! 


Triết gia: Chắc chắn cậu vẫn hình dung tự do là "thoát khỏi tổ chức". 
Rằng, được rời khỏi gia đình, trường học, xã hội hay quốc gia tức là 


được tự do. Nhưng cho dù rời khỏi tổ chức, cậu cũng không có được 
tự do thật sự. Chừng nào còn chưa trả cái giá là không để ý đến 
nhận xét của người khác, không sợ bị người khác ghét, không tìm 
kiếm sự thừa nhận từ người khác, thì cậu còn chưa được theo đuổi 
trọn vẹn cách sống của mình, tức là không có được tự do. 


Chàng thanh niên: ... Thầy bảo tôi "hãy để người khác ghét mình" 
sao? 


Triết gia: Tôi chỉ nói cậu đừng sợ bị ghét. 
Chàng thanh niên: Nhưng điều đó... 


Triết gia: Không phải tôi bảo cậu hãy cố tình chọn cách sống làm 
người khác ghét hay hãy làm chuyện xấu xa. Đừng hiểu nhầm điều 
này. 


Chàng thanh niên: Không, không, vậy để tôi hỏi cách khác. Liệu con 
người có chịu được gánh nặng của tự do không? Con người thật sự 
mạnh mẽ đến mức đó ư? Có thể một mình bất chấp, cho dù bị cha 
mẹ ghét cũng không sao ư? 


Triết gia: Không phải là sẵn sàng ở một mình, cũng không phải là 
bất chấp. Chỉ là phân chia nhiệm vụ thôi. Dù có người không ưa cậu 
thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của cậu. Và cả ý nghĩ rằng "Họ 
phải quý mến mình mới đúng" hay "Mình đã cố gắng đến mức này 
mà vẫn không ưa thì lạ quá" cũng là một dạng tư duy theo lối đền 
đáp, can thiệp vào nhiệm vụ của đối phương. 


Không sợ bị ghét mà cứ tiến lên phía trước. Không sống như hòn đá 
lăn xuống dốc mà gắng leo lên con dốc trước mặt. Đó chính là tự do 
đối với con người. 

Nếu trước mặt tôi có hai lựa chọn "cuộc đời được tất cả mọi người 
yêu mến" và "cuộc đời có những người ghét mình", tôi sẽ không hề 
băn khoăn mà chọn cuộc đời sau. tôi quan tâm tới việc mình như thế 
nào hơn là mình được mọi người đánh giá ra sao. Cũng có nghĩa là 
tôi muốn sống tự do. 


Chàng thanh niên: ... Hiện giờ thầy có tự do không? 


Triết gia: Có chứ. Tôi tự do. 


Chàng thanh niên: Tuy thầy không muốn bị ghét nhưng có bị ghét 
cũng không sao? 


Triết gia: Đúng vậy. "Mong muốn không bị ghét" có thể là nhiệm vụ 
của tôi, nhưng "ghét tôi hay không" lại là nhiệm vụ của người khác. 
Cho dù có người không ưa tôi thì tôi cũng chẳng can thiệp được. 
Giống như câu thành ngữ vừa nhắc đến lúc trước thì tôi sẽ chỉ nỗ 
lực "dẫn con ngựa tới dòng nước", còn uống hay không lại là nhiệm 
Vụ của con ngựa. 


Chàng thanh niên: ... Thật là một kết luận khó nghĩ. 


Triết gia: Lòng can đảm dám hạnh phúc bao gồm cả "can đảm dám 
bị ghét” nữa. Khi có được can đảm đó thì mối quan hệ với người 
khác của cậu sẽ nhẹ nhõm hăn. 


Lá bài “mỗi quan hệ với người khác ” luôn 
do bản thân mình năm gi? 


Chàng thanh niên: Tôi không thể ngờ rằng tới thư phòng của thầy 
lại được thuyết giáo về việc "bị ghét" đấy.0 

Triết gia: Tôi cũng biết đó không phải là điều dễ tiếp nhận. Chắc 
chắn cũng cần có thời gian để nghiền ngẫm và thẩm thấu. Có lẽ hôm 
nay có nói thêm nữa cậu cũng sẽ không vào đầu. Vì vậy, trước khi 
kết thúc buổi trò chuyện lần này, tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan 
đến việc phân chia nhiệm vụ của chính tôi. 


Chàng thanh niên: Vâng. 
Triết gia: Đây cũng lại là mối quan hệ với cha mẹ. 


Từ nhỏ, quan hệ giữa hai cha con tôi đã không được tốt lắm. Chúng 
tôi chẳng lần nào nói chuyện với nhau cho ra hồn mãi cho đến khi mẹ 
mất lúc tôi ở độ tuổi hai mươi, sau đó quan hệ giữa cha con tôi chỉ 
ngày càng tệ hơn. Đúng vậy, cho tới khi tôi tình cờ gặp được tâm lý 
học Adler và hiểu được tư tưởng của Adler. 


Chàng thanh niên: Tại sao quan hệ của hai cha con thầy lại không 
tốt vậy? 


Triết gia: Trong ký ức tôi có lưu lại hình ảnh từng bị cha đánh. Tôi 
không nhớ cụ thể mình đã làm gì mà bị như thế, chỉ nhớ tôi nấp dưới 
gầm bàn để trốn cha, song vẫn bị ông lôi ra đánh rất đau, không chỉ 
một lần. 

Chàng thanh niên: Nỗi sợ hãi đó trở thành sang chấn... 


Triết gia: Tôi cũng nghĩ như thế cho đến khi gặp được tâm lý học 
Adler. Vì cha tôi là người ít nói, tính tình thất thường. Nhưng cho 
rằng "Vì từng bị đánh nên quan hệ trở nên xấu đi" là cách nghĩ theo 
thuyết nguyên nhân của Freud. Nếu đứng trên quan điểm thuyết mục 
đích của Adler thì cách lý giải quy luật nhân quả lại đảo ngược hoàn 
toàn. Nghĩa là, "tôi không muốn gây dựng quan hệ tốt với cha nên đã 
gọi ra ký ức bị đánh”. 


Chàng thanh niên: Thầy nói rằng thầy có "mục đích" không muốn 
quan hệ tốt với cha trước ư? 


Triết gia: Đúng là như thế. Đối với tôi, không cải thiện mối quan hệ 
với cha thì sẽ thuận tiện hơn. Tôi có thể bao biện rằng cuộc đời mình 
không suôn sẻ là tại người cha đó. Cách nghĩ đó là điều "thiện" đối 
với tôi, có lẽ cũng có phần "trả đũa" người cha phong kiến. 


Chàng thanh niên: Đó chính là điều tôi muốn hỏi! Kể cả quy luật 
nhân quả đảo ngược, ví như trường hợp của thầy, có thể tự phân 
tích ra được ý nghĩ của mình "Không phải vì bị đánh nên quan hệ với 
cha không tốt, mà là vì không muốn quan hệ tốt với cha nên gọi ra ký 
ức bị đánh", thì trên thực tế có gì khác chứ? Sự thật là hồi nhỏ thầy 
bị đánh, điều đó đâu có thay đổi? 

Triết gia: Điều này có lẽ nên suy nghĩ từ góc độ lá bài của mối quan 
hệ giữa người với người. Một khi còn nghĩ theo thuyết nguyên nhân 
là "vì bị đánh nên quan hệ với cha mới tệ", thì tôi bây giờ chẳng làm 
gì được nữa. Nhưng, nếu nghĩ "vì không muốn quan hệ tốt với cha 
nên mới gợi ra ký ức bị đánh", thì sẽ thành ra tôi là người nắm lá bài 
"cải thiện mối quan hệ". Vì chỉ cần tôi thay đổi "mục đích", sẽ giải 
quyết được vấn đề. 


Chàng thanh niên: Có thật là sẽ giải quyết được không? 
Triết gia: Tất nhiên. 


Chàng thanh niên: Liệu có thể nghĩ vậy từ tận đáy lòng không? Về 
lý trí thì tôi hiểu, nhưng về cảm xúc thì không chấp nhận được. 


Triết gia: Vì thế mới phải phân chia nhiệm vụ. Đúng là quan hệ giữa 
hai cha con tôi từng rất phức tạp. Trên thực tế, cha tôi là người 
ngoan cố, tôi không hề nghĩ có thể dễ dàng thay đổi được suy nghĩ 
của ông ấy. Không chỉ có thế, nhiều khả năng ông ấy đã quên cả việc 
từng đánh tôi. 

Nhưng, khi tôi đã quyết tâm cải thiện mối quan hệ, thì những điều 
như lối sống của cha tôi như thế nào, ông nghĩ gì về tôi, ông sẽ tỏ 
thái độ như thế nào khi tôi tiếp cận, đều không liên quan đến tôi. Cho 
dù ông không có ý định cải thiện mối quan hệ cũng chẳng Sao cả. 
Vấn đề là mình có quyết tâm hay không, và lá bài của mối quan hệ 
luôn do bản thân mình nắm giữ. 


Chàng thanh niên: Lá bài của mối quan hệ luôn do bản thân mình 
nắm giữ...? 


Triết gia: Đúng vậy. Nhiều người cho rằng lá bài của mối quan hệ 
với người khác là do người khác đó nắm giữ. Chính vì thế mới băn 
khoăn "người đó nghĩ thế nào về mình nhỉ?" rồi chọn cách sống đáp 
ứng mong đợi của người khác. Nhưng nếu biết phân chia rạch ròi 
các nhiệm vụ thì sẽ nhận ra mình đang nắm giữ tất cả các lá bài. Đây 
là một phát hiện mới. 

Chàng thanh niên: Vậy thì trên thực tế, cha thầy đã thay đổi do thầy 
thay đổi? 


Triết gia: Tôi không thay đổi để thay đổi cha mình. Đó là suy nghĩ sai 
lệch nhằm thao túng người khác. 


Khi tôi thay đổi, người thay đổi chỉ là "tôi". 


Tôi không biết kết quả đối phương sẽ trở nên như thế nào, và đó 
không phải là điều tôi can thiệp được. Đây cũng là phân chia nhiệm 
vụ. Tất nhiên, cùng với sự thay đổi của tôi - chứ không phải do sự 
thay đổi của tôi - cũng có khi đối phương sẽ thay đổi. Nhiều trường 
hợp đối phương buộc phải thay đổi, nhưng đó không phải mục đích 
của tôi và cũng không phải là kết quả chắc chắn sẽ đến. Dù sao thì, 
thay đổi bản thân nhằm làm phương tiện thao túng người khác rõ 
ràng là một quan điểm sai lệch. 


Chàng thanh niên: Không được thao túng người khác, cũng không 
thể thao túng người khác? 


Triết gia: Mọi người luôn hình dung mối quan hệ giữa người với 
người là "mối quan hệ giữa hai người" hoặc "mối quan hệ với nhiều 
người", nhưng thật ra trước hết là bản thân mình. Bị bó buộc bởi nhu 
cầu được thừa nhận thì suốt đời sẽ bị người khác nắm giữ "lá bài 
của mối quan hệ giữa người với người". Phó mặc lá bài của cuộc đời 
cho người khác, hay chủ động nắm lấy? Về nhà, cậu hãy thử suy 
nghĩ lại về phân chia nhiệm vụ và về tự do. Tôi sẽ đợi cậu đến lần 
sau. 

Chàng thanh niên: Vâng. Tôi sẽ thử nghĩ một mình. 

Triết gia: Vậy thì... 

Chàng thanh niên: Thầy, cho phép tôi được hỏi một câu cuối cùng. 


Triết gia: Cậu muốn hỏi gì? 


Chàng thanh niên: ... Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai cha con thầy 
có cải thiện được không? 

Triết gia: Tất nhiên là có. : Tôi nghĩ thế. Lúc về già, cha tôi bị bệnh, 
mấy năm cuối đời ông cần tôi và gia đình chăm sóc. 

Một hôm, khi tôi đang chăm sóc ông như mọi khi, ông liền nói với tôi 
"cảm ơn". Vốn không hề biết trong vốn từ vựng của cha mình cũng 
có từ đó nên tôi vô cùng ngạc nhiên và biết ơn những ngày tháng đã 
qua. Chăm sóc ông một thời gian dài, tôi cho rằng mình đã làm điều 
mình có thể làm được, nghĩa là đưa cha tới bên dòng nước. Và cuối 
cùng ông đã uống nước. Tôi nghĩ vậy. 


Chàng thanh niên: ... Cảm ơn thầy. Vậy lần tới, tôi sẽ đến vào giờ 
này. 
Triết gia: Hôm nay tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ. Cảm ơn 
cậu. 


ĐÊM THỨ TƯ: Trung tâm thế giới nằm ở đâu 


Suýt nữa thì bị lừa! Tuần sau, tức giận gõ cửa nhà Triết gia. Đúng là 
quan điểm phân chia nhiệm vụ có tác dụng thật, lần gặp trước quả 
thực anh ta đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng đó chẳng phải cách 
sống quá cô độc ư? Phân chia nhiệm vụ, giảm nhẹ gánh nặng quan 
hệ giữa người với người chẳng phải là cách đánh mất đi sự gắn kết 
với người khác à? Cuối cùng nhất định sẽ bị mọi người ghét chứ sao 
nữa? Nếu gọi điều đó là tự do thì thà mình chọn mất tự dol 


Tám lÿ học cả nhân và tông thê luận 

Triết gia: Ồ, sao mặt cậu khó đăm đăm vậy. 

Chàng thanh niên: Từ hôm đó đến giờ, tôi đã bình tính nghĩ về 
phân chia nhiệm vụ, rồi về tự do. Tôi đợi cho cảm xúc dịu xuống, suy 
nghĩ bằng cái đầu lý trí. Dù vậy, tôi vẫn thấy phân chia nhiệm vụ là 
chuyện không thể. 


Triết gia: Chà, hãy nói cho tôi nghe đi 


Chàng thanh niên: Phân chia nhiệm vụ rốt cuộc là quan điểm giống 
như vạch ranh giới "tôi là tôi, anh là anh". Đúng là những phiền muộn 
bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người sẽ bớt đi. Tuy nhiên, 
cách sống như thế có thực sự đúng đắn không? Tôi không thể không 
cho rằng đó là chủ nghĩa cá nhân rất ích kỷ, lệch lạc. Hình như khi tôi 
đến gặp thầy lần đầu, thầy đã nói tên gọi chính thức của tâm lý học 
Adler là "tâm lý học cá nhân" nhỉ? Tôi cứ băn khoăn mãi về cái tên đó 
và cuối cùng đã nhận ra. Tâm lý học Adler hay còn gọi là tâm lý học 
cá nhân là một thứ học thuật của chủ nghĩa cá nhân dẫn dắt con 
người đến chỗ cô lập. 


Triết gia: Đúng là cái tên "tâm lý học cá nhân" do Adler đặt có phần 
dễ gây hiểu nhầm. Tôi xin giải thích ngắn gọn. Trước hết, tâm lý học 
cá nhân tiếng Anh là "individual psychology". Và từ "individual" này 
mang ý nghĩ gốc là "không phân chia được". 


Chàng thanh niên: Không phân chia được? 


Triết gia: Có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất không thể chia nhỏ hơn được 
nữa. Vậy cụ thể là không phân chia được cái gì? Adler phản đối quan 
điểm của thuyết nhị nguyên là phân chia ra tinh thần và thể xác, lý trí 
và tình cảm, ý thức và vô thức, xem xét chúng tách rời nhau. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là sao? 


Triết gia: Chẳng hạn, hãy nhớ lại nữ sinh tới tư vấn về căn bệnh đỏ 
mặt. Tại sao cô bé lại bị bệnh đỏ mặt? Tâm lý học Adler không suy 
nghĩ về chứng bệnh thể xác trong vị thế tách rời với tâm hồn (tinh 
thần), mà cho rằng tâm hồn và thể xác là một khối thống nhất, là một 
tổng thể không thể chia nhỏ ra được nữa. Kiểu như chân tay run rầy, 
má đỏ bừng là do căng thẳng thần kinh hoặc mặt xanh lét là do sợ 


hãi. 
Chàng thanh niên: Thì trong tinh thần và thể xác cũng có những 
phần liên quan với nhau mà. 


Triết gia: Lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức cũng giống vậy. Một 
người thông thường vốn bình tính sẽ không đột nhiên hung hăng 
quát tháo vì giận dữ. Chúng ta không bị điều khiển bởi một cảm xúc 
tồn tại độc lập bên ngoài mình, con người chúng ta là một tổng thể 
thống nhất. 


Chàng thanh niên: Không, điểm đó không đúng. Tinh thần và thể 
xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức phải tách biệt rạch ròi để 
xem xét mới có thể hiểu chính xác bản chất con người được. Đó là 
điều hiển nhiên mà. 

Triết gia: Tất nhiên, sự thật là tinh thần và thể xác là hai thứ riêng 
biệt, lý trí và tình cảm khác nhau, đồng thời ý thức và vô thức cũng 
phải phân biệt. 

Tuy nhiên, chẳng hạn, khi tôi giận dữ, quát tháo người khác thì đó là 
“tôi" với tư cách tổng thể đã chọn việc nổi giận quát tháo, chứ chắc 
chắn không phải là một tồn tại độc lập mang tên cảm xúc - không liên 
quan gì tới ý chí của tôi - cất tiếng quát tháo. Ở đây nếu phân biệt 
giữa "tôi" và "cảm xúc", cho rằng "cảm xúc đã khiến mình làm vậy, 
mình bị cảm xúc dẫn dắt" thì sẽ dễ dẫn tới lời nói dối cuộc đời. 
Chàng thanh niên: Là chuyện tôi đã quát người phục vụ đó phải 
không? 


Triết gia: Đúng vậy. Quan điểm coi con người là một tôn tại không 
thể chia nhỏ hơn và suy xét "tôi với tư cách tổng thể" như thế gọi là 
"tổng thể luận" (holism). 


Chàng thanh niên: Thì cứ cho là thế đi. Nhưng, tôi không muốn 
nghe thầy giảng giải kinh viện về định nghĩa "cá nhân" nữa. Nếu thảo 
luận tới cùng về tâm lý học Adler sẽ nhận ra, cuối cùng nó sẽ dẫn dắt 
con người đến sự cô lập "tôi là tôi, anh là anh”. Tôi sẽ không can 
thiệp vào việc của anh nên anh cũng đừng có can thiệp vào việc của 
tôi, cả hai hãy sống theo ý mình. Thầy hãy thẳng thắn phân tích điểm 
này xem. 


Triết gia: Được rồi. Tư tưởng cơ bản của tâm lý học Adler là "Mọi 


nỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người" 
thì cậu đã hiểu rồi phải không? 

Chàng thanh niên: Vâng. Và quan điểm không can thiệp trong mối 
quan hệ giữa người với người, tức là phân chia nhiệm vụ, đã xuất 
hiện như một phương tiện để giải quyết những phiền muộn đó. 


Triết gia: Lần trước chắc tôi đã nói điều này: "Để xây dựng được 
mối quan hệ tốt, cần một khoảng cách nhất định. Gần quá sẽ không 
thể đối diện nói chuyện với nhau. Nhưng xa cách quá cũng không 
được." Hãy nghĩ rằng, phân chia nhiệm vụ không phải là nhằm xa 
lánh người khác mà nhằm tháo gỡ búi chỉ rối trong quan hệ giữa 
người với người. 

Chàng thanh niên: Tháo gỡ búi chỉ rối? 


Triết gia: Đúng vậy. Hiện tại, cậu đang để sợi chỉ của bản thân quấn 
vào sợi chỉ của người khác rối tinh mà ngắm nhìn thế giới. Cậu cho 
rằng bỏ lẫn lộn tất cả các màu đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá cây với 
nhau là "gắn kết". Tuy nhiên, đó không phải là "gắn kết". 


Chàng thanh niên: Thế thầy nghĩ thế nào về "gắn kết"? 


Triết gia: Hôm trước tôi đã xem xét việc phân chia nhiệm vụ như là 
một cách giải quyết những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người 
với người. Tuy nhiên, cho dù phân chia nhiệm vụ thì mối quan hệ 
giữa người với người cũng không phải vì thế mà kết thúc. 

Đúng ra việc phân chia nhiệm vụ là xuất phát điểm của mối quan hệ 
giữa người với người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận sâu hơn 
về cách nhìn nhận của tâm lý học Adler về toàn bộ mối quan hệ giữa 
người với người, cũng như phương án đúng đắn để chúng ta xây 
dựng mối quan hệ với người khác. 


Mục đích của mỗi quan hệ gia HgHời Với 
Hgười là "cảm thức công đồng ” 


Chàng thanh niên: Cho phép tôi thắc mắc điều này. Xin thầy chỉ trả 
lời bằng kết luận đơn giản thôi. Thầy nói phân chia nhiệm vụ là xuất 
phát điểm của mối quan hệ giữa người với người. Vậy thì "mục đích" 
của mối quan hệ giữa người với người nằm ở đâu? 

Triết gia: Nếu cậu bảo tôi chỉ trả lời bằng kết luận thì đó là "cảm thức 
cộng đồng". 


Chàng thanh niên: Cảm thức cộng đồng? 


Triết gia: Vâng. Đây là khái niệm mấu chốt của tâm lý học Adler, 
cũng là điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Thực tế là, khi Adler khởi 
xướng khái niệm cảm thức cộng đồng, nhiều người đã từ bỏ lý 
thuyết của ông. 

Chàng thanh niên: Thú vị thật! Khái niệm đó là gì vậy? 


Triết gia: Hình như trong lần gặp thứ hai, chúng ta đã nói tới việc coi 
người khác là "kẻ thù" hay là "bạn” nhỉ? 


Ở đây hãy nghĩ xa hơn một bước nữa. Nếu coi người khác là bạn, 
sống giữa những người bạn, có lẽ chúng ta sẽ tìm được "chô đứng" 
cho mình ở đó. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ nghĩ đến việc cống hiến cho 
những người bạn ấy - nghĩa là cho cộng đồng, Y nghĩ coi người 
khác là bạn, cảm nhận được ở đâu đó "có chô đứng cho mình", đấy 
gọi là cảm thức cộng đồng. 

Chàng thanh niên: Sao lại có ý kiến không đồng tình được nhỉ? Đó 
là một quan điểm vô cùng đúng đắn còn gì. 

Triết gia: Vấn đề là nội hàm của khái niệm "cộng đồng". Nghe từ 
"cộng đồng", cậu hình dung một hình ảnh như thế nào? 

Chàng thanh niên: Thì là các dạng tổ chức như gia đình, trường 
học, nơi làm việc, địa phương. 

Triết gia: Cộng đồng mà Adler nói đến không chỉ là gia đình, trường 
học, nơi làm việc hay địa phương mà là tất cả những tồn tại gồm cả 
quốc gia và nhân loại, trải ra trên trục thời gian từ quá khứ đến tương 


lai, thậm chí bao hàm cả động thực vật và vật vô sinh nữa. 
Chàng thanh niên: Sao cơ? 


Triết gia: Nghĩa là, ông đề xướng cộng đồng là tất cả theo đúng 
nghĩa đen, bao quát từ quá khứ đến tương lai, thậm chí toàn bộ vũ 
trụ, chứ không phải là "cộng đồng" trong một phạm vi giới hạn như 
chúng ta thường hình dung. 


Chàng thanh niên: Không, không, tôi chẳng hiểu gì cả. Vũ trụ? Quá 
khứ và tương lai? Thầy đang nói chuyện gì vậy? 


Triết gia: Hầu như ai nghe đến đó cũng đều có cùng một phản ứng 
như cậu. Có lẽ đấy là điều không thể hiểu được ngay lập tức. Đến 
mức bản thân Adler cũng công nhận cộng đồng mà mình đề xướng 
là "lý tưởng không thể đạt được". 


Chàng thanh niên: Ha ha. Thế thì làm khó nhau rồi. Vậy tôi xin hỏi 
ngược lại. Thầy có hiểu rõ và công nhận cảm thức cộng đồng toàn 
vũ trụ đó không? 


Triết gia: Tôi nghĩ là có. Thậm chí tôi cho rằng không hiểu điều này 
là chưa hiểu được tâm lý học Adler. 


Chàng thanh niên: Chà, chà! 

Triết gia: Như tôi đã nói suốt từ đầu đến giờ, tâm lý học Adler cho 
rằng "Mọi nỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với 
người". Cội nguồn của bất hạnh chính là quan hệ giữa người với 
người. Nhưng nhìn theo cách khác thì cội nguồn của hạnh phúc cũng 
lại ở quan hệ giữa người với người. 

Chàng thanh niên: Không sai. 


Triết gia: Và cảm thức cộng đồng là chỉ số quan trọng nhất khi xem 
xét cách thức mối quan hệ để được hạnh phúc. 

Chàng thanh niên: Tôi xin được nghe cụ thể hơn. 

Triết gia: Để chỉ cảm thức cộng đồng, tiếng Anh còn dùng từ "social 
interest". Nghĩa là "quan tâm đến xã hội". Đến đây, tôi xin hỏi một 


câu, cậu có biết đơn vị nhỏ nhất của xã hội theo cách nhìn của xã hội 
học là gì không? 


Chàng thanh niên: Đơn vị nhỏ nhất của xã hội? Có phải là gia đình? 
Triết gia: Không, là tôi và anh. Chỉ cần có hai người là sẽ xuất hiện 
xã hội, xuất hiện cộng đồng. Để hiểu được cảm thức cộng đồng mà 
Adler nói đến thì trước hết hãy lấy "tôi và anh" làm khởi điểm 

Chàng thanh niên: Khởi điểm để làm gì? 


Triết gia: Để chuyển từ cố chấp vào bản thân (self interest) thành 
quan tâm đến người khác (social interest). 


Chàng thanh niên: Cố chấp vào bản thân? Quan tâm đến người 
khác? Đó là gì vậy? 


Tại sao chỉ quan tâm đền mình 2 


Triết gia: Ta hãy suy nghĩ qua các ví dụ cụ thể. Ở đây, tôi sẽ thay từ 
"cố chấp vào bản thân" thành "tự coi mình là trung tâm" cho dễ hiểu. 
Một người tự coi mình là trung tâm, theo cậu hình dung là một người 
như thế nào? 

Chàng thanh niên: Ừm, tôi nghĩ đến đầu tiên là một nhân vật giống 
như bạo chúa, hành xử ngang ngược, bất chấp ảnh hưởng đến 
người khác, chỉ nghĩ cho mình, cho rằng thế giới xoay quanh mình, 
cậy quyền cậy thế, như một vị vua chuyên quyền ý vào bạo lực. Là 
nhân vật gây ra nhiều phiền phức cho những người xung quanh. Có 
lẽ đúng kiểu bạo chúa điển hình như vua Lear trong kịch của 
Shakespeare. 


Triết gia: Vậy à. 


Chàng thanh niên: Mặt khác, những nhân vật không phải là bạo 
chúa nhưng lại phá hoại sự hòa hợp của tập thể cũng có thể là loại 
người tự coi mình là trung tâm. Không tham gia hoạt động tập thể, 
thích làm việc một mình. Dù có đến muộn hay lỡ hẹn cũng chẳng 
thèm rút kinh nghiệm. Tóm gọn lại là những con người tùy tiện. 


Triết gia: Quả thực ấn tượng chung đối với những người tự coi mình 
là trung tâm đều là như vậy. Tuy nhiên, tôi cần phải bổ sung thêm 
một kiểu nữa. Thực ra những người không biết "phân chia nhiệm 
vụ", bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận cũng lại là kẻ tự coi 
mình là trung tâm. 


Chàng thanh niên: Tại sao? 


Triết gia: Hãy nghĩ về bản chất của nhu cầu được thừa nhận. Người 
khác chú ý đến mình đến mức nào, đánh giá mình như thế nào? Nói 
cách khác là đáp ứng nhu cầu đó ra sao? Những người bị bó buộc 
bởi nhu cầu được thừa nhận, ngoài mặt có vẻ như chú ý đến người 
khác, nhưng thực ra là chỉ chú ý đến mình, đánh mất sự quan tâm 
đến người khác, chỉ còn quan tâm đến mình, nghĩa là tự coi mình là 
trung tâm. 


Chàng thanh niên: Vậy thầy bảo kẻ sợ bị người khác đánh giá như 
tôi cũng là hạng tự coi mình là trung tâm sao? Cho dù tôi chú ý đến 


người khác, cố gắng hòa hợp với người khác?! 


Triết gia: Đúng vậy. Nếu xét theo ý nghĩa chỉ quan tâm đến "mình" 
thì đấy cũng là thói tự coi mình là trung tâm. Chính vì muốn được 
người khác nghĩ tốt về mình nên cậu mới bận tâm đến ánh mắt của 
người khác. Đó không phải là quan tâm đến người khác mà chính là 
cố chấp lấy bản thân. 

Chàng thanh niên: Nhưng... 

Triết gia: Hôm trước tôi đã nói, việc có người nghĩ không tốt về cậu 
chính là bằng chứng cậu đang sống tự do. Có lẽ khi nghe vậy, cậu 
đã cảm thấy có hơi hướm tự coi mình là trung tâm ở đó. Tuy nhiên 
qua phần thảo luận vừa rồi chắc hẳn cậu đã hiểu. Chính cách sống 
không ngớt bận tâm đến "người khác đánh giá mình như thế nào" 
mới là lối sống coi mình là trung tâm, chỉ quan tâm đến "mình". 


Chàng thanh niên: Ha ha, đây quả là một phát ngôn đáng kinh ngạc! 


(„II 


Triết gia: Không riêng gì cậu mà những người chỉ cố chấp lấy "mình" 
đều là loại tự coi mình là trung tâm. Chính vì vậy cần chuyển từ "cố 
chấp lấy mình" sang "quan tâm đến người khác". 


Chàng thanh niên: Được rồi. Đúng là tôi chỉ chú ý đến mình. Tôi 
công nhận điều đó. Tôi chỉ toàn bận tâm xem người khác đánh giá 
mình như thế nào chứ không để tâm người khác như thế nào. Thầy 
bảo tôi tự coi mình là trung tâm, tôi cũng không thể phản đối. Nhưng 
hãy thử nghĩ xem. Nếu cuộc đời mình là một bộ phim dài tập thì 
nhân vật chính chắc chắn là "mình" nhỉ? Tập trung máy quay về phía 
nhân vật chính có gì sai chứ? 


Cậu không phải trung tâm của thể giới 


Triết gia: Hãy suy nghĩ tuần tự nhé. Trước hết, là một thành viên 
của cộng đồng, chúng ta thuộc về cộng đồng, cảm nhận được rằng 
mình có chỗ đứng trong cộng đồng, nhận thức được "mình có thể ở 
đây", cũng có nghĩa là có cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Đây 
chính là nhu cầu cơ bản của con người. 

Chẳng hạn, học hành, công việc, bạn bè rồi yêu đương, kết hôn cũng 
đều gắn với việc tìm kiếm một nơi đem lại cảm giác "mình có thể ở 
đây". Cậu có nghĩ vậy không? 

Chàng thanh niên: Vâng, đúng vậy, đúng là như vậy! Tôi hoàn toàn 
đồng cảm! 

Triết gia: Và nhân vật chính của cuộc đời mình chính là "mình". 
Nhận thức này không có vấn đề gì cả. Nhưng thế không có nghĩa là 
"mình" đang ngự trị tại trung tâm của thế giới. "Mình" tuy là nhân vật 
chính trong cuộc đời mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thành viên 
của cộng đồng, một phần của tổng thể. 


Chàng thanh niên: Một phần của tổng thể? 


Triết gia: Người chỉ quan tâm đến bản thân mình thường cho rằng 
mình ở trung tâm thế giới. Đối với họ, những người khác chỉ là 
"người sẽ làm gì đó cho mình”, thậm chí họ không tự giác mà nghĩ 
rằng: "Tất cả đều tồn tại để phục vụ mình, phải ưu tiên cho cảm xúc 
của mình." 


Chàng thanh niên: Cứ như là hoàng tử hay công chúa vậy. 


Triết gia: Vâng. Chính xác là thế. Họ đã đi quá giới hạn "nhân vật 
chính của cuộc đời mình" mà muốn trở thành "nhân vật chính của thế 
giới". Vì thế, khi tiếp xúc với người khác, họ chỉ toàn nghĩ: "Người 
này sẽ làm được gì cho mình?" Nhưng - có lẽ đây là điểm khác với 
công chúa hoặc hoàng tử - mong muốn đó không phải lần nào cũng 
được đáp ứng. Vì "người khác không sống để đáp ứng mong đợi 
của mình”. 


Chàng thanh niên: Đúng vậy. 


Triết gia: Thế là khi không được đáp ứng mong đợi, họ sẽ vô cùng 


thất vọng, cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng, rồi oán giận rằng "người 
đó chẳng làm gì cho mình", "người đó đã phản bội lại kỳ vọng của 
mình", "người đó không phải là bạn nữa mà là kẻ thù”. Người tin 
rằng mình là trung tâm của thế giới thì chẳng mấy chốc sẽ chịu hậu 
quả là mất "bạn". 


Chàng thanh niên: Điều đó thật lạ. Chính thây đã nói là "chúng ta 
đang sống trong một thế giới chủ quan" còn gì. Một khi thế giới còn là 
không gian chủ quan thì trung tâm của nó không phải ai khác ngoài 
mình. Điều đó thì tôi không thể nhường người khác được! 


Triết gia: Có lẽ khi dùng từ "thế giới", cậu thường hình dung ra một 
thứ giống như bản đồ thế giới nhỉ? 
Chàng thanh niên: Bản đồ thế giới? Nghĩa là sao? 


Triết gia: Chẳng hạn, trên bản đồ thế giới được sử dụng ở Pháp, 
ngoài cùng bên trái là châu Mỹ còn ngoài cùng bên phải là châu Á. 
Tất nhiên, nằm giữa bản đồ là châu Âu, là Pháp. Trái lại, bản đồ 
được sử dụng ở Trung Quốc thì Trung Quốc nằm ờ giữa, châu Mỹ 
nằm ở ngoài cùng bên phải, châu Âu ở ngoài cùng bên trái. Có lẽ khi 
người Pháp xem bản đồ thế giới phiên bản Trung Quốc, sẽ cảm thấy 
khó chịu khó diễn tả bằng lời, giống như mình bị đầy ra rìa vô cớ hay 
thế giới bị cắt rời tùy tiện. 

Chàng thanh niên: Vâng, nhất định là vậy. 


Triết gia: Nhưng, khi quan sát thế giới trên quả địa cầu thì sẽ thế 
nào? Nếu là quả địa cầu thì có thể coi Pháp là trung tâm, cũng có thể 
coi Trung Quốc là trung tâm, Brazil là trung tâm. Mọi nơi đều là trung 
tâm nhưng cũng chẳng nơi nào là trung tâm. Tùy thuộc vào vị trí và 
góc độ của người xem mà tồn tại vô số trung tâm. Quả địa cầu chính 
là như vậy. 


Chàng thanh niên: Ừm, đúng là thế thật. 


Triết gia: Điều tôi nói lúc nãy rằng "cậu không phải trung tâm thế 
giới" cũng vậy. Cậu là một phần của cộng đồng chứ không phải trung 
tâm của cộng đồng. 


Chàng thanh niên: Tôi không phải là trung tâm của thế giới. Thế giới 
không phải là một bản đồ phẳng mà có hình cầu giống như quả địa 


cầu. Về mặt lý thuyết thì tôi tạm hiểu. Nhưng, tại sao lại phải cố ý 
thức răng mình "không phải là trung tâm thế giới"? 


Triết gia: Ở đây chúng ta sẽ quay lại phát biểu đầu tiên. Chúng ta 
đều mong muốn cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng "mình có 
thể ở đây". Nhưng tâm lý học Adler cho rằng muốn đạt được cảm 
giác thuộc về một nơi nào đó thì điều cần thiết là không chỉ đơn giản 
có mặt ở đó, mà phải tích cực thực hiện cam kết với cộng đồng. 
Chàng thanh niên: Thực hiện cam kết ư? Cụ thể nghĩa là gì vậy”? 


Triết gia: Là đối diện với "nhiệm vụ cuộc đời". Nghĩa là không lảng 
tránh các nhiệm vụ của mối quan hệ giữa người với người như công 
việc, bạn bè, tình yêu mà tích cực chủ động đối mặt. Nếu cậu cho 
rằng "mình là trung tâm thế giới" thì có lẽ sẽ chẳng buồn chủ động 
cam kết với cộng đồng nữa, bởi những người khác đều là "người 
làm gì đó cho mình", mình chẳng cần phải tự làm gì cả. 


Tuy nhiên, cả tôi và cậu đều không phải trung tâm thế giới. Chúng ta 
phải dùng chính đôi chân của mình, chủ động tiến lên đối diện với 
nhiệm vụ của mối quan hệ giữa người với người. Phải nghĩ "mình có 
thể mang lại điều gì cho người này?" chứ không phải "người này có 
thể làm gì cho mình?" Đó mới là cam kết với cộng đồng. 


Chàng thanh niên: Ý thầy nói chính nhờ trao đi mà lại tìm được chỗ 
đứng cho mình sao? 

Triết gia: Đúng. Cảm giác thuộc về nơi nào đó không phải là điều 
bẩm sinh đã có mà phải do chính tay mình giành lấy. 


Cảm thức cộng đồng, khái niệm cốt lõi của tâm lý học Adler, cũng là 
điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Quả thực khó mà chấp nhận được 
quan điểm đó ngay. Tất nhiên, anh cũng bất mãn cả việc bị chỉ trích 
"tự coi mình là trung tâm". Tuy nhiên, điều anh khó chấp nhận hơn cả 
là phạm vi của cộng đồng bao gồm cả vũ trụ và vật vô sinh. Không 
hiểu Adler và này đang nói đến chuyện gì vậy? Chàng thanh niên bối 
rối cất lời. 


Hãy nghe tiếng nói của cộng đông lớn hơn 


Chàng thanh niên: Hừm, tôi lại càng không hiểu. Cho phép tôi sắp 
xếp lại một chút. Trước hết, thầy nói rằng, lối vào của mối quan hệ 
giữa người với người là "phân chia nhiệm vụ”, còn mục đích là "cảm 
thức cộng đồng". Và cảm thức cộng đồng nghĩa là "coi người khác là 
bạn, có thể cảm nhận được ở đó có chỗ đứng cho mình". Những 
điều này đều dễ hiểu, có thể chấp nhận được. 


Tuy nhiên, về chỉ tiết thì tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Chẳng hạn, 
"cộng đồng" mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả quá khứ và 
tương lai, từ sinh vật đến vật vô sinh, nghĩa là sao? 


Triết gia: Tiếp nhận khái niệm "cộng đồng" mà Adler đề cập đến theo 
đúng nghĩa đen của từ đó rồi hình dung ra vũ trụ và vật vô sinh trên 
thực tế thì sẽ rất khó hiểu. Vậy thì trước mắt cứ coi phạm vi của cộng 
đồng là vô hạn đi. 

Chàng thanh niên: Vô hạn? 


Triết gia: Chẳng hạn, có người vừa nghỉ hưu đã mất hết tinh thần. 
Họ không chấp nhận được việc mình chỉ là một "con người đơn 
thuần", bị tách rời khỏi cộng đồng là công ty, bị mất địa vị, không 
danh thiếp, chẳng tên tuổi, nghĩa là trở thành "bình thường", nên già 
SỌp Ởi. 


Nhưng đó chẳng qua chỉ là bị tách ra khỏi một cộng đồng nhỏ là công 
ty. Ai cũng thuộc một cộng đồng khác nữa. Vì nói gì thì nói, chúng ta 
đều thuộc về cộng đồng Trái đất, thuộc về cộng đồng vũ trụ. 

Chàng thanh niên: Điều đó chẳng qua chỉ là ngụy biện! 


Đội nhiên bị nói "cậu đang thuộc về vũ trụ" thì cũng làm gì có cảm 
giác thuộc về nơi đó chứ! 

Triết gia: Đúng là sẽ không thể đột nhiên mà hình dung ra vũ trụ 
ngay được. Nhưng tôi muốn cậu không bị bó buộc trong cộng đồng 
ngay trước mắt mình mà phải nhận thức được rằng mình thuộc về 
cộng đồng lớn hơn, chẳng hạn như quốc gia hay địa phương, và 
đang cống hiến theo một cách nào đó cả ở tầm đó nữa. 


Chàng thanh niên: Vậy trường hợp như thế này thì sao? 


Giả sử có một người không kết hôn, mất việc, mất bạn, tránh tiếp xúc 
với người khác, đang sống nhờ vào tiền của cha mẹ. Anh ta trốn 
tránh "nhiệm vụ công việc", "nhiệm vụ bạn bè” và "nhiệm vụ tình 
yêu". Có thể nói rằng thậm chí cả người đó cũng đang thuộc một 
cộng đồng nào đó không? 


Triết gia: Tất nhiên rồi. Chẳng hạn, anh ta mua một ổ bánh mì. Anh 
ta trả một đồng tiền. Số tiền anh ta trả không chỉ được hoàn trả lại 
cho người làm bánh mì mà chắc chắn còn tiếp tục hoàn trả cho rất 
nhiều người khác, như người sản xuất bột mì và bơ, hay người lái xe 
đã vận chuyển sản phẩm đó, người bán xăng, rồi cả người ở nước 
sản xuất dầu, tất cả những người đó đều có liên quan mật thiết với 
nhau. Con người tuyệt đối không và cũng không thể rời xa cộng đồng 
để sống "một mình". 


Chàng thanh niên: Thầy bảo tôi đi mua bánh mì mà còn phải tưởng 
tượng đến mức đó sao? 


Triết gia: Không phải là tưởng tượng mà là sự thực. Cộng đồng mà 
Adler đề cập không phải là những tồn tại trực quan như gia đình, 
công ty mà còn bao gồm cả những gắn kết không nhìn thấy được. 


Chàng thanh niên: Tôi xin phép được nói rằng thầy đang trốn vào lý 
thuyết trừu tượng. Điều cần bàn đến lúc này là cảm giác thuộc về nơi 
nào đó, rằng "mình có thể ở đây". Và các cộng đồng nhìn thấy được 
sẽ cho cảm giác ấy rõ rệt hơn hẳn. Thầy công nhận điều đó không? 


Chẳng hạn, khi so sánh giữa cộng đồng "công ty" và cộng đồng "Trái 
đất" thì cảm giác "mình là một thành viên của công ty này" rõ ràng 
hơn. Nếu dùng đúng từ của thầy thì là, khoảng cách và mức độ thân 
thiết của mối quan hệ giữa người với người ở hai đằng khác hẳn 
nhau. Hiển nhiên là chúng ta luôn hướng tới một cộng đồng nhỏ hơn 
khi tìm kiếm cảm giác thuộc về nơi nào đó. 

Triết gia: Rất sâu sắc. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghĩ xem tại sao lại 
cần ý thức đến nhiều cộng đồng và ý thức đến cộng đồng lớn hơn. 
Tôi xin nhắc lại là chúng ta đều thuộc về nhiều cộng đồng. Như thuộc 
về gia đình, thuộc về trường học, thuộc về doanh nghiệp, thuộc về 
xóm giềng, thuộc về quốc gia. Đến đây thì cậu đồng ý với tôi chứ? 


Chàng thanh niên: Tôi đồng ý. 


Triết gia: Thế thì giả sử cậu đang là học sinh và coi cộng đồng 
"trường học" là tuyệt đối. Nghĩa là, cho rằng trường học chính là tất 
cả, vì có trường học nên mình mới là "mình", không thể có "mình" 
khác. Nhưng, đương nhiên cậu có thể gặp một vài rắc rối trong cộng 
đồng này. 

Bị bắt nạt, không có bạn, không theo kịp bài giảng hoặc là không 
thích nghi được với hệ thống gọi là trường học. Nghĩa là, có khả 
năng không có cảm giác thuộc về cộng đồng trường học, không cảm 
thấy "mình có thể ở đây". 

Chàng thanh niên: Đúng, đúng. Có khả năng như thế lắm. 


Triết gia: Lúc này, nếu nghĩ trường học chính là tất cả thì cậu sẽ 
không có cảm giác thuộc về bất kỳ nơi nào nữa. Và cậu chạy trốn về 
cộng đồng nhỏ hơn, chẳng hạn như gia đình, rồi giam mình trong đó, 
có lúc thậm chí sử dụng vũ lực đối với gia đình chẳng hạn, định 
thông qua đó để tìm kiếm cảm giác thuộc về. Nhưng, ở đây tôi muốn 
cậu lưu ý là còn có cộng đồng khác, đặc biệt là còn có cộng đồng lớn 
hơn. 

Chàng thanh niên: Ý thầy là sao? 


Triết gia: Ngoài trường học, có một thế giới lớn hơn đang rộng mở. 
Và chúng ta ai cũng là một thành viên của thế giới đó. Nếu không có 
chỗ đứng trong trường học thì chỉ cần tìm một chỗ đứng ngoài 
trường học là xong. Chuyển trường cũng được, nghỉ học cũng chẳng 
sao. Một cộng đồng có thể cắt đứt quan hệ chỉ bằng tờ đơn xin nghỉ 
học thì cũng chỉ có sự gắn bó ở mức đó thôi. 


Một khi đã cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới thì có lẽ sẽ hiểu 
rằng, những khổ sở mình cảm thấy ờ trường học chỉ là "cơn bão 
trong cốc", là chuyện bé xé ra to. Nếu ra khỏi cốc, cơn bão sẽ trở 
thành cơn gió bình thường. 

Chàng thanh niên: Ý thầy là nếu cứ giam mình trong phòng, sẽ 
không ra khỏi cốc được sao? 

Triết gia: Việc giam mình trong phòng giống như ở nguyên trong 
cốc, trốn trong hầm trú ẩn chật chội. Dù có thể tránh mưa trong chốc 
lát thì bão cũng chăng ngừng. 


Chàng thanh niên: Về lý thuyết thì có lẽ là vậy. Nhưng lao ra ngoài 
khó lắm. Ngay cả quyết tâm nghỉ học cũng không dễ dàng gì. 


Triết gia: Đúng là không đơn giản. Vì vậy có một nguyên tắc hành 
động mà tôi muốn cậu ghi nhớ. Khi chúng ta gặp khó khăn trong mối 
quan hệ giữa người với người, khi không nhìn thấy lối thoát, điều cần 
nghĩ đến đầu tiên là "hãy lắng nghe tiếng nói của cộng đồng lớn 
hơn". 

Chàng thanh niên: Tiếng nói của cộng đồng lớn hơn? 


Triết gia: Trong ví dụ trường học, thì không đánh giá sự việc theo 
nhận thức chung của cộng đồng trường học mà tuân theo nhận thức 
chung của cộng đồng lớn hơn. 


Giả sử ở trường cậu, giáo viên có quyền lực tuyệt đối. Nhưng quyền 
lực và quyền uy đó chỉ là nhận thức chung, được công nhận trong 
cộng đồng nhỏ là trường học chứ không có gì hơn cả. Nếu suy nghĩ 
từ góc độ cộng đồng "xã hội con người" thì cả cậu và giáo viên đều 
là "con người" bình đẳng với nhau. Nếu bị đưa ra những yêu cầu vô 
lý thì có thể thằng thắn phản đối. 


Chàng thanh niên: Nhưng phản đối trực diện với giáo viên khá là 
khó đấy. 


Triết gia: Không, cũng giống như mối quan hệ "tôi và anh", nếu là 
thứ quan hệ chỉ cần cậu phản đối là đổ vỡ thì ngay từ đầu đã không 
cần quan hệ đó. Vứt quách đi cũng chắng sao. Sống mà chỉ sợ các 
mối quan hệ bị đổ vỡ là cách sống mất tự do, sống vì người khác. 
Chàng thanh niên: Thầy bảo tôi vừa có cảm thức cộng đồng vừa 
chọn tự do ư2 

Triết gia: Tất nhiên rồi. Không việc gì phải bám vào cộng đồng nhỏ 
trước mắt. Chắc chắn tồn tại nhiều cộng đồng "tôi và anh" khác, 
nhiều cộng đồng "mọi người" khác, nhiều cộng đồng lớn hơn. 


Không được mắng mó cũng không được 
khe' ngợi 


Chàng thanh niên: Được rồi. Nhưng, thầy có nhận ra là mình chưa 
đề cập đến phần quan trọng nhất không? Nghĩa là con đường để đi 
từ "phân chia nhiệm vụ" đến "cảm thức cộng đồng" ấy. 


Đầu tiên phân chia nhiệm vụ. Cho rằng nhiệm vụ của mình chỉ nằm 
trong giới hạn này, bên kia ranh giới trở đi là nhiệm vụ của người 
khác. Vạch rõ ranh giới, không can thiệp vào nhiệm vụ của người 
khác cũng như không để người khác can thiệp vào nhiệm vụ của 
mình. Nhưng từ "phân chia nhiệm vụ" làm thế nào để xây dựng mối 
quan hệ giữa người với người và cuối cùng là đạt đến được cảm 
thức cộng đồng "mình có thể ở đây"? Tâm lý học Adler nói làm thế 
nào thì mới vượt qua được các nhiệm vụ cuộc đời là công việc, bạn 
bè, yêu đương? Rốt cuộc, thầy chẳng đề cập cụ thể mà chỉ dùng 
ngôn từ trừu tượng để láng tránh. 

Triết gia: Đúng, quan trọng là ở chỗ đó. Phân chia nhiệm vụ làm sao 
để đem đến những mối quan hệ tốt đẹp? Nghĩa là làm thế nào để 
dẫn tới mối quan hệ hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây sẽ 
xuất hiện khái niệm "mối quan hệ hàng ngang". 

Chàng thanh niên: Mối quan hệ hàng ngang? 

Triết gia: Chúng ta hãy lấy ví dụ về mối quan hệ giữa cha mẹ và con 
cái cho dễ hiểu. 

Trong tình huống nuôi dạy con hoặc đào tạo cấp dưới, thường được 


cho là có hai cách tiếp cận. Đó là dạy bằng cách mắng và dạy bằng 
cách khen. 


Chàng thanh niên: À, đó là vấn đề thường được đưa ra bàn luận 
nhỉ! 


Triết gia: Cậu nghĩ rằng giữa mắng mỏ và khen ngợi, nên chọn cách 
nào? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên là nên dạy bằng cách khen ngợi rồi. 


Nếu nghĩ đến việc huấn luyện động vật thầy sẽ hiểu. Khi dạy con vật 
diễn trò, có thể quất roi bắt chúng phục tùng. Đây là "dạy bằng cách 


mắng" điển hình. Mặt khác, cũng có thể cầm thức ăn, nói giọng khen 
ngợi để khuyến khích chúng diễn trò. Đây là "dạy bằng cách khen". 


Cả hai cách này có thể dẫn đến kết quả giống nhau là con vật học 
được cách diễn trò. Nhưng, giữa "bị mắng nên làm" và "được khen 
nên làm", động lực của đối tượng hoàn toàn khác nhau. Cách thứ hai 
có niềm vui. Mắng mỏ chỉ khiến đối phương sợ hãi. Khen ngợi sẽ 
giúp trưởng thành một cách lành mạnh. Một kết luận hiển nhiên mà. 


Triết gia: Tôi hiểu. Huấn luyện động vật quả là một góc nhìn thú vị. 
Vậy tôi xin giải thích theo quan điếm của tâm lý học Adler. Tâm lý học 
Adler có quan điểm "không được khen" trong nuôi dạy con cũng như 
trong toàn bộ giao tiếp với người khác. 

Chàng thanh niên: Không được khen? 

Triết gia: Tất nhiên là cũng không tha thứ cho hình phạt đòn rơi và 
không chấp nhận cả mắng mỏ. Không được khen ngợi cũng không 
được mắng mỏ. Đó là quan điểm của tâm lý học Adler. 

Chàng thanh niên: Tại sao lại như vậy? 

Triết gia: Hãy nghĩ đến bản chất của hành vi khen ngợi. Giả sử tôi 
khen ý kiến của cậu là "tốt lắm". Cậu có cảm thấy gì đó gờn gợn 
trước lời khen này không? 

Chàng thanh niên: Vâng, đúng là tôi cảm thấy không thoải mái. 
Triết gia: Cậu có thể giải thích lý do cậu cảm thấy không thoải mái 
không? 

Chàng thanh niên: Tôi cảm thấy không thoải mái với sắc thái kẻ cả 
trong lời khen "tốt lắm" đó. 

Triết gia: Đúng vậy. Trong hành vi khen ngợi đã bao hàm ý "đánh giá 
của người có năng lực dành cho người không có năng lực”. Người 
mẹ có thể khen đứa con đã giúp mình làm cơm tối là "Con giỏi lắm, 
giúp được mẹ nhiều". Nhưng nếu người chồng cũng giúp thì sẽ 
không nói "Anh giỏi lắm, giúp được em nhiều". 

Chàng thanh niên: Ha ha. Đúng thế thật. 

Triết gia: Nghĩa là, những người mẹ khen "giỏi lắm" hay "làm tốt 
lắm", "thật xuất sắc" đã vô tình tạo ra mối quan hệ trên dưới, coi con 


kém hơn mình. Chuyện về huấn luyện thú cậu nói lúc nãy đúng là 
điển hình cho mối quan hệ trên dưới, quan hệ hàng dọc ẩn chứa 
trong hành động “khen ngợi". Khi con người khen ngợi người khác 
thì mục đích của họ là "thao túng đối phương có năng lực kém hơn 
mình", chứ chẳng phải do lòng biết ơn hay tôn trọng gì cả. 


Chàng thanh niên: Khen ngợi để thao túng? 


Triết gia: Đúng thế. Khen ngợi hay mắng mỏ người khác thì chỉ khác 
nhau ở chỗ "dùng kẹo hay dùng rơi", còn mục đích đằng sau đều là 
nhằm thao túng người khác. Tâm lý học Adler ra sức phủ nhận cách 
giáo dục thưởng-phạt vì coi làm vậy là có mục đích thao túng trẻ. 


Chàng thanh niên: Không, không phải. Thầy hãy nghĩ từ góc nhìn 
của trẻ. Đối với trẻ, chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được cha 
mẹ khen cả. Chính vì muốn được khen nên mới học. Chính vì muốn 
được khen nên mới ngoan ngoãn. Trên thực tế, hồi nhỏ tôi đã từng 
mong được bố mẹ khen biết mấy! Kế cả khi đã lớn cũng vậy. Nếu 
được cấp trên khen ngợi, ai cũng thấy vui. Đây là cảm xúc bản năng 
Vượt qua lý tríI 


Triết gia: Mong muốn được ai đó khen. Hoặc ngược lại, muốn khen 
một ai đó. Đây là bằng chứng của việc coi toàn bộ mối quan hệ giữa 
người với người là "quan hệ hàng dọc". Chính vì cậu cũng sống 
trong mối quan hệ hàng dọc nên mới muốn được khen. Tâm lý học 
Adler phủ nhận mọi mối quan hệ hàng dọc, khởi xướng việc coi mọi 
mối quan hệ giữa người với người là "mối quan hệ hàng ngang". 
Theo một nghĩa nào đó, đây có thể coi là nguyên lý cơ bản của tâm 
lý học Adler. 


Chàng thanh niên: Điều đó được thể hiện trong câu "Không giống 
nhau nhưng bình đăng” phải không? 


Triết gia: Đúng vậy. Bình đẳng nghĩa là "ngang hàng". Chẳng hạn, 
có những gã đàn ông thóa mạ vợ họ ở nhà nội trợ là "Chẳng kiếm 
được đồng nào mà đòi hỏi" hay "Cô nghĩ nhờ ai mà cô mới có cái 
ăn?", tôi nghe có gã còn nói "Cô tha hồ tiêu pha mà còn không hài 
lòng gì nữa", đó đều là những lời cực kỳ đáng chê trách. Có ưu thế 
về kinh tế hay không hoàn toàn không liên quan đến giá trị của con 
người. Nhân viên công ty và người nội trợ chỉ khác nhau về địa điểm 
làm việc và nhiệm vụ, hoàn toàn "không giống nhau nhưng bình 


đẳng". 
Chàng thanh niên: Đúng là như vậy. 


Triết gia: Có lẽ họ chính là sợ phụ nữ trở nên khôn hơn, phụ nữ 
kiếm tiền nhiều hơn mình và bắt đầu khẳng định chủ kiến. Họ coi 
toàn bộ mối quan hệ giữa người với người là "quan hệ hàng dọc" và 
sợ bị phụ nữ coi thường, cũng có nghĩa là, họ đang che giấu cảm 
giác tự ti mãnh liệt. 


Chàng thanh niên: Ở một ý nghĩa nào đó, họ đã rơi vào phức cảm 
tự tôn, ra sức khoa trương năng lực của bản thân nhỉ? 

Triết gia: Có lẽ là thế. Cảm giác tự ti vốn là ý thức sinh ra từ trong 
mối quan hệ hàng dọc. Nếu xây dựng được mối quan hệ không 


giống nhau nhưng bình đẳng" với mọi người thì sẽ không còn chỗ 
cho mặc cảm nữa. 


Chàng thanh niên: Hừm, đúng là lúc có ý định khen người khác, có 
lẽ đâu đó trong thâm tâm tôi cũng có tư tưởng "thao túng". Dùng lời 
lẽ nịnh nọt để lấy lòng cấp trên, đó cũng hoàn toàn là thao túng nhỉ. 
Nếu nói ngược lại thì tôi cũng đang bị thao túng bởi những lời khen 
đấy thôi. Ha ha ha, chắc tôi là kiểu người đó mất rồi! 

Triết gia: Xét về ý nghĩa không thoát ra khỏi mối quan hệ hàng dọc 
thì có lẽ là thế. 


Chàng thanh niên: Thú vị lắm. Xin thầy hãy tiếp tục! 


Cách tiếp cận “khích lệ lòng can đảm ” 

Triết gia: Khi nói về phân chia nhiệm vụ, tôi đã nói đến "can thiệp". 
Tức là hành vi can dự vào nhiệm vụ của người khác. 

Vậy tại sao con người lại can thiệp vào việc của người khác? Đằng 
sau đó cũng là mối quan hệ hàng dọc. Chính vì coi mối quan hệ giữa 
người với người là quan hệ hàng dọc, coi đối phương kém hơn mình 
nên mới can thiệp. Dẫn dắt đối phương đi theo hướng mình mong 
muốn bằng cách can thiệp. Ngộ nhận rằng mình đúng còn đối 
phương sai. Tất nhiên, việc can thiệp ở đây chính là thao túng. 
Những bậc cha mẹ yêu cầu con cái "Học ởi!", đúng là điển hình của 
điều đó. Có thế họ tưởng rằng đó là ý tốt nhưng kết quả lại là can 
thiệp, bởi đây là thao túng con cái theo hướng mình muốn. 


Chàng thanh niên: Nếu xây dựng được mối quan hệ hàng ngang thì 
sẽ không còn can thiệp nữa? 


Triết gia: Sẽ không còn nữa. 


Chàng thanh niên: Thôi được, chúng ta bỏ qua ví dụ về chuyện học 
đi, nhưng giả sử thấy người đang khổ sở ngay trước mắt mình thì 
đâu có thể bỏ mặc được? Hay là khi đó cũng lại nghĩ "nếu đưa tay ra 
là can thiệp" nên chẳng làm gì cả? 


Triết gia: Không thể bỏ mặc. Cần có sự trợ giúp mà không phải can 
thiệp. 


Chàng thanh niên: Trợ giúp và can thiệp khác nhau ở chỗ nào vậy? 


Triết gia: Cậu hãy nhớ lại những gì ta thảo luận về phân chia nhiệm 
vụ. Việc học của trẻ là nhiệm vụ trẻ cần tự mình giải quyết, cha mẹ 
và giáo viên không thể làm thay được. Và can thiệp là muốn can dự 
vào nhiệm vụ của người khác như yêu cầu "Hãy học ởi" hay "Phải thi 
vào trường đại học đó". 


Trong khi đó, trợ giúp vẫn dựa vào hai tiền đề là phân chia nhiệm vụ 
và mối quan hệ hàng ngang. Trên cơ sở hiểu được việc học là nhiệm 
vụ của trẻ, ta suy nghĩ xem mình có thể làm được gì. Cụ thể là, 
không ra lệnh "hãy học đi" mà cố gắng tác động để giúp trẻ có lòng 
tự tin "mình có thể học được", đồng thời đề cao khả năng độc lập đối 
diện với nhiệm vụ của trẻ. 


Chàng thanh niên: Sự tác động đó không phải là ép buộc ư? 


Triết gia: Đúng. Không phải là ép buộc mà xét cho cùng chỉ là trợ 
giúp trẻ giải quyết bằng chính khả năng của mình trên cơ sở phân 
chia nhiệm vụ. Đó là phương pháp tiếp cận "có thể dẫn con ngựa tới 
dòng nước nhưng không thể bắt nó uống nước". Kẻ đối diện với 
nhiệm vụ phải là bản thân người đó, và quyết 

tâm đối diện với nhiệm vụ cũng là của bản thân người đó. 

Chàng thanh niên: Không khen ngợi cũng không mắng mỏ? 

Triết gia: Đúng. Không khen ngợi cũng không mắng mỏ. Tâm lý học 
Adler gọi cách trợ giúp dựa trên mối quan hệ hàng ngang như thế là 
"khích lệ lòng can đảm". 

Chàng thanh niên: Khích lệ lòng can đảm?... À, trước đây thầy có 
nói là sẽ giải thích từ đó sau nhỉ. 

Triết gia: Con người sợ đối diện với nhiệm vụ không phải vì không 
có năng lực. Tâm lý học Adler cho răng vấn đề không phải là có hay 
không có năng lực mà là "thiếu can đảm đối diện với nhiệm vụ". Vậy 
thì trước tiên phải khơi dậy lòng can đảm còn thiếu. 

Chàng thanh niên: Ôi, đây chẳng phải lại đi đường vòng à? Rốt 
cuộc đó không phải là khen ngợi sao? Khi được người khác khen 
ngợi, con người sẽ cảm thấy mình có năng lực, lấy lại được lòng can 
đảm. Thầy đừng khăng khăng nữa, hãy thừa nhận vẫn phải có khen 
ngợi đi! 

Triết gia: Tôi không thừa nhận! 

Chàng thanh niên: Tại sao cơ chứ? 

Triết gia: Câu trả lời quá rõ ràng. Bởi vì được khen sẽ khiến con 
người dần hình thành niềm tin "mình không có năng lực". 

Chàng thanh niên: Thầy nói sao cơ?! 

Triết gia: Tôi xin nhắc lại làn nữa. Càng được người khác khen, con 
người càng hình thành niềm tin "mình không có năng lực". Hãy nhớ 
kỹ điều đói! 


Chàng thanh niên: Người nào mà lại ngu ngốc như thế chứ?! Phải 


là ngược lại! Chính vì được khen mới cảm thấy mình có năng lực. 
Điều này là hiển nhiên mài 

Triết gia: Không phải. Nếu cậu cảm thấy vui trước lời khen thì cũng 
đồng nghĩa với việc cậu lệ thuộc vào mối quan hệ hàng dọc và thừa 
nhận "mình không có năng lực”. Vì khen ngợi là đánh giá của người 
có năng lực đối với người không có năng lực. 

Chàng thanh niên: Nhưng... Nhưng, thật khó chấp nhận điều đó! 
Triết gia: Nếu "được khen ngợi" trở thành mục đích thì rốt cuộc cậu 
sẽ chọn cách sống nương theo giá trị quan của người khác. Chắng 
phải cậu đã chán sống cuộc đời phải đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ 
như từ trước đến giờ rồi sao? 

Chàng thanh niên: ... Vâng, thì... 

Triết gia: Trước hết là phân chia nhiệm vụ. Rồi chấp nhận những 
điểm khác biệt của nhau, xây dựng mối quan hệ hàng ngang. "Khích 
lệ lòng can đảm" là một phương pháp được xây dựng trên cơ sở đó. 


Làm thê nào thấy mình có giá trị 


Chàng thanh niên: Vậy, cụ thể phải tiếp cận như thế nào? Không 
khen ngợi cũng không mắng mỏ thì còn lựa chọn nào khác nữa? 


Triết gia: Cứ hình dung một đối tác ngang hàng giúp đỡ cậu làm 
việc, cậu sẽ có câu trả lời ngay. Chăng hạn, khi một người bạn giúp 
cậu dọn dẹp phòng, cậu sẽ nói gì? 


Chàng thanh niên: Thì, tôi nói "cảm ơn”. 


Triết gia: Đúng vậy, chúng ta nói lời "cảm ơn" với người đã giúp đỡ 
mình. Hoặc bày tỏ niềm vui chân thành "tôi vui lắm". Nói những lời lẽ 
thể hiện lòng biết ơn như "may là có cậu giúp". Đây là phương pháp 
khích lệ lòng can đảm dựa trên mối quan hệ hàng ngang. 


Chàng thanh niên: Chỉ như vậy thôi sao? 


Triết gia: Đúng. Quan trọng nhất : là không "đánh giá" người khác. 
Những lời lẽ đánh giá đều xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc. Nếu 
có thể xây dựng mối quan hệ hàng ngang thì sẽ nói ra nhiều câu thể 
hiện sự biết ơn, sự tôn trọng, niềm vui chân thành hơn. 


Chàng thanh niên: Hừm. Có thể quả thực đánh giá là những lời lẽ 
xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc. Nhưng liệu từ "cảm ơn" có sức 
mạnh lớn đến mức giúp người khác lấy lại được lòng can đảm 
không? Cho dù là lời lẽ xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc thì tôi vẫn 
cho rằng được khen sẽ vui hơn. 


Triết gia: Được khen nghĩa là nhận đánh giá "tốt" của người khác. 
Và đánh giá hành vi đó là "tốt" hay "xấu" lại dựa trên tiêu chí của 
người khác. Nếu mong muốn được khen, chỉ còn cách làm theo tiêu 
chí đánh giá của người khác, kìm hãm tự do của chính mình. Trong 
khi đó, "cảm ơn" không phải đánh giá mà là lòng biết ơn thuần túy. 
Khi nghe lời cảm ơn, con người biết được rằng mình đã cống hiến 
cho người khác. 


Chàng thanh niên: Dù được người khác khen là "tốt" cũng không 
cảm thấy đã cống hiến được sao? 


Triết gia: Đúng vậy. Tâm lý học Adler rất coi trọng từ "cống hiến" 
này, điều này cũng liên quan tới những vấn đề ta sẽ bàn sau đây. 


Chàng thanh niên: Thầy nói vậy nghĩa là sao? 


Triết gia: Chẳng hạn, làm thế nào để con người có được lòng can 
đảm. Adler cho rằng "Chỉ khi có thể nghĩ rằng mình có giá trị thì con 
người mới có được lòng can đảm. 

Chàng thanh niên: Khi có thể nghĩ rằng mình có giá trị? 

Triết gia: Khi bàn về tự ti, chúng ta đã nói đây là vấn đề giá trị mang 
tính chủ quan nhỉ? Có thể nghĩ rằng "mình có giá trị" hay cho rằng 
"mình là một tồn tại vô giá trị"? Nếu nghĩ được "mình có giá trị", 
người đó có thể chấp nhận bản thân như vốn có, đồng thời xây dựng 
được lòng can đảm đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời. Vấn đề ở 
đây là "làm thế nào để có thể thấy mình có giá trị"? 


Chàng thanh niên: Đúng đấy! Thầy phải làm rõ điều đói! 


Triết gia: Đơn giản lắm. Khi có thể nghĩ rằng "mình có ích cho cộng 
đồng" thì con người sẽ cảm nhận được giá trị của mình. Đây là câu 
trả lời của tâm lý học Adler. 


Chàng thanh niên: Mình có ích cho cộng đồng? 


Triết gia: Có thể nghĩ rằng mình có tác động đến cộng đồng, nghĩa 
là tác động đến người khác, nghĩ rằng "mình có ích cho ai đó". Có 
thể nghĩ rằng "mình đang cống hiến cho người khác" bằng chính 
cảm nhận chủ quan của mình chứ không phải vì được người khác 
đánh giá là "tốt". Nghĩ được như thế, chúng ta mới có thể cảm nhận 
được giá trị của mình. Cả "cảm thức cộng đồng" và "khích lệ lòng 
can đảm" mà chúng ta đã bàn luận từ đầu đến giờ đều liên quan mật 
thiết đến điều này. 

Chàng thanh niên: Hừm. Đầu tôi lại rối tung cả lên rồi. 

Triết gia: Bây giờ chúng ta đang đi vào trọng tâm của vấn đề đang 
bàn luận. Cậu hãy cố gắng theo kịp. Quan tâm đến người khác, xây 
dựng mối quan hệ hàng ngang, khích lệ lòng can đảm - tất cả đều 
gắn kết với cảm giác thấm thía về cuộc đời "mình đang có ích cho ai 
đó", từ đó có thể gia tăng lòng can đảm để sống. 


Chàng thanh niên: Có ích cho ai đó. Chính vì thế mà mình có giá trị 
để sống... à... 


Triết gia: ... Chúng ta nghỉ một chút nhé. Cậu uống cà phê không? 


Chàng thanh niên: Vâng, cho tôi xin một tách. 


Những bàn luận về cảm thức cộng đồng lại càng khiến chàn thanh 
niên thêm hoang mang. Không được khen ngợi, cũng không được 
mắng mỏ. Những lời lẽ đánh giá người khác đều xuất phát từ "mối 
quan hệ hàng dọc", chúng ta phải xây dựng mối quan hệ hàng ngay. 
Và chỉ khi có thể nghĩ rằng mình có ích cho người khác, chúng ta 
mới cảm nhận được giá trị của mình... Lập luận này có một lỗ hổng 
lớn ở đâu đó. Chàng thanh niên cảm thấy như vậy. Vừa uống cà 
phê, anh vừa nhớ đến ông mình. 


Chỉ có mặt ở đây là đã có giá trị 
Triết gia: Thế nào, cậu đã sắp xếp lại các : ý chưa? 


Chàng thanh niên: ... Tôi đang từ từ sắp xếp, đã có manh mối rồi. 
Nhưng hình như thầy không nhận ra vừa rồi mình đã nói một điều vô 
cùng hoang đường. Một quan điểm nguy hiểm có thể phủ nhận mọi 
thứ trên thế giới. 

Triết gia: Chà chà, đó là gì vậy? 


Chàng thanh niên: Chỉ khi có ích cho ai đó mới có thể cảm nhận 
được giá trị của mình. Nếu nói ngược lại thì người không có ích cho 
người khác sẽ không có giá trị. Thây nói như vậy nhỉ? Nếu nghĩ như 
thế thì những đứa trẻ sơ sinh, những người già và người bệnh năm 
liệt giường sẽ không có đến cả giá trị để sống. 

Tại sao à? Để tôi kể cho thầy về ông của tôi. Hiện giờ ông tôi đang ở 
trong viện dưỡng lão, phải năm một chô. Do bị suy giảm trí nhớ nên 
ông không nhận ra con cháu, chưa kể lúc nào cũng cần có người 
chăm sóc. Dù có ưu ái đến mấy cũng không thể nghĩ rằng ông có ích 
cho ai đó. Thầy hiểu phải không, thưa thầy? Quan điểm của thầy 
giống như là nói với ông tôi "người như ông chăng có tư cách để 
sống"! 

Triết gia: Tôi tuyệt đối phủ nhận điểm này. 

Chàng thanh niên: Thầy định phủ nhận thế nào? 

Triết gia: Khi tôi nói về khích lệ lòng can đảm, có bậc cha mẹ đã 
phản đối răng "con tôi từ sáng đến tối chỉ nghịch ngợm, chẳng có 
tình huống nào để tôi nói 'cảm ơn' hay 'may mà có con giúp' cả". Có 
lẽ câu chuyện cậu vừa kể cũng giống vậy. 

Chàng thanh niên: Đúng vậy. Giờ hãy cho tôi nghe thầy định biện 
minh như thế nào! 

Triết gia: Hiện tại cậu đang đánh giá người khác ở cấp độ "hành vi", 
nghĩa là theo chiều hướng "người đó đã làm được gì?" Đúng là nếu 
suy nghĩ theo quan điểm đó thì có lẽ người già năm liệt giường, phải 
nhờ mọi người xung quanh chăm sóc sẽ chăng có ích gì cả. 


Vì vậy, đừng đánh giá người khác ở cấp độ "hành vi" mà ở cấp độ 


"tồn tại". Đừng đánh giá người khác "đã làm được gì" mà hãy bày tỏ 
niềm vui, nói lời cảm ơn đối với chính việc họ tồn tại. 

Chàng thanh niên: Cảm ơn việc tồn tại? Thầy đang nói gì vậy? 

Triết gia: Nếu suy nghĩ trên cấp độ tồn tại thì chỉ cần chúng ta "có 
mặt ở đây" đã là có ích cho người khác, đã là có giá trị. Đó là sự thật 
không có gì phải nghi ngờ. 

Chàng thanh niên: Không, không. Thầy đùa thì cũng nên có mức độ 
thôi! Chỉ "có mặt ở đây" cũng có ích cho ai đó, đó là quan điểm của 
tôn giáo mới nào vậy? 

Triết gia: Giả sử mẹ cậu gặp tai nạn giao thông. Bà ấy ở trong tình 
trạng hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, cậu 
không hề nghĩ xem mẹ mình "đã làm được gì" nữa, Chỉ cần bà còn 
sống là hạnh phúc rồi, chỉ cần hôm nay tính mạng của bà vẫn còn là 
hạnh phúc rồi. 


Chàng thanh niên: Tất... tất nhiên là vậy rồi! 


Triết gia: Cảm ơn sự tồn tại là như vậy đó. Người mẹ dù đang ở 
trong tình trạng nguy, kịch, không "làm được gì" nhưng chỉ riêng việc 
bà còn sống đã an ủi được cậu và gia đình, đã là "có ích". 


Tôi có thể nói về chính cậu điều tương tự như vậy. Nếu tính mạng 
cậu gặp nguy hiểm, thì khi cậu vừa được cứu sống, những người 
xung quanh hẳn sẽ cảm thấy rất vui mừng vì "cậu đang tồn tại". Họ 
không đòi hỏi hành vi trực tiếp gì từ cậu cả, chỉ riêng việc cậu bình 
an vô sự, cậu tồn tại ở đây, lúc này đã khiến họ biết ơn lắm rồi. Ít ra 
thì không có lý do gì để không nghĩ như thế. Đừng nghĩ đến bản 
thân ở cấp độ "hành vi" mà trước hết hãy chấp nhận ở cấp độ "tồn 
tại". 


Chàng thanh niên: Tình huống thầy đưa ra là những tình huống rất 
hiếm hoi. Cuộc sống thường nhật lại khác! 
Triết gia: Không. Giống nhau thôi. 


Chàng thanh niên: Giống ở chỗ nào cơ chứ? Thầy hãy lấy một ví dụ 
đời thường hơn xem nào! Nếu không tôi sẽ không bị thuyết phục 
đâu! 


Triết gia: Được rồi. Khi đánh giá người khác chúng ta thường xây 
dựng "hình tượng lý tưởng đối với mình" rồi đánh giá bằng cách làm 
phép trừ từ hình tượng đó. Chẳng hạn, cha mẹ luôn hy vọng con cái 
mình vâng lời, học hành và chơi thể thao đều giỏi, sau đó đậu trường 
đại học tốt, vào làm ở một công ty lớn. So sánh với hình tượng đứa 
con lý tưởng - chẳng hề có thật - đó rồi cảm thấy vô số điểm bất bình 
với con mình. Từ 100 điểm của hình tượng lý tưởng dần dần hạ 
điểm xuống. Bản chất của "đánh giá" chính là như thế. 


Đừng làm thế, đừng so sánh con mình với bất kỳ ai, nhìn nhận con 
mình như bản thân nó vốn có, và vui mừng, biết ơn vì con đang ở 
đây. Đừng trừ điểm dần từ hình tượng lý tưởng mà xuất phát từ 
điểm 0. Làm như vậy chắc chắn sẽ biết ơn chính "sự tồn tại" của 
con." 


Chàng thanh niên: Hừm, suy nghĩ kiểu lý tưởng nhỉ. Vậy ý thầy bảo 
hãy nói "cảm ơn" với cả những đứa con không đi học, chẳng chịu đi 
làm, cứ giam mình trong nhà sao? 

Triết gia: Tất nhiên rồi. Giả sử đứa con cứ giam mình trong nhà có ý 
giúp đỡ rửa chén bát sau khi ăn xong. Lúc này, những người thốt ra 
câu "không cần làm mấy chuyện này đâu, con hãy đi học đi" là những 
cha mẹ đang làm phép tính trừ từ hình tượng đứa con lý tưởng. Cứ 
làm thế sẽ dẫn đến kết quả là lấy mất dần lòng can đảm của con 
mình. Nhưng, nếu có thể thốt ra lời "cảm ơn" chân thành, có thể đứa 
trẻ sẽ cảm nhận được giá trị của mình, dám bước thêm một bước 
nữa. 


Chàng thanh niên: Chà, đãi bôi quá! Đó chỉ là những lời lẽ lố bịch 
của một kẻ đạo đức giả! Chả khác nào điều răn Thiên Chúa giáo "hãy 
yêu người thân cận" cả. Những lời thầy nói nào là cảm thức cộng 
đồng, nào là quan hệ hàng ngang, nào là biết ơn sự tồn tại. Ai có thể 
làm được điều đó cơ chứ? 


Triết gia: Đúng là đã có người đặt ra câu hỏi như vậy cho Adler về 
vấn đề cảm thức cộng đồng. Khi đó, câu trả lời của Adler là thế này. 
"Phải có ai đó đi bước đầu tiên. Dù những người khác không hợp tác 
cũng chẳng liên quan đến ngài. Lời khuyên của tôi thế này. Ngài cần 
phải đi bước trước. Đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác 
hay không " Tôi cũng có lời khuyên như vậy dành cho cậu. 


Con người không thê tủy cơ ng biên thay 
đôi “mình ” 
Chàng thanh niên: ... Cho tôi sao? 


Triết gia: Đúng vậy. Đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác 
hay không. 


Chàng thanh niên: Vậy, tôi xin hỏi lại làn nữa. Thầy nói rằng "Con 
người chỉ cần sống là đã có ích cho ai đó, chỉ cần sống là có thể cảm 
nhận được giá trị của mình”, phải không? 

Triết gia: Đúng. 


Chàng thanh niên: Nhưng, nói thế nào nhỉ. Tôi đang sống đây. "Tôi" 
chứ không phải ai khác đang sống đây. Nhưng tôi lại chăng thể cho 
răng mình có giá trị. 


Triết gia: Cậu có thể giải thích thành lời tại sao cậu không thể cho 
răng mình có giá trị không? 


Chàng thanh niên: Chính là vì mối quan hệ giữa người với người 
mà thầy nói đấy. Từ nhỏ đến giờ, những người xung quanh tôi, nhất 
là bố mẹ tôi đều coi tôi là đứa em chẳng làm được gì cho ra hồn. Họ 
chẳng hề công nhận tôi. Thầy nói rằng giá trị là thứ bản thân tự mang 
lại cho mình. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông thôi. 


Chẳng hạn, công việc tôi đang làm hằng ngày tại thư viện, nghĩa là 
phân loại sách trả rồi đặt lại vào giá sách, là một nhiệm vụ mà nếu 
quen thì ai cũng có thể làm được. Giả sử tôi không đi làm nữa thì 
cũng có nhiều người có thể thay thế. Tôi chẳng qua chỉ cung cấp sức 
lao động chân tay mà thôi, nên làm việc ở đó có là "tôi" hay ai đó 
khác hoặc là máy móc thì cũng chẳng sao. Chẳng một ai cần "tôi như 
thế này". Trong tình trạng như thế, tôi có thể tin vào bản thân mình 
không? Tôi có thể cảm nhận giá trị của mình không? 

Triết gia: Câu trả lời theo quan điểm tâm lý học Adler đơn giản lắm. 
Đầu tiên là xây dựng mối quan hệ hàng ngang với người khác, chỉ 
một người thôi cũng được. Rồi bắt đầu từ đó. 

Chàng thanh niên: Thầy đừng coi thường tôi! Tôi cũng có bạn đấy! 
Tôi đang có mối quan hệ hàng ngang rất tốt đẹp với họ. 


Triết gia: Tuy vậy, cậu lại đang xây dựng mối quan hệ hàng dọc với 
cha mẹ, cấp trên với đàn em và những người khác. 


Chàng thanh niên: Tất nhiên là tôi có phân biệt giữa mọi người. Ai 
chăng thế cơ chứ. 

Triết gia: Đây là một điểm rất quan trọng. Xây dựng mối quan hệ 
hàng dọc hay xây dựng mối quan hệ hàng ngang. Đây là vấn đề lối 
sống, con người không phải là một tồn tại khéo léo đến mức có thể 
tùy cơ ứng biến thay đổi lối sống của mình. Không thể "với người này 
thì quan hệ hàng ngang, với người kia thì là quan hệ trên dưới”. 


Chàng thanh niên: Thầy bảo là chỉ có thể chọn một trong hai, quan 
hệ hàng dọc hay quan hệ hàng ngang thôi? 


Triết gia: Đúng. Nếu cậu có xây dựng mối quan hệ hàng dọc với ai 
đó, thì trong lúc còn chưa nhận ra, cậu đã coi mọi mối quan hệ là 
"quan hệ hàng dọc" mất rồi. 


Chàng thanh niên: Ý thầy là tôi đang coi mối quan hệ bạn bè cũng là 
quan hệ hàng dọc? 


Triết gia: Không sai. Cho dù không hắn theo quan hệ cấp trên và cấp 
dưới nhưng vẫn sẽ nảy sinh những suy nghĩ "Cậu A hơn mình 
nhưng cậu B kém mình", “Mình nên nghe lời A nhưng không nghe 
B", hoặc "Với C thì lỡ hẹn cũng chẳng sao". 


Chàng thanh niên: Hừm! 


Triết gia: Mặt khác, nếu có thể xây dựng mối quan hệ hàng ngang 
với một ai đó, một mối quan hệ bình đẳng thực sự, thì đó sẽ là bước 
ngoặt lớn về lối sống. Hãy coi đó là bước đột phá để tất cả các mối 
quan hệ trở thành "hàng ngang'. 

Chàng thanh niên: Ái chà... tôi có thể phản bác lại tất cả những lời 
nói đùa này dễ thôi! Ví như, thầy thử nghĩ đến công ty chẳng hạn. 
Xây dựng mối quan hệ hàng ngang giữa giám đốc và nhân viên mới 
trong công ty là điều không thể đúng không? Trong xã hội của chúng 
ta, mối quan hệ trên dưới là một thiết chế, bỏ qua điều đó nghĩa là bỏ 
qua trật tự xã hội. Bởi vì một nhân viên mới ở độ tuổi 20 làm sao có 
thể nói năng với giám đốc ở độ tuổi 60 như bạn bè được phải 
không? 


Triết gia: Quả thực kính trọng người lớn tuổi là điều quan trọng. Nếu 
là tổ chức công ty thì hiển nhiên có sự khác nhau về chức vụ và 
nhiệm vụ. Tôi không nói là hãy quan hệ như bạn bè, hãy đối xử như 
với bạn thân với bất kỳ ai. Mà điều quan trọng là bình đẳng về mặt ý 
thức và giữ vững chủ kiến. 

Chàng thanh niên: Tôi không thể đưa ra những ý kiến ngạo mạn với 
cấp trên, cũng không định làm vậy. Nếu tôi làm thế sẽ bị nghi ngờ là 
thiếu thường thức xã hội. 


Triết gia: Cấp trên là gì vậy? Cái gì mà ý kiến ngạo mạn chứ? Nhìn 
mặt đoán ý, tuân theo quan hệ hàng dọc, đó mới là hành vi vô trách 
nhiệm, trốn tránh trách nhiệm của bản thân. 

Chàng thanh niên: Vô trách nhiệm ở chỗ nào cơ chứ? 

Triết gia: Giả sử cậu nghe theo lệnh của cấp trên mà công việc thất 
bại thì đấy là trách nhiệm của ai? 

Chàng thanh niên: Thì là trách nhiệm của cấp trên rồi. Là mệnh lệnh 
nên tôi chỉ tuân theo thôi, đưa ra quyết định là cấp trên mà. 

Triết gia: Cậu không có trách nhiệm gì? 

Chàng thanh niên: Không hề. Trách nhiệm là của cấp trên đã ra 
lệnh. Cái đó gọi là trách nhiệm ra lệnh trong tổ chức. 

Triết gia: Không phải. Đó là lời nói dối cuộc đời. Chắc chắn cậu có 
thể từ chối, có thể đưa ra cách tốt hơn. Chính là để tránh mâu thuẫn 
trong quan hệ, để trốn tránh trách nhiệm, mà cậu đã nghĩ rằng 
"không thể từ chối" và bị động tuân theo mối quan hệ hàng dọc. 
Chàng thanh niên: Vậy thầy bảo tôi cứ cãi lại lời cấp trên? Ôi chao, 
lý thuyết thì là thế. Về mặt lý thuyết thì hoàn toàn đúng như thầy nói. 
Tuy nhiên, làm sao có thể làm được! Không thể xây dựng một mối 
quan hệ như thế! 

Triết gia: Liệu có đúng thế không? Hiện giờ cậu đang xây dựng mối 
quan hệ hàng ngang với tôi, thắng thắn thể hiện suy nghĩ của mình. 
Đừng có nghĩ này nghĩ kia cho phức tạp, cứ bắt đầu từ đây là được. 
Chàng thanh niên: Từ đây? 


Triết gia: Đúng vậy, từ thư phòng nhỏ này. Tôi đã nói đối với tôi, cậu 


là người bạn không thể thay thế rồi nhỉ? 

Chàng thanh niên: ... 

Triết gia: Không phải sao? 

Chàng thanh niên: ... Tôi thật sự biết ơn điều đó. Nhưng tôi sợ lắm! 
Tôi sợ đón nhận đề xuất đó của thầy! 

Triết gia: Cậu sợ gì? 


Chàng thanh niên: Là nhiệm vụ bạn bè đây! Tôi chưa từng là bạn 
của người lớn tuổi nào giống như thầy. Tôi không biết có thể có tình 
bạn với người hơn mình nhiều tuổi như thế không, hay phải coi đó là 
mối quan hệ thầy tròI 


Triết gia: Trong cả tình yêu lẫn tình bạn, tuổi tác chẳng ảnh hưởng 
gì. Đúng là cần có lòng can đảm nhất định trong nhiệm vụ tình bạn. 
về mối quan hệ giữa tôi và cậu, chúng ta cứ từng bước rút ngắn 
khoảng cách là được. Không gần gũi quá mức, nhưng hãy giữ 
khoảng cách giơ tay ra là chạm đến. 


Chàng thanh niên: Xin hãy cho tôi thời gian. Xin hãy cho tôi thời 
gian để suy nghĩ một mình thêm một lần nữa, một lần nữa thôi. Buổi 
tranh luận hôm nay có nhiều điều cần suy nghĩ quá. Tôi sẽ về nhà, 
một mình ngẫm nghĩ. 

Triết gia: Cần có thời gian mới hiểu được cảm thức cộng đồng. Hiểu 
được tất cả vào lúc này, ngay tại đây là điều không thể. Cậu hãy về 
nhà, đối chiếu với những điều ta đã tranh luận từ đầu đến giờ rồi suy 
nghĩ cho kỹ. 

Chàng thanh niên: Cho phép tôi làm như thế... Dù sao thì thầy đã 
giáng cho tôi một đòn mạnh khi bảo tôi không chú ý đến người khác, 
chỉ quan tâm đến mình đấy! Thầy quả là một người đáng sợi 


Triết gia: Ha ha ha. Xem ra cậu nói câu đó rất vui vẻ nhỉ. 

Chàng thanh niên: Vâng, tôi thấy rất thoải mái. Tất nhiên tôi cũng có 
lúc đau nữa, đau nhức toàn cơ thể, như nuốt phải kim vậy. Nhưng 
quả nhiên là thấy thoải mái vô cùng. 

Hình như tôi nghiện tranh luận với thầy rồi. Lúc nãy tôi mới nhận ra, 
có những vấn đề mà tôi không chỉ muốn phản bác lại thầy mà còn 


muốn bị thầy phản bác nữa. 

Triết gia: Chà, phân tích thú vị lắm. 

Chàng thanh niên: Nhưng thầy đừng quên! Tôi chưa chịu từ bỏ hẳn 
ý định phản bác lại thầy cũng như bắt thầy quỳ gối đâu! 

Triết gia: Tôi cũng đã thảo luận rất hào hứng, cảm ơn cậu! Khi nào 
suy nghĩ xong xuôi hãy tới gặp tôi. 


ĐEM THỨ NĂM: Sống hết mình "ngay tại đây, vào 
lúc này” 


Chàng thanh niên ngẫm nghĩ. Học thuyết tâm lý học của Alfred Adler 
triệt để quan tâm đến quan hệ giữa người với người, và cho rằng 
mục đích sau cùng của mối quan hệ giữa người với người chính là 
cảm thức cộng đồng. Nhưng, liệu chỉ có thế thôi sao? Không phải 
mình sinh ra trên cõi đời này là để đạt được một điều gì khác sao? Ý 
nghĩa của cuộc đời này là gì? Mình đang đi về đâu, mình muốn sống 
một cuộc đời thế nào? Càng suy tư, càng thấy sự tồn tại của bản 
thân thật nhỏ nhoi. 


Ý thức quá mức về bản thân sẽ kìm hãm 
chính mình 

Triết gia: Lâu không gặp cậu. 

Chàng thanh niên: Vâng, có lẽ đến cả tháng nay rồi. Từ hôm đó đến 
giờ, tôi cứ nghĩ mãi về cảm thức cộng đồng. 

Triết gia: Thế cậu thấy sao? 


Chàng thanh niên: Cảm thức cộng đồng quả là một cách nghĩ hấp 
dẫn. Chẳng hạn như cảm giác thuộc về nơi nào đó là nhu cầu căn 
bản rnà chúng ta luôn có, cảm giác "mình có thể ở đây". Tôi nghĩ, đó 
là một chiêm nghiệm tuyệt vời, khẳng định rằng chúng ta là những 
sinh vật mang tính xã hội. 


Triết gia: Một chiêm nghiệm tuyệt vời. Nhưng...? 


Chàng thanh niên: Ha ha... Thầy tinh thật đấy! Tôi vẫn còn thấy mắc 
mứu. Nói thật, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu những chuyện vũ trụ thế 
này thế nọ, và cảm thấy những lời đó đầy màu sắc tôn giáo và hơi 
hướm thờ cúng. 

Triết gia: Khi Adler phát biểu khái niệm cảm thức cộng đồng, ông 
cũng vấp phải rất nhiều sự phản đối như vậy. Rằng "Tâm lý học đáng 
lẽ ra phải là một môn khoa học, nhưng Adler ngay từ đầu lại đi nêu ra 
vấn đề về 'giá trị' ", và rằng "Một thứ như vậy thì không phải là khoa 
học. 


Chàng thanh niên: Thế rồi, tôi đã thử tự mình suy nghĩ xem tại sao 
mình lại không hiểu, và tôi nghĩ vấn đề là ở trình tự. Vì bỗng chốc 
xem xét ngay đến nào là vũ trụ, nào là vật vô sinh, nào là quá khứ với 
tương lai thì không thể hiểu được. 

Đúng ra, đầu tiên phải lý giải cái "tôi" cho thật rõ. Tiếp đó là suy xét 
mối quan hệ một đối một, nghĩa là quan hệ với người khác kiểu "tôi 
với anh". Và cuối cùng, ta sẽ cảm nhận được cộng đồng rộng lớn. 


Triết gia: Đúng vậy. Trình tự rất hợp lý đấy. 


Chàng thanh niên: Trong đó, điều đầu tiên tôi muốn hỏi thầy là "cố 
chấp vào bản thân". Thầy nói răng, hãy thôi cố chấp vào cái "tôi", 


chuyển sang "quan tâm tới người khác". Quan tâm tới người khác là 
một điều quan trọng. Điều này là sự thực và tôi hoàn toàn đồng ý. 
Nhưng chúng ta bản chất là luôn nghĩ đến bản thân, chỉ nhìn thấy 
bản thân mình thôi. 


Triết gia: Thế cậu đã thử suy nghĩ xem tại sao mình lại nghĩ đến 
bản thân chưa? 

Chàng thanh niên: Tôi đã thử. Nếu tôi giống như một kẻ ái kỷ, lúc 
nào cũng tự yêu bản thân, mê mẩn chính mình thì có lẽ đã dễ giải 
quyết. Vì khi đó, "hãy quan tâm tới người khác" sẽ là một lời chỉ trích 
thích đáng. Nhưng tôi lại không phải là một kẻ ái kỷ, mà là một người 
duy thực (realist) ghét bản thân. Chính vì ghét bản thân nên tôi lúc 
nào cũng chăm chăm đến bản thân. Chính vì thiếu tự tin nên tôi mới 
ý thức quá mức về bản thân. 

Triết gia: Cậu cảm thấy mình ý thức quá mức về bản thân vào 
những lúc như thế nào? 

Chàng thanh niên: Chẳng hạn như lúc ngồi họp, tôi không dám giơ 
tay phát biểu. Tôi hay lo hão, kiểu như "Hỏi câu này, không khéo bị 
cười cho", "Y kiến không đúng trọng tâm có thể bị bẽ mặt" và cứ thế 
do dự. Không những vậy, ngay cả đến một câu nói đùa với mọi 
người, tôi cũng e ngại. Sự tự ý thức kiểu ấy luôn kìm hãm tôi, nhất 
cử nhất động đều bị bó buộc. Sự tự ý thức của tôi không cho phép 
tôi hành động tùy ý muốn. 

Tôi cũng không cần thầy trả lời đầu. Lại vẫn một câu "Hãy can đảm 
lên" phải không? Nhưng, câu đó hoàn toàn chăng ích gì với tôi. Bởi 
đây là vấn đề có trước cả lòng can đảm. 

Triết gia: Được rồi! Lần trước, tôi đã nói với cậu khái quát về cảm 
thức cộng đồng, còn hôm nay, chúng ta sẽ giải thích sâu hơn nhé. 
Chàng thanh niên: Vậy thì, câu chuyện sẽ ởi tới đâu? 

Triết gia: Có lẽ sẽ đề cập tới chủ đề "Hạnh phúc là gì?" 

Chàng thanh niên: Ồ...! Ý thầy là đi sâu vào cảm thức cộng đồng sẽ 
có hạnh phúc sao? 

Triết gia: Không : cần vội trả lời đâu. Điều cần thiết với chúng ta bây 
giờ là đối thoại. 


Chàng thanh niên: Ha ha ha...! Được thôi! Chúng ta bắt đầu nào! 


Không phải khăng định bản thân mà là 
chấp nhận bản thân 


Triết gia: Trước hết là về điều lúc nãy cậu nói rằng "Sự tự ý thức 
luôn kìm hãm, không cho phép tôi hành động tùy ý muốn". Có thể, đó 
cũng chính là điều mà nhiều người khác đang trăn trở. Nào, chúng ta 
hãy một lần nữa trở về xuất phát điểm và cùng nghĩ về "mục đích" 
của cậu. Cậu muốn đạt được điều gì khi tự kìm hãm những hành 
động tùy ý của mình? 


Chàng thanh niên: Tôi chỉ có một mong muốn, là không bị cười 
nhạo, không bị nghĩ là kẻ ngốc. 


Triết gia: Nghĩa là, cậu không tự tin vào cái tôi thuần khiết của mình 
như nó vốn có đúng không? Và cậu cố né tránh thể hiện cái tôi vốn 
có ấy trong quan hệ với người khác. Bởi vì, dám chắc là nếu chỉ có 
một mình trong phòng, cậu có thế hát vang, nhảy nhót theo điệu 
nhạc, hoặc ăn nói hùng hồn. 


Chàng thanh niên: Ha ha ha... Thầy nói cứ như thể đã gắn camera 
theo dõi tôi ấy nhỉ! Nhưng... ƯỨm... Đúng thế đấy. Khi chỉ có một mình 
tôi có thể hành động tùy ý. 

Triết gia: Một mình thì ai cũng có thể hành động như một ông vua. 
Tức là điều này cũng là một vấn đề cần được xem xét từ góc độ 
quan hệ giữa người với người. Bởi vì không phải cậu thiếu một "cái 
tôi thuần khiết", mà chăng qua cậu chỉ không thể hiện được nó ra 
trước mặt người khác mà thôi. 

Chàng thanh niên: Vậy thì tôi phải làm gì? 

Triết gia: Vẫn là cảm thức cộng đồng thôi. Cụ thể là cậu phải chuyển 
từ cố chấp vào bản thân (self interest) sang quan tâm đến người 
khác (social interest) để xây dựng được cảm thức cộng đồng. Muốn 
làm được vậy, cần bắt đầu từ ba điểm sau: "Chấp nhận bản thân", 
"Tin tưởng người khác" và cuối cùng là "Cống hiến cho người khác". 

Chàng thanh niên: Ô, lại thêm một loạt từ ngữ mới nhỉ! Chúng có 
nghĩa gì vậy? 


Triết gia: Trước hết, tôi sẽ giải thích về "chấp nhận bản thân". Đêm 


đầu tiên, tôi đã dẫn ra với cậu một câu nói của Adler rằng: "Điều quan 
trọng không phải là anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái 
đó như thế nào." Cậu còn nhớ không? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên tôi vẫn nhớ. 


Triết gia: Chúng ta không thể vứt bỏ, cũng không thể đem đổi vật 
chứa là "bản thân" này. Nhưng, điều quan trọng là "sử dụng vật chứa 
ấy như thế nào". Phải thay đổi cách nhìn đối với chính "bản thân", 
nghĩa là thay đổi cách sử dụng nó. 


Chàng thanh niên: Thầy muốn nói, tôi phải trở nên tích cực, khẳng 
định rõ bản thân, luôn hướng về phía trước trong mọi việc phải 
không? 


Triết gia: Không cần cậu phải cố trở nên tích cực khẳng định bản 
thân đâu. Cậu cần chấp nhận bản thân chứ không phải là khắng định 
bản thân. 


Chàng thanh niên: Không phải khẳng định bản thân, mà là chấp 
nhận bản thân? 


Triết gia: Đúng vậy. Hai điều này khác hẳn nhau. Khẳng định bản 
thân nghĩa là dù không thể vẫn cứ tự ám thị mình rằng "Tôi có thể", 
"Tôi mạnh mẽ". Suy nghĩ này sẽ dẫn tới phức cảm tự tôn, tức là 
cách sống lừa dối chính bản thân mình. 


Ngược lại, chấp nhận bản thân nghĩa là, giả sử ta không thể làm 
được một điều gì đó thì ta sẽ chấp nhận nguyên vẹn "cái tôi không 
thể làm được điều đó", từ đó tiếp tục cố gắng để có thể làm được 
điều đó. Ta không lừa dối mình. 


Nói dễ hiểu hơn thì, khi chỉ đạt được điểm 6, nếu cậu tự an ủi rằng 
"Chẳng qua lần này không gặp may thôi, chứ thực lực của mình phải 
được 10 điểm", đấy là khẳng định bản thân. Còn nếu chấp nhận điểm 
6 là điểm 6, rồi từ đó suy nghĩ xem "Làm thế nào để giành được 
điểm 102", đấy là chấp nhận bản thân. 


Chàng thanh niên: Tức là nếu có bị điểm 6 cũng không cần phải bi 
quan? 

Triết gia: Tất nhiên rồi. Không ai là không có khuyết điểm. Như tôi đã 
nói với cậu khi giải thích về ham muốn trở nên vượt trội hơn, rằng 


con người ta, ai cũng luôn ở "trạng thái muốn mình tiến bộ hơn nữa". 


Nói cách khác, điều này có nghĩa là không có ai đạt điểm 10 tuyệt 
đối. Chúng ta hãy chủ động thừa nhận điều đó. 


Chàng thanh niên: Ừm... Nghe thì có vẻ tích cực, nhưng trong đó 
vẫn mơ hồ có nét tiêu cực nhỉ. 


Triết gia: Thế nên tôi gọi đó là "sự từ bỏ mang tính khẳng định". 
Chàng thanh niên: Sự từ bỏ mang tính khẳng định ư? 


Triết gia: Giống như trong việc phân chia nhiệm vụ vậy. Ta phải 
phân biệt rõ "thứ có thể thay đổi" với "thứ không thể thay đổi". Chúng 
ta không thể thay đổi "thứ mình được trao cho". Nhưng điều chúng ta 
có thể thay đổi là "sử dụng thứ đó như thế nào". Vậy thì, thay vì chú 
tâm tới "thứ không thể thay đổi", ta chỉ còn cách chứ tâm tới "thứ có 
thể thay đổi" thôi. Đó chính là sự chấp nhận bản thân mà tôi muốn 
nói tới. 

Chàng thanh niên: ... Thứ có thể thay đổi với thứ không thể thay đổi 
ư? 


Triết gia: Đúng vậy. Hãy chấp nhận những thứ không thể thay đổi 
được. Hãy chấp nhận "cái tôi" như nó vốn có, sau đó, huy động "can 
đảm" để thay đổi những thứ có thể thay đổi. Chấp nhận bản thân là 
như vậy đó. 


Chàng thanh niên: Ừm... Nói đến mới nhớ, trước đây, nhà văn Kurt 
Vonriegut cũng đã trích dẫn điều tương tự: "Lạy Chúa! Xin hãy ban 
cho con sự điềm tĩnh để đón nhận những điều không thể thay đổi, 
lòng can đảm để thay đổi những điều có thể và trí tuệ để luôn phân 
biệt được hai điều này" trong tiểu thuyết Lò sát sinh số 5. 

Triết gia: Đúng, tôi có biết. Đấy là câu nói nổi tiếng được truyền tụng 
từ lâu trong cộng đồng Thiên Chúa giáo, Lời cầu nguyện của nhà 
thần học Mỹ Reinhold Niebuhr. 

Chàng thanh niên: Thậm chí, ngay cả câu đó cũng dùng đến từ "can 
đảm". Tôi đã đọc tưởng đến thuộc lòng rồi mà bây giờ mới lần đầu 
tiên nhận ra. 


Triết gia: Đúng vậy. Không phải là chúng ta thiếu năng lực. Chúng ta 


chỉ thiếu "can đảm" mà thôi. Tất cả đều là vấn đề "can đảm". 


Tín dụng và tin trởng khác nhau thể nào? 


Chàng thanh niên: Nhưng trong "sự từ bỏ mang tính khẳng định" ấy 
vẫn có chút sắc thái yếm thế, bi quan nhỉ. Sau bao nhiêu bàn luận, 
quả là đáng buồn khi điều cuối cùng đúc rút được chỉ là "từ bỏ". 


Triết gia: Có đúng vậy không? Từ "từ bỏ" (akirame) có gốc là chữ 
"đế" trong Phật pháp, nghĩa là "nhìn sáng tỏ". Nhìn thấu chân lý của 
vạn vật, đó chính là "từ bỏ". Nào đâu có bi quan, bi lụy gì. Nhìn thấu 
chân lý ư...? 


Dĩ nhiên, không phải cứ chấp nhận bản thân theo lối từ bỏ mang tính 
khẳng định là có thể có được cảm thức cộng đồng. Đó là sự thật. Khi 
chuyển từ "cố chấp vào bản thân "sang "quan tâm đến người khác", 
thứ tuyệt đối không thể thiếu được là từ khóa thứ hai, "Tin tưởng 
người khác". 


Chàng thanh niên: Tin tưởng người khác. Tức là, tin vào người 
khác, đúng không? 


Triết gia: Ở đây, phải phân biệt hai loại "tin" là tín dụng và tin tưởng 
để xem xét. Trước hết, tín dụng là thứ có điều kiện, tương ứng với 
"credit" trong tiếng Anh. Chẳng hạn, khi muốn vay tiền ở ngân hàng, 
ta cần thế chấp một cái gì đó. Ngân hàng sẽ tính ra số tiên cho vay 
tương ứng với giá trị vật thế chấp. Thái độ "nếu anh trả được thì tôi 
cho vay" hay "tôi chỉ cho vay đúng bằng số anh có thể trả được" thì 
không phải là tin tưởng. Đó là tín dụng. 


Chàng thanh niên: Thì tài chính ngân hàng là thế mà. 

Triết gia: Khác với điều đó, nền tảng của quan hệ giữa người với 
người được hình thành dựa trên sự "tin tưởng" chứ không phải "tín 
dụng", và đó chính là quan điểm của tâm lý học Adler. 

Chàng thanh niên: Sự tin tưởng trong trường hợp đó là gì? 


Triết gia: Tin tưởng người khác nghĩa là không đặt ra bất kỳ điều 
kiện gì. Thậm chí, dù không có căn cứ khách quan nào đủ để làm tín 
dụng cũng vẫn cứ tin, tin một cách vô điều kiện, không đòi hỏi phải có 
gì đảm bảo. Đó là sự tin tưởng. 


Chàng thanh niên: Tin tưởng vô điều kiện ư? Lại là "yêu người thân 


cận" kiểu Thiên Chúa giáo mà thầy nói sao? 

Triết gia: Tất nhiên, tin người vô điều kiện thì cũng có lúc bị lợi dụng. 
Cũng giống như người bảo lãnh khoản vay, có lúc phải chịu thiệt hại. 
Dù vậy nhưng vẫn tiếp tục tin. Thái độ đó được gọi là tin tưởng. 


Chàng thanh niên: Có mà cả tin ngốc nghếch thì có! Có thể thầy 
theo thuyết tính bản thiện, nhưng tôi theo thuyết tính bản ác. Tin 
người dưng một cách vô điều kiện, bị lợi dụng thì có mà đi tongl 


Triết gia: Hắn là có lúc sẽ bị lừa, bị lợi dụng rồi. Nhưng cậu hãy thử 
hình dung mình ở vị trí kẻ lợi dụng mà xem. Nếu có người bị cậu lợi 
dụng mà vẫn tiếp tục tin cậu vô điều kiện, dù bị đối xử thế nào đi nữa 
vẫn tin tưởng ở cậu, thì với một người như thế, liệu cậu có thể phản 
bội lòng tin mãi được không? 


Chàng thanh niên: ... Èm, nhưng chuyện đó thì... 
Triết gia: Hắn là rất khó làm vậy phải không? 


Chàng thanh niên: Sao nào? Rốt cuộc, ý thầy là đánh vào cảm xúc 
của người khác sao? Rằng hãy cứ giữ vững đức tin như một bậc 
thánh nhân để thức tỉnh lương tâm của họ? Tuy nói Adler không đề 
cập đến đạo đức, nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn là chuyện đạo đức 
đó saol 


Triết gia: Khác đấy. Cậu có biết ngược lại với tin tưởng là gì không? 


Chàng thanh niên: Trái nghĩa với tin tưởng ư...? ừm... Để xem 
nào... 

Triết gia: Là hoài nghi. Giả sử, cậu lấy hoài nghi làm nền tảng cho 
các mối quan hệ với người khác. Cậu sẽ sống trong sự hoài nghi 
người khác, hoài nghi bạn bè, thậm chí hoài nghi cả gia đình và 
người yêu. 

Thử hỏi, điều đó sẽ mang lại mối quan hệ như thế nào? Người khác 
sẽ ngay lập tức nhận ra rằng cậu đang nhìn họ với con mắt hoài nghi. 
Bằng trực giác, họ sẽ hiểu rằng "Người này không tin tưởng mình". 
Cậu nghĩ liệu có xây dựng được một mối quan hệ tích cực từ đó 
không? Chúng ta có được mối quan hệ sâu sắc chính là trên nền 
tảng lòng tin vô điều kiện đấy. 


Quan điểm của tâm lý học Adler rất đơn giản. Lúc này, cậu đang 
nghĩ rằng "Tin ai đó vô điều kiện sẽ chỉ bị lợi dụng mà thôi". Nhưng 
lựa chọn có lợi dụng hay không lại không phải do cậu. Đó là nhiệm 
vụ của người kia. Bản thân cậu chỉ cần nghĩ xem "Mình nên làm gì?" 
là được. Suy nghĩ kiểu "Nếu người kia không phản bội thì tôi mới 
cho đi" thì không hơn gì quan hệ tín dụng dựa trên thế chấp và các 
điều kiện đi kèm. 

Chàng thanh niên: Ý thầy nói đây cũng là phân chia nhiệm vụ? 

Triết gia: Như tôi đã nhiều lần nói với cậu, nếu biết phân chia nhiệm 
vụ, ta sẽ nhận thấy thực ra cuộc đời này giản dị đến không ngờ. Tuy 
nhiên, dù nguyên lý phân chia nhiệm vụ không khó hiểu, nhưng thực 
hiện được điều đó lại không hề dễ. Điều này thì tôi công nhận. 


Chàng thanh niên: Vậy lẽ nào nên tin tưởng tất cả mọi người, dù có 
bị lừa dối cũng vẫn tiếp tục tin, tiếp tục là tên ngốc nhẹ dạ ư? Xem ra 
chăng giống triết học hay tâm lý học gì mà giống rao giảng của một 
nhà truyền giáo hơn] 

Triết gia: Riêng điều này thì tôi phải phủ định triệt để. Tâm lý học 
Adler không hề dựa trên giá trị quan đạo đức để thuyết phục chúng 
ta "Hãy tin người vô điều kiện". Lòng tin vô điều kiện là một "phương 
tiện" để cải thiện mối quan hệ với người khác, và xây dựng mối quan 
hệ hàng ngang. Nếu cậu không muốn cải thiện mối quan hệ với một 
người nào đó thì cứ việc cắt đứt với người đó cũng chẳng sao. Bởi 
lựa chọn cắt đứt hay không là nhiệm vụ của cậu. 

Chàng thanh niên: Được rồi, cứ coi như tôi mong quan hệ với bạn 
bè tốt lên, tin bạn vô điều kiện, lúc nào cũng sốt sắng vì bạn, bị vòi 
tiền cũng vui vẻ đáp ứng, sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức hết 
mức có thể. Nhưng dù thế vẫn có thể bị lợi dụng. Lúc đó thì sao? 
Nếu bị một người mà mình đã tin đến mức ấy lợi dụng, chẳng phải 
sẽ dẫn con người ta đến lối sống “mọi người đều là kẻ thù" sao? 
Triết gia: Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu mục đích của sự tin tưởng là 
để làm gì nhỉ. Giả sử, trong một mối quan hệ yêu đương cậu luôn 
nghi ngờ rằng "có thể cô nàng không chung thủy" và sốt sắng tìm 
kiếm bằng chứng. Cậu nghĩ chuyện sẽ ra sao? 


Chàng thanh niên: Ùm, cũng còn tùy tình huống cụ thể chứ! 


Triết gia: Không đâu. Kiểu gì thì cậu cũng tìm thấy cả đống bằng 
chứng cho thấy cô ta không chung thủy. 


Chàng thanh niên: Ơ, tại sao vậy? 


Triết gia: Mọi lời nói, hành động vô tâm, giọng điệu khi nói chuyện 
điện thoại với ai đó, mỗi lúc cậu liên lạc mà không được... một khi 
nhìn bằng con mắt ngờ vực, tất cả đều trở thành "bằng chứng không 
chung thủy", cho dù sự thực không phải vậy. 


Chàng thanh niên: Ừm... 


Triết gia: Lúc này, cậu chỉ chăm chăm lo "bị lợi dụng", chỉ chú ý đến 
nỗi đau do vết thương đó gây ra. Nhưng nếu không dám tin người 
khác thì rốt cuộc, cậu sẽ không có được mối quan hệ sâu sắc với bất 
kỳ ai. 

Chàng thanh niên: Không, tất nhiên tôi hiểu điều thầy nói, hiểu mục 
tiêu lớn là xây dựng một mối quan hệ sâu sắc. Nhưng thật ra nỗi sợ 
bị phản bội vẫn còn đó thôi? 


Triết gia: Mối quan hệ hời hợt thì nỗi đau khi tan vỡ cũng không lớn. 
Song những niềm vui sinh ra từ một mối quan hệ như thế chắc chắn 
cũng không lớn. Chỉ khi nào ta can đảm bước vào một mối quan hệ 
sâu sắc hơn bằng cách "tin tưởng vào người khác" thì khi ấy niềm 
vui trong mối quan hệ với người khác mới lớn lên và niềm vui sống 
cũng tăng theo. 

Chàng thanh niên: Không được! Thầy lại lảng tránh chuyện của tôi 
rồi. Lấy đâu ra lòng can đảm để vượt qua nỗi sợ bị lợi dụng kia chứ? 


Triết gia: Chấp nhận bản thân. Nếu biết chấp nhận bản thân như vốn 
có, xác định được "điều mình có thể" và "điều mình không thể", ta sẽ 
hiểu rằng lợi dụng hay không là nhiệm vụ của người khác, và sẽ thấy 
việc tin tưởng vào người khác trở nên dễ dàng hơn. 


Chàng thanh niên: Lợi dụng hay không là nhiệm vụ của người khác, 
mình không thể làm được gì ư? Phải giữ thái độ từ bỏ mang tính 
khẳng định ư? Lúc nào lý luận của thầy cũng bỏ qua cảm xúc! Còn 
sự tức giận và nỗi buồn khi bị phản bội thì sao? 

Triết gia: Hãy cứ buồn khi cảm thấy buồn. Bởi vì càng cố tránh tổn 
thương và nỗi buồn, ta càng bị ràng buộc, càng không thể tạo dựng 


mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai. 

Cậu hãy cứ nghĩ thế này. Chúng ta có thể tin tưởng hoặc có thể nghi 
ngờ. Tuy nhiên, chúng ta mong muốn có thể coi người khác là bạn. 
Vậy là rõ, ta nên chọn bên nào giữa tin tưởng và nghi ngờ rồi phải 
không? 


Bản chất của công việc là công hiện cho 
Hgười khác 


Chàng thanh niên: Được rồi. Cứ coi như tôi đã có thể "chấp nhận 
bản thân”, và cả "tin tưởng người khác" nữa. Vậy thì với tôi có gì 
khác nào? 


Triết gia: Trước hết, ta chấp nhận một thứ ta không thể thay đổi là 
"cái tôi" như nó vốn có. Đó là chấp nhận bản thân. Tiếp đó, đặt niềm 
tin vô điều kiện vào người khác. Đó là tin tưởng người khác. 

Khi vừa có thể chấp nhận bản thân, vừa tin tưởng vào người khác thì 
đối với cậu, người khác đó sẽ là gì? 

Chàng thanh niên: ... Là bạn, phải không? 


Triết gia: Đúng vậy. Đặt niềm tin vào người khác sẽ dẫn tới việc coi 
người đó là bạn. Vì là bạn nên ta mới tin. Nếu không phải là bạn thì 
khó mà tiến tới tin tưởng được. Và rồi, có người đó là bạn sẽ giúp ta 
tìm thấy chỗ đứng của chính mình trong cộng đồng. Nghĩa là ta có 
được cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng "mình có thể ở đây". 


Chàng thanh niên: Vậy là, để được cảm thấy "mình có thể ở đây" 
thì cần phải coi người khác là bạn. Mà để coi người khác là bạn thì 
cần cả chấp nhận bản thân lẫn tin tưởng người khác? 

Triết gia: Đúng! Cậu hiểu nhanh hơn rồi đấy. Nói cách khác, coi 
người khác là kẻ thù nghĩa là chưa biết chấp nhận bản thân và thiếu 
tin tưởng người khác. 


Chàng thanh niên: Đúng là con người ta cần cảm giác thuộc về một 
nơi nào đó, rằng "mình có thể ở đây". Bởi thế mà cần chấp nhận bản 
thân, tin tưởng người khác. Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng, 
thế nào nhỉ... Liệu có phải chỉ cần coi người khác là bạn, tin tưởng ở 
người khác là đủ để cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó không? 


Triết gia: Tất nhiên, không thể có được cảm thức cộng đồng chỉ 
bằng sự chấp nhận bản thân và tin tưởng người khác. Đến đây, ta 
cần đến từ khóa thứ ba là "cống hiến cho người khác". 


Chàng thanh niên: Cống hiến cho người khác? 


Triết gia: Tức là muốn có tác động gì đó, mong muốn cống hiến điều 
gì đó cho người mình đã coi là bạn. Đó chính là "cống hiến cho 
người khác". 


Chàng thanh niên: Vậy thì, cống hiến có nghĩa là thể hiện tinh thần 
hy sinh, hết mình vì mọi người xung quanh ư? 


Triết gia: Ý nghĩa của "cống hiến" cho người khác không phải là hy 
sinh bản thân. Thậm chí, Adler còn rung hồi chuông cảnh tỉnh, gọi 
kiểu người hy sinh cuộc đời mình vì người khác là "kẻ thích ứng quá 
mức với xã hội”. 

Và cậu cũng nhớ lại mà xem. Chỉ khi nào ta cảm thấy sự tồn tại và 
hành động của mình có ích cho cộng đồng, cũng tức là khi cảm thấy 
"mình có ích cho người khác" thì mới thực sự cảm nhận được giá trị 
của bản thân. Phải vậy không? 


Tóm lại, cống hiến cho người khác không phải là vứt bỏ "cái tôi" để 
hết mình vì ai đó, mà là một cách để thực sự cảm thấy giá trị của “cái 
tôi". 


Chàng thanh niên: Cống hiến cho người khác là vì bản thân mình 
sao? 


Triết gia: Đúng thế. Không cần phải hy sinh bản thân. 


Chàng thanh niên: Thôi nào, lý luận thế này thì nguy hiểm nhỉ? Thầy 
lại gậy ông đập lưng ông mất rồi. Thú nhận thầy hết mình vì người 
khác chỉ để thỏa mãn "cái tôi", đấy chẳng phải là đạo đức giả sao? 
Cho nên tôi đã nói rồi, rằng lý luận của thầy toàn là đạo đức giả mà 
thôi, không thể tin vào lý luận của thầy được. Nghe này, tôi thà tin 
vào những kẻ xấu mà thành thật với lòng mình còn hơn tin vào người 
tốt nơi chót lưỡi đầu môi! 

Triết gia: Cậu nóng vội quá. Vậy là cậu vẫn chưa hiểu về cảm thức 
cộng đồng. 

Chàng thanh niên: Thế thầy thử cho tôi ví dụ cụ thể về cái kiểu cống 
hiến cho người khác mà thầy đang nói tới đi. 

Triết gia: Sự cống hiến cho người khác dễ hiểu nhất có lẽ là làm 
việc. Lao động trong xã hội hoặc làm việc nhà. Lao động không phải 
là phương tiện để kiếm tiền. Qua lao động, chúng ta cống hiến cho 


người khác, thực hiện cam kết với cộng đồng, trải nghiệm cảm giác 
"có ích cho ai đó", tiến tới cảm nhận được giá trị tôn tại của chính 
mình. 


Chàng thanh niên: Bản chất của cống việc là cống hiến cho người 
khác ư? 


Triết gia: Tất nhiên, kiếm tiền cũng là một yếu tố quan trọng. Đúng 
như lời của Dostoyevsky mà cậu đã đọc được, rằng "Tiền bạc là tự 
do đúc thành khối". Nhưng có rất nhiều những người giàu có, tài sản 
dùng cả đời không hết mà vẫn tiếp tục làm việc. Tại sao nào? Vì lòng 
tham không đáy ư? Không phải vậy. Đó là nhằm cống hiến cho 
người khác, cũng chính là để đạt được cảm giác thuộc về một nơi 
nào đó rằng "mình có thể ở đây". Những người giàu tích cực làm từ 
thiện sau khi đã đạt đến tột đỉnh giàu sang cũng là để cảm nhận giá 
trị của mình, thực hiện bao nhiêu hoạt động chỉ nhằm xác nhận rằng 
"mình có thể ở đây". 


Chàng thanh niên: Ừm... Có thể đó là một chân lý. Nhưng... 
Triết gia: Nhưng? 


Chấp nhận bản thân là đón nhận "cái tôi" - vốn không thể thay đổi 
được - như nó vốn có. Tin tưởng người khác là không hoài nghi mà 
đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác. Với Chàng thanh niên, hai 
điều này thì có thể chấp nhận. Nhưng chàng chưa hiểu rõ về cống 
hiến cho người khác. Nếu sự cống hiến đó là "vì người khác” thì chỉ 
là sự hy sinh bản thân đầy đau khổ. Còn nếu sự cống hiến đó là “vì 
bản thân” thì lại hoàn toàn là đạo đức giả. Nhất định phải làm cho rõ 
điều này. Chàng thanh niên bắt đầu nói, giọng quả quyết. 


Lớp trẻ đi trước lóp già 

Chàng thanh niên: Tôi thừa nhận trong công việc có một phần cống 
hiến cho người khác. Nhưng cái logic mà bề ngoài thì nói là cống 
hiến cho người khác song rốt cuộc lại là vì chính mình, nghĩ thế nào 
cũng thấy đạo đức giả. Thầy sẽ giải thích điều này ra sao!? 


Triết gia: Cậu hãy tưởng tượng một tình huống thế này. Ở một gia 
đình, sau bữa tối, bát đĩa vẫn còn ngổn ngang trên bàn ăn. Bọn trẻ 
đã về phòng mình, còn ông chồng đang ngồi xô pha xem tivi. Chỉ có 
mình bà vợ dọn dẹp. Không những thế, mọi người trong gia đình đều 
coi đó là chuyện đương nhiên và không ai định giúp đỡ cả. Theo suy 
nghĩ thông thường, ai cũng cảm thấy ấm ức "Tại sao không ai giúp 
đỡ tôi ?", "Tại sao mỗi mình tôi phải làm việc thế này?". Tuy nhiên, 
trong tình huống tôi muốn đưa ra, dù mọi người trong gia đình không 
nói lời "cảm ơn” đi chẳng nữa, bà vợ cũng vẫn vừa dọn dẹp vừa 
nghĩ rằng "Tôi có ích cho gia đình". Không nghĩ rằng người khác có 
thể làm gì cho mình, mà nghĩ xem có thể làm gì cho người khác và 
tích cực thực hiện. Khi có tinh thần cống hiến như thế, sẽ thấy mọi 
thứ xung quanh mang một màu sắc khác. Thực tế thì nếu rửa bát đĩa 
trong ấm ức, không chỉ bản thân khó chịu mà người nhà cũng không 
muốn lại gần. Ngược lại, nếu vừa làm vừa vui vẻ ngâm nga một bài 
hát thì có thể lũ trẻ cũng muốn giúp mội tay. ít nhất thì cũng tạo ra 
được bầu không khí dễ nhận được sự giúp đỡ. 


Chàng thanh niên: Ờ... Trong tình huống này thì có lẽ đúng là như 
vậy. 


Triết gia: Vậy thì, tại sao trong tình huống này bà vợ lại có được tinh 
thần cống hiến? Đó là bởi, bà coi những thành viên trong gia đình là 
"bạn". Nếu không nhất định bà sẽ nghĩ, "Tại sao lại chỉ có mình tôi?", 
"Tại sao mọi người không giúp tôi?" Cống hiến trong khi vẫn coi mọi 
người là "kẻ thù" thì có thể coi là đạo đức giả. Nhưng nếu người 
khác là "bạn" thì mọi sự cống hiến nhiều đến mấy cũng không phải là 
đạo đức giả. Cậu cứ nói mãi từ “đạo đức giả" là vì cậu chưa thực sự 
hiểu về cảm thức cộng đồng. 

Chàng thanh niên: Ừm... 

Triết gia: Để cho tiện, tôi đã đề cập tới chấp nhận bản thân, tin 
tưởng người khác và cống hiến cho người khác theo thứ tự ấy. 


Nhưng, ba khái niệm này thực chất là các phần không thể thiếu của 
một cấu trúc vòng tròn, liên kết mật thiết với nhau. 


Vì có thể đón nhận bản thân như vốn có - tức là "chấp nhận bản 
thân" - ta mới có thể "tin tưởng người khác" mà không sợ bị lợi dụng. 
Và rồi, vì có thể đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác, coi người 
khác là bạn, ta mới có thể "cống hiến cho người khác". Tiếp đó, nhờ 
cống hiến cho người khác nên ta mới cảm thấy "mình có ích đối với 
ai đó" để từ đó đón nhận được bản thân như vốn có, nghĩa là "chấp 
nhận bản thân”... Cậu có mang theo bản ghi nhớ hôm trước không? 


Chàng thanh niên: À, bản ghi nhớ về các mục tiêu mà tâm lý học 
Adler nêu ra phải không? Từ hôm đó, tôi luôn mang theo bên mình 
như vật bất ly thân. Nó đây. 


Mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau: 
Tự lập. 

Sống hài hòa với xã hội. 

Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm sau: 

Ý thức rằng mình có năng lực. 

Ý thức rằng mọi người đều là bạn mình. 


Triết gia: Kết hợp nội dung ghi nhớ này với câu chuyện khi nãy, chắc 
chắn cậu sẽ hiểu rõ hơn. 


Nghĩa là "Tự lập" và "Ý thức rằng mình có năng lực" ứng với "Chấp 
nhận bản thân". Còn "Sống hài hòa với xã hội" và "Ý thức rằng mọi 
người đều là bạn mình" ứng với "Tin tưởng người khác" và "Cống 
hiến cho người khác". 

Chàng thanh niên: ... Quả đúng thế thật. Vậy mục tiêu của cuộc đời 
là cảm thức cộng đồng, nhưng có vẻ phải tốn khá nhiều thời gian thì 
mới hiểu cho ra nhẽ được. 

Triết gia: Có lẽ đúng vậy. Đến chính Adler còn phải nói rằng "Thật 
không dễ hiểu con người. Trong tất cả các bộ môn tâm lý học, có lẽ 
tâm lý học cá nhân là khó học và khó thực hành nhất". 


Chàng thanh niên: Đúng thế đấy! Có hiểu lý thuyết thì vẫn khó thực 


hành! 


Triết gia: Thậm chí, người ta còn nói rằng, để thực sự hiểu tâm lý 
học Adler đến mức thay đổi được cách sống thì phải mất một thời 
gian tương đương với "nửa quãng đời đã sống”. Nghĩa là, nếu 40 
tuổi mới bắt đầu học thì phải mất 20 năm, tức là phải đến 60 tuổi. 
Còn nếu bắt đầu học từ 20 tuổi thì phải mất 10 năm, tức là phải đến 
30 tuổi. 

Cậu vẫn còn trẻ. Học sớm như vậy, cậu có cơ hội để sớm thay đổi. 
Sớm thay đổi có nghĩa là cậu đang đi trước so với những người lớn 
tuổi. Thay đổi bản thân, tự mình tạo ra một thế giới mới tức là theo 
một nghĩa nào đó, cậu đang đi trước cả tôi. Dù có lúc lầm đường hay 
lạc lối cũng không sao. Không câu nệ quan hệ trên dưới, đừng sợ bị 
ghét bỏ, cứ tự do mà tiến lên phía trước. Giá mà mọi người lớn tuổi 
đều nghĩ được rằng "Lớp trẻ đang đi trước mình" thì có lẽ thế giới sẽ 
thay đổi rất nhiều. 

Chàng thanh niên: Tôi đang ởi trước thầy ư? 

Triết gia: Chắc chắn rồi! Trên cùng một con đường, cậu đang đi 
trước tôi. 

Chàng thanh niên: Ố... Trước nay, tôi chưa từng gặp ai lại đi nói với 
người chỉ đáng tuổi con mình một điều như thế đấy! 

Triết gia: Tôi chỉ : mong có thêm nhiều người trẻ tuổi hiểu về tư 
tưởng của Adler, nhưng đồng thời, cũng mong có thêm nhiều người 
lớn tuổi biết về nó. Bởi vì, con người ta có thể thay đổi, bất kể ở độ 
tuổi nào. 


Nghiện công việc là lời Hỏi dồi cuộc đời 
Chàng thanh niên: Được rồi! Tôi thành thực thừa nhận rằng mình 
thiếu "can đảm" để tiến tới chấp nhận bản thân và tin tuởng người 
khác. Nhưng, có phải tất cả đều do lỗi của "tôi" không? Không phải! 
Những kẻ không ngừng nhiếc móc tôi, công kích tôi cũng có lỗi chứ? 
Được rồi! Tôi thành thực thừa nhận rằng mình thiếu "can đảm" để 
tiến tới chấp nhận bản thân và tin tuởng người khác. Nhưng, có phải 
tất cả đều do lỗi của "tôi" không? Không phải! Những kẻ không 
ngừng nhiếc móc tôi, công kích tôi cũng có lỗi chứ? 

Triết gia: Đúng là trên đời không phải toàn người tốt. Trong mối 
quan hệ giữa người với người, có không ít những chuyện làm ta 
phiền lòng. Nhưng ở đây, có một sự thật không được nhầm lẫn: 
Trong bất kỳ tình huống nào, vấn đề luôn chỉ nằm ở "kẻ kia" - người 
đã gây sự với ta, chứ tuyệt đối không phải là lỗi của “tất cả". 


Người có sự bất ổn về tâm thần thường dùng những từ "mọi người", 
"lúc nào cũng" hoặc "tất cả", theo kiểu "Mọi người đều ghét tôi", "Lúc 
nào cũng chỉ mình tôi chịu thiệt", hay "Tất cả đều sai hết". Nếu cậu 
quen miệng dùng những từ này thì cần phải lưu ý. 


Chàng thanh niên: À... Cũng có phần đúng đấy. 


Triết gia: Tâm lý học Adler coi đó là lối sống thiếu "hài hòa với cuộc 
đời", chỉ nhìn phiến diện mà suy diễn ra toàn bộ. 


Chàng thanh niên: Hài hòa với cuộc đời ư? 


Triết gia: Do Thái giáo có dạy thế này: "Trong số mười người sẽ 
luôn có một người phê phán anh về mọi việc. Người đó ghét anh và 
anh cũng không thể ưa được người đó. Đồng thời, trong số đó cũng 
sẽ có hai người có thể trở thành bạn, chấp nhận mọi thứ ở anh. Bảy 
người còn lại chẳng thuộc về loại nào cả. 

Khi đó, cậu sẽ để ý đến một kẻ ghét cậu? Hay tập trung vào hai 
người ưa cậu? Hoặc quan tâm đến bảy người là số đông còn lại? 
Người thiếu hài hòa với cuộc đời sẽ chỉ nhìn vào một người ghét 
mình mà suy diễn ra cả "thế giới". 


Chàng thanh niên: Ừm... 


Triết gia: Chẳng : hạn, trước đây, : tôi đã có lần tham gia một hội 
thảo chuyên đề dành cho những người nói lắp và gia đình họ. Cậu có 
quen ai nói lắp không? 


Chàng thanh niên: À, ở trường cấp hai của tôi trước đây có một học 
sinh nói lắp đấy. Chắc bản thân người đó và gia đình cũng khổ sở 
lắm. 


Triết gia: Tại sao người nói lắp lại thấy khổ sở? 


Trong tâm lý học Adler, ông cho rằng những người mắc phải tật nói 
lắp là những người chỉ quan tâm tới cách nói của bản thân, từ đó 
cảm thấy tự ti và khổ sở. Bởi thế, họ trở nên ý thức quá mức về bản 
thân và càng nói lắp nặng hơn. 

Chàng thanh niên: Chỉ quan tâm tới cách nói của bản thân ư? 


Triết gia: Đúng vậy! Thực sự chỉ có rất ít người vừa mới thấy người 
khác lắp bắp một chút đã lấy đó làm trò cười hay chế nhạo người ta. 
Nói như lúc nãy, nhiều lắm cũng chỉ khoảng "một trong số mười 
người" thôi. Hơn nữa, với những kẻ ngu ngốc có thái độ như vậy, ta 
chỉ cần chủ động cắt đứt quan hệ với họ là xong. Thế nhưng, nếu 
thiếu hài hòa với cuộc đời, ta sẽ chỉ để ý đến một kẻ duy nhất ấy và 
quy kết rằng "Mọi người đều cười nhạo tôi". 

Chàng thanh niên: Nhưng, nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình của 
con người mài 


Triết gia: Tôi thường tổ chức định kỳ các bTriếtuổi đọc sách. Trong 
số những người tham gia cũng có người nói lắp. Khi người đó đọc 
thành tiếng, cũng có lúc bị ngắc ngứ. Nhưng không một ai cười nhạo 
chuyện đó. Mọi người đều yên lặng đợi nói tiếp như một điều hết sức 
tự nhiên. Chắc chắn rằng, đây không phải là chuyện chỉ xảy ra trong 
buổi đọc sách của tôi. Mối quan hệ với những người khác không 
được tốt, hoàn toàn không phải vì tật nói lắp hay chứng đỏ mặt. 


Nguyên nhân thực sự là do không biết chấp nhận bản thân, tin tưởng 
người khác hoặc cống hiến cho người khác, nhưng lại chỉ chú tâm 
vào một phương diện rất nhỏ vốn chẳng quan trọng gì rồi từ đó đánh 
giá cả thế giới. Đó chính là lối sống lệch lạc thiếu hài hòa với cuộc 
sống. 


Chàng thanh niên: Thật sự thầy nói thẳng điều đó với những người 
nói lắp ư? 


Triết gia: Tất nhiên rồi. Lúc đầu họ khăng khăng phản đối, nhưng 
đến cuối hội thảo ba ngày thì mọi người đều hoàn toàn bị thuyết 
phục. 


Chàng thanh niên: Ừm... Công nhận, đây là một câu chuyện thú vị. 
Nhưng người nói lắp có thể coi là một ví dụ quá đặc thù. Thầy có ví 
dụ nào khác không? 


Triết gia: Ví dụ như, người nghiện công việc. Đây cũng là những 
người rõ ràng thiếu sự hài hòa với cuộc sống. 
Chàng thanh niên: Người nghiện công việc ư? Tại sao chứ? 


Triết gia: Người nói lắp chỉ nhìn phiến diện mà suy diễn ra tổng thể 
sự vật. Còn người nghiện công việc thì chỉ chú tâm vào một mặt nào 
đó của cuộc đời. 

Có thể, họ sẽ bao biện rằng “Do công việc quá bận nên không còn 
thời gian lo cho gia đình". Nhưng đó là lời nói dối cuộc đời. Họ chỉ 
đang lấy công việc làm cái cớ để thoái thác các trách nhiệm khác mà 
thôi. Đúng ra ai cũng cần quan tâm tới tất cả, từ việc nội trợ, nuôi dạy 
con, đến giao lưu với bạn bè, sở thích cá nhân... Chứ Adler không 
thừa nhận cách sống quá thiên lệch theo một hướng nào đó. 


Chàng thanh niên: Ôi... Đúng kiểu của bố tôi. Ông nghiện công việc, 
chỉ lao vào việc, cố tạo ra kết quả, rồi vin vào việc mình kiếm ra tiền 
để áp chế cả nhà. Một kiểu người cực kỳ phong kiến. 

Triết gia: Xét về mặt nào đó, đó là kiểu sống cố tình lảng tránh nhiệm 
vụ cuộc đời. "Công việc" không phải để chỉ riêng công việc ở công ty 
mà còn bao hàm mọi thứ như việc nhà, nuôi dạy con cái, đóng góp 
cho cộng đồng địa phương, sở thích cá nhân... Trong đó, công ty 
chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Nếu chỉ nghĩ đến công việc ở công 
ty thì đó là lối sống thiếu hài hòa với cuộc sống. 

Chàng thanh niên: Ôi, đúng là như vậy đó! Không những thế, 
những người được nuôi dưỡng còn không thể nào phản bác được. 
Bản thân tôi cũng không thể cãi lại những lời mạt sát của bố tôi kiểu 
nha "Mày có cơm ăn là nhờ ai vậy?". 


Triết gia: Có lẽ, cha cậu là người chỉ có thể nhận thấy giá trị của 
mình ở "cấp độ hành vi", răng mình làm việc từng này thời gian, kiếm 
tiền nuôi cả gia đình, được xã hội thừa nhận, cho nên giá trị của 
mình trong gia đình phải là cao nhất. 

Tuy nhiên, ai rồi cũng có lúc không còn ở vị trí người tạo ra của cải. 
Chẳng hạn như già đi, về hưu rồi phải sống băng lương hưu và sự 
hỗ trợ của con cái. Hoặc là dù còn trẻ, nhưng không thể lao động do 
tai nạn hay bệnh tật. Những lúc như vậy, người chỉ có thể chấp nhận 
bản thân ở cấp độ hành vi sẽ bị tổn thương nặng nề. 

Chàng thanh niên: Đó là những người có lối sống coi công việc là 
tất cả phải không? 

Triết gia: Đúng vậy. Những người thiếu hài hòa với cuộc sống. 
Chàng thanh niên: ... Nói chuyện này tôi mới thấm ý nghĩa của "cấp 
độ tồn tại" mà lần trước thầy nhắc tới. Đúng là tôi đã không suy nghĩ 
nghiêm túc răng một ngày nào đó chính bản thân mình cũng không 
làm việc được nữa và không thể làm được gì ở "cấp độ hành vi". 
Triết gia: Chấp nhận bản thân ở "cấp độ hành vi" hay "cấp độ tồn tại" 
có lẽ là vấn đề liên quan tới "can đảm dám được hạnh phúc". 


AI cũng có thê hạnh phúc ngay từ giấy phút 
nảy 

Chàng thanh niên: ... Can đảm dám được hạnh phúc. Nào, xin thầy 
hãy nói cụ thể hơn về lòng can đảm này. 


Triết gia: Phải, đây là một điều rất quan trọng. 


Chàng thanh niên: Thầy thường nói, "Mọi phiền muộn đều bắt 
nguồn từ quan hệ giữa người với người". Và ngược lại, có thể nói 
hạnh phúc của chúng ta cũng bắt nguồn từ mối quan hệ đó. Nhưng 
tôi vẫn chưa hiểu được điểm này. 


Lẽ nào hạnh phúc đối với con người chẳng qua chỉ là "mối quan hệ 
tốt giữa người với người" thôi sao? Tóm lại, không lẽ chúng ta chỉ 
sống vì sự yên ổn và niềm vui nhỏ nhoi như thế thôi à? 

Triết gia: Tôi rất hiểu cách đặt vấn đề của cậu. 

Khi lần đầu tiên tôi tham dự buổi nói chuyện về tâm lý học Adler, 
Oscar Christensen - diễn giả ngày hôm đó, người được coi là đệ tử 
đời thứ hai của Adler - đã nói thế này: "Những người lắng nghe bài 
giảng của tôi ngày hôm nay có thể bắt đầu hạnh phúc ngay từ giây 
phút này. Còn những ai không cảm thấy như vậy thì sẽ không bao 
giờ cảm thấy hạnh phúc." 


Chàng thanh niên: Cái gì! Đúng là giọng điệu bịp bợm rồi! Không lẽ 
thầy mà cũng bị lừa vì mánh đó à? 

Triết gia: Hạnh phúc của con người là gì? Đây là một trong các câu 
hỏi mà triết học luôn theo đuổi từ xưa đến giờ. Mãi cho đến lúc đó, vì 
nghĩ rằng tâm lý học chẳng qua chỉ là một lĩnh vực của triết học nên 
tôi vẫn hầu như không quan tâm tới tâm lý học một cách toàn diện. 
Là một tín đồ của triết học, tôi đã tự suy luận theo cách riêng để tìm 
câu trả lời cho câu hỏi "hạnh phúc là gì". Vậy nên, phải thú thực là khi 
nghe những lời như vậy từ Christensen, tôi cũng cảm thấy khó chấp 
nhận. 


Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi cũng ngẫm nghĩ. Đúng là tôi đã suy nghĩ 
rất sâu về bản chất của hạnh phúc, mong mỏi tìm kiếm câu trả lời. 
Thế nhưng, có lẽ tôi lại chưa thực sự suy nghĩ kỹ về việc "làm thế 


nào để bản thân mình trở nên hạnh phúc". Nghĩa là, tuy bản thân là 
một tín đồ triết học, nhưng có lẽ tôi đã không hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Ra thế. Vậy ra thầy đã đến với tâm lý học Adler 
từ một khỏi đầu không dễ chịu cho lắm nhỉ? 


Triết gia: Đúng thế. 


Chàng thanh niên: Vậy, cho tôi hỏi nhé. Sau đó, thầy đã hạnh phúc 
chưa? 


Triết gia: Tất nhiên rồi! 
Chàng thanh niên: Sao thầy lại có thể trả lời dứt khoát như thế? 


Triết gia: Bất hạnh lớn nhất của con người là không thể yêu nổi 
chính mình. Đối với thực tế này, Adler đã có câu trả lời vô cùng đơn 
giản, rằng chỉ cần suy nghĩ rằng "mình có ích cho cộng đồng", "mình 
có ích cho một ai đó”, ta sẽ thực sự cảm nhận được giá trị của bản 
thân mình. 


Chàng thanh niên: Chính là cống hiến cho người khác mà thầy vừa 
đề cập đến phải không? 

Triết gia: Phải rồi! Và quan trọng là trong trường hợp này, cống hiến 
cho người khác không nhất thiết cứ phải hữu hình. 


Chàng thanh niên: Không nhất thiết cứ phải hữu hình ư? 


Triết gia: Cậu không phải là người đánh giá sự cống hiến của cậu có 
ích hay không. Đó là việc của người khác và là nhiệm vụ mà cậu 
không thể can thiệp vào. Về mặt nguyên lý, thậm chí ta còn không thể 
nào biết mình đã thực sự cống hiến được gì hay chưa. Tóm lại, khi ta 
cống hiến cho người khác, dù đó không phải là sự cống hiến hữu 
hình thì chỉ cần có cảm giác chủ quan rằng "mình có ích cho ai đó", 
nghĩa là chỉ cần có "cảm giác cống hiến" thôi cũng đủ. 

Chàng thanh niên: Đợi chút đã nào! Nếu đúng là như vậy thì hạnh 
phúc mà thầy đang nghĩ tới chính là... 


Triết gia: Cậu cũng nhận thấy rồi nhỉ? "Hạnh phúc chính là cảm giác 
cống hiến". Đó chính là định nghĩa về hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Nhưng... Thế này thì... 


Triết gia: Có vấn đề gì à? 

Chàng thanh niên: Không... tôi không thể chấp nhận một định nghĩa 
đơn giản đến vậy! Mà tôi chưa quên đâu! Thầy đã nói, "Kể cả khi 
không có ích cho ai trên cấp độ hành vi, nhưng nếu xét trên cấp độ 
tồn tại thì ai cũng có ích." Nếu vậy chẳng hóa ra tất cả mọi người, ai 
cũng trở nên hạnh phúc hết à? 


Triết gia: Tất cả mọi người đều có thể trở nên hạnh phúc. Nhưng 
phải hiểu răng, không phải tất cả đều hạnh phúc. Bởi vì để trở nên 
hạnh phúc, người ta cần cảm thấy răng mình có ích cho ai đó, tức là 
cần có cảm giác cống hiến, bất kể trên cấp độ hành vi hay cấp độ tồn 
tại. 

Chàng thanh niên: Vậy có nghĩa là, theo thầy, tôi không hạnh phúc 
chỉ là do tôi không có cảm giác cống hiến thôi phải không? 

Triết gia: Hoàn toàn đúng vậy. 


Chàng thanh niên: Thế thì làm sao để có được cảm giác cống 
hiến?! Làm việc ư? Hay hoạt động tình nguyện? 


Triết gia: Lấy ví dụ, hôm trước, ta đã từng nói về nhu cầu được thừa 
nhận. Khi tôi nói "Không được mong muốn người khác thừa nhận", 
thì cậu đã nói rằng "Nhu cầu được thừa nhận là nhu cầu phổ quát". 


Chàng thanh niên: Vâng, thực lòng mà nói, tôi vẫn chưa bị thuyết 
phục hoàn toàn. 


Triết gia: Nhưng đến lúc này thì cậu đã rõ lý do con người ta tìm 
kiếm sự thừa nhận từ người khác rồi chứ? Người ta ai cũng muốn có 
thể thích chính mình, muốn nghĩ rằng mình có giá trị. Chính bởi thế 
mà ai cũng muốn có cảm giác cống hiến, "mình đang có ích cho ai 
đó". Và cách dễ nhất để có được cảm giác cống hiến là được người 
khác thừa nhận mình. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là nhu cầu được thừa nhận chính là mong 
muốn có được cảm giác cống hiến ư? 


Triết gia: Chẳng đúng thế sao? 


Chàng thanh niên: Không! Không! Thế thì mâu thuẫn với những gì 
ta đã nói từ trước đến giờ mất! Này nhé! Thầy nói, tìm kiếm sự thừa 


nhận từ người khác là một cách để có được cảm giác cống hiến phải 
không nào? Mặt khác, chính thầy cũng nói rằng "hạnh phúc là cảm 
giác cống hiến". Vậy thì, chẳng phải được thừa nhận chính là hạnh 
phúc đó sao? Ha ha ha... Đến lúc này, thầy đã chịu thừa nhận nhu 
cầu được thừa nhận là tất yếu chưal 


Triết gia: Cậu quên mất một điều quan trọng. Nếu phương tiện để có 
được cảm giác cống hiến là "được người khác thừa nhận" thì kết cục 
là ta sẽ buộc phải sống một cuộc đời theo mong muốn của người 
khác. Không có tự do trong cảm giác cống hiến đạt được thông qua 
nhu cầu được thừa nhận. Nhưng chúng ta vừa chọn tự do, lại vừa 
mong muốn hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Phải có tự do mới hạnh phúc ư? 


Triết gia: Đúng thế. Tự do như một thiết chế thì có thể khác nhau 
qua từng quốc gia, từng thời kỳ lịch sử và từng nền văn hóa. Nhưng 
tự do trong quan hệ giữa người với người thì vẫn luôn như vậy. 


Chàng thanh niên: Kiểu gì thầy cũng không chịu thừa nhận nhu cầu 
được thừa nhận phải không? 


Triết gia: Nếu ta có được cảm giác cống hiến thực sự thì sẽ không 
cần sự thừa nhận của người khác nữa. Bởi vì ta đã cảm nhận được 
rằng "mình có ích cho ai đó" mà không phải cố sức để được người 
khác thừa nhận. Nghĩa là, người bị lệ thuộc vào nhu cầu được thừa 
nhận là người vẫn chưa có cảm thức cộng đồng, chưa biết chấp 
nhận bản thân, tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác. 


Chàng thanh niên: Chỉ cần có cảm thức cộng đồng thì nhu cầu 
được thừa nhận sẽ mất đi ư? 


Triết gia: Đúng vậy! Sự thừa nhận từ người khác sẽ không còn cần 
thiết nữa. 


Luận điểm của Triết gia có thể được tổng hợp lại như sau: Con 
người ta chỉ cảm nhận được giá trị của mình khi cảm thấy "mình có 
ích cho ai đó". Nhưng sự cống hiến đó không nhất thiết lúc nào cũng 
phải ở trạng thái hữu hình. Chỉ cần cảm nhận chủ quan rằng mình 
đang có ích cho ai đó, tức có "cảm giác cống hiến" là đủ. Và đã kết 


luận: Hạnh phúc chính là "cảm giác cống hiến". Quả thực, đó cũng có 
phần nào chân lý. Nhưng, chỉ có thế mà đã là hạnh phúc ư? Hạnh 
phúc mà tôi mong chờ đâu phải vậy! 


Hai con đường mã HhữH0 HgHười muôn “trở 
nên đặc biệt” lựa chọn 


Chàng thanh niên: Nhưng thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. 
Đúng là tôi có thể yêu bản thân thông qua việc cống hiến cho người 
khác, cảm thấy bản thân mình có giá trị chứ không phải là một tồn tại 
vô nghĩa. Nhưng chỉ có thế đã đủ để con người hạnh phúc chưa? Đã 
sinh ra trên cõi đời này, nếu không làm nên nghiệp lớn, lưu danh hậu 
thế, chứng minh rằng "Ta là một, là riêng, là thứ nhất" thì liệu có thể 
có được hạnh phúc thực sự hay không? 

Thầy thì cái gì cũng quy về mối quan hệ giữa người với người mà 
chăng đề cập chút nào tới niềm hạnh phúc được hiện thực hóa bản 
thân hết! Tôi xin được gọi thẳng đó là tránh né! 


Triết gia: Ra vậy! Tôi cũng không rõ lắm, nhưng xin hỏi, hạnh phúc 
được hiện thực hóa bản thân mà cậu nói tới, cụ thể là gì vậy”? 

Chàng thanh niên: Cái đó thì tùy ở mỗi người. Có thể có người 
mong muốn thành công về mặt xã hội, có người có mục tiêu cá nhân 
hơn, ví như có nhà nghiên cứu quyết tâm tạo ra loại thuốc đặc trị 
bệnh nan y, hoặc có nghệ sĩ muốn để lại kiệt tác mà mình ưng ý. 


Triết gia: Còn cậu thì sao? 


Chàng thanh niên: Tôi vẫn chưa biết mình mong muốn điều gì, 
muốn làm gì trong tương lai, nhưng tôi biết mình phải làm một điều gì 
đó. Tôi không thể cứ làm mãi trong thư viện trường đại học được. 
Khi nào tôi tìm thấy giấc mơ của đời mình, làm được những điều 
mình muốn, khi nào tôi hiện thực hóa được cái bản thân đang tiềm 
tàng bên trong, có lẽ khi ấy tôi mới cảm nhận được hạnh phúc thực 
sự. 


Thực ra, trước đây bố tôi luôn bận rộn làm việc từ sáng sớm đến tối 
mịt nhưng tôi không biết đối với ông, đó có phải là hạnh phúc hay 
không. Chỉ biết là trong mắt tôi, hình ảnh người bố lúc nào cũng chịu 
sức ép công việc không có vẻ gì là hạnh phúc cả. Và tôi không muốn 
sống một cuộc đời như thế. 

Triết gia: Tôi hiểu rồi. Về điểm này, có lẽ xem xét ví dụ một đứa trẻ 
có hành vi nổi loạn sẽ dễ hiểu hơn. 


Chàng thanh niên: Hành vi nổi loạn ư? 


Triết gia: Đúng vậy. Trước hết, con người chúng ta ai cũng có một 
nhu cầu cơ bản là "theo đuổi sự vượt trội". Chúng ta đã nói về điều 
này trước đây rồi phải không? 

Chàng thanh niên: Vâng. Nói cho dễ hiểu, đó chính là "mong muốn 
tiến bộ" hay "tìm kiếm trạng thái lý tưởng" phải không? 

Triết gia: Ban đầu, hầu hết lũ trẻ đều muốn mình đặc biệt ưu tú. 
Chẳng hạn như vâng lời cha mẹ, cư xử đúng chuẩn mực xã hội, nỗ 
lực trong học tập, thể thao... Chúng làm vậy để được cha mẹ thừa 
nhận. Nhưng, nếu trong trường hợp chúng không thể trở nên đặc 
biệt ưu tú, ví dụ như kết quả học tập hoặc thi đấu thể thao không tốt, 
thì thay vào đó, chúng sẽ muốn mình đặc biệt hư hỏng. 


Muốn đặc biệt ưu tú hay đặc biệt hư hỏng, mục đích đều giống nhau. 
Đó là thu hút sự chú ý của người khác, vượt ra khỏi sự "bình 
thường" và trở nên "đặc biệt". Mục đích của chúng chỉ có vậy! 


Chàng thanh niên: Ừm... Được rồi. Thầy cứ nói tiếp đi. 


Triết gia: Thực ra thì học hành hay thể thao luôn cần nỗ lực ở mức 
độ nào đó mới đạt được thành quả. Tuy nhiên, những đứa trẻ "muốn 
đặc biệt hư hỏng", tức là những đứa trẻ có hành vi nổi loạn lại muốn 
thu hút sự chú ý của người khác trong khi bản thân thì lấn tránh 
những nỗ lực lành mạnh. Trong tâm lý học Adler, ông gọi đó là "theo 
đuổi sự vượt trội dễ dãi". 


Ta có thể gặp những đứa trẻ hư ném tẩy, la hét trong giờ để phá 
đám tiết học. Tất nhiên, chúng sẽ được bạn bè và thầy cô chú ý, và 
chí ít là trong thời điểm đó, chúng có thể trở nên đặc biệt. Nhưng đó 
chỉ là "theo đuổi sự vượt trội dễ dãi" - một thái độ không lành mạnh. 
Chàng thanh niên: Vậy là, những đứa trẻ phá làng phá xóm cũng 
chỉ để "theo đuổi sự vượt trội dễ dãi" thôi sao? 

Triết gia: Đúng thế đấy. Mọi hành vi nổi loạn, từ bỏ học, rạch tay, 
uống rượu hay hút thuốc, tất cả đều để "theo đuổi sự vượt trội dễ 
dãi". Ngay cả cậu bạn tự giam mình trong phòng mà cậu nói đến lúc 
đầu cũng giống như vậy. 


Khi một đứa trẻ có hành vi nổi loạn, bố mẹ và mọi người xung quanh 


sẽ la mắng nó. Đối với đứa trẻ, việc bị la mắng đó quả là một gánh 
nặng căng thăng tâm lý. Nhưng đứa trẻ vẫn muốn có được sự chú ý 
từ cha mẹ, dù là dưới hình thức bị la mắng. Nó muốn trở nên "đặc 
biệt", dù dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vậy, dù có la mắng bao nhiêu 
chẳng nữa, đứa trẻ vẫn không thôi nổi loạn, xét theo nghĩa nào đó 
đây là điều đương nhiên. 


Chàng thanh niên: Ý thầy là, chính vì cha mẹ la mắng, nó mới tiếp 
tục nối loạn ư? 


Triết gia: Chính vậy! Vì cha mẹ và người lớn thể hiện sự chú ý đến 
nó thông qua hành động la mắng. 


Chàng thanh niên: Ừm... Nhưng, trước đây, thầy đã từng nói đến 
mục đích của hành vi nổi loạn là "trả đũa cha mẹ" rồi. Hai việc này có 
liên quan không? 


Triết gia: Đúng vậy. "Trả : đũa" và "theo đuổi sự vượt trội dễ dãi" rất 
dễ liên hệ với nhau. Vừa làm khó cho người khác, đồng thời, vừa 
muốn trở nên "đặc biệt". 


Dám bình thường 


Chàng thanh niên: Nhưng làm gì có chuyện tất cả mọi người đều 
"đặc biệt ưu tú" cơ chứ? Người ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu 
và có sự khác biệt. Thiên tài trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay, 
không phải ai cũng thành học sinh xuất sắc. Vậy thì những kẻ thất bại 
chỉ còn cách trở nên "đặc biệt hư hỏng" mà thôi. 


Triết gia: Đúng vậy. Đó chính là nghịch lý của Sokrates, rằng "Chẳng 
ai muốn làm ác". Bởi vì, đối với những đứa trẻ có hành vi nổi loạn, thì 
ngay cả đánh nhau hay trộm cắp cũng là điều "thiện". 

Chàng thanh niên: Thật kinh khủng! Đó chẳng phải là một lý luận bế 
tắc sao? 


Triết gia: Chính vì thế tâm lý học Adler luôn coi trọng lòng can đảm 
"dám bình thường". 


Chàng thanh niên: Can đảm dám bình thường ư...? 


Triết gia: Tại sao lại cần phải trở nên "đặc biệt"? Có lẽ là do không 
thể chấp nhận được một "tôi bình thường". Vì thế, khi không đủ khả 
năng trở nên "đặc biệt ưu tú", người ta sẽ hành động cực đoan để 
trở nên "đặc biệt hư hỏng”. Nhưng thử hỏi, làm người bình thường, 
không đặc biệt thì có gì không tốt, có gì đáng tự ti? Chẳng phải là ai 
cũng bình thường đấy sao? Đây là một điều cần suy xét thật kỹ. 


Chàng thanh niên: .... Thầy bảo tôi hãy làm "người bình thường" 
sao? 


Triết gia: Chấp nhận bản thân là một bước tiến quan trọng. Nếu cậu 
có được "can đảm dám bình thường", chắc chắn cách nhìn thế giới 
cũng sẽ thay đổi hẳn. 

Chàng thanh niên: Nhưng... 

Triết gia: Việc cậu từ chối làm người bình thường có lẽ là do cậu 
đang coi "người bình thường" đồng nghĩa với "không có tài cán". 
Làm người bình thường không có nghĩa là không có tài cán gì. 
Chúng ta không cần phải phô trương sự vượt trội của bản thân. 
Chàng thanh niên: Tôi công nhận cố gắng "trở nên đặc biệt" có 
nguy hiểm nhất định. Nhưng có cần phải lựa chọn làm người "bình 


thường", sống cuộc đời nhàm chán, chẳng để lại giá trị gì, chẳng ai 
thèm nhớ đến và phải hài lòng răng mình chỉ ở mức đó không? Thầy 
đùa tôi chắc! Tôi sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời như thế không tiếc mảy 
may! 


Triết gia: Dù gì cậu vẫn muốn "đặc biệt" phải không? 

Chàng thanh niên: Không phải! Việc chấp nhận "bình thường" mà 
thầy nói chính là khẳng định một bản thân lười biếng, cho rằng mình 
chỉ đến mức này thôi, chỉ thế này là được rồi. Tôi từ chối một cuộc 
đời lười biếng như thế! 

Thầy có cho rằng Napoleon hay Alexandros Đại đế, Ernstem, Martin 
Luther King rôi cả Sokrates và Platon yêu quý của thầy cũng chấp 
nhận làm người "bình thường" không? Làm gì có chuyện đó! Chắc 
chắn họ đã sống với mục tiêu và lý tưởng lớn! Cứ theo lý lẽ của thầy 
thì sẽ chăng có một Napoleon nào được sinh ra hết. Thầy đang huy 
hoại thiên tài đây! 

Triết gia: Cậu cho rằng cuộc đời cần có mục tiêu cao cả? 


Chàng thanh niên: Tất nhiên rồi! 


Dám bình thường. Những lời lẽ thật đáng sợ. Adler và Triết gia này 
bảo mình hãy chọn con đường đó sao? Bảo mình hãy sống như số 
đông sao? Tất nhiên, mình không phải là thiên tài. Có lẽ mình chỉ có 
thể chọn làm người "bình thường" mà thôi. Có lẽ mình chỉ còn cách 
chấp nhận một bản thân bình thường, đặt mình vào cuộc sống bình 
thường. Nhưng mình sẽ đấu tranh. Dù kết quả có thế nào thì mình 
cũng sẽ tranh luận với người này đến cùng. Lúc này cuộc tranh luận 
đang đi vào trọng tâm. Trống ngực đập dồn dập, nắm tay siết chặt 
lấm tấm mồ hôi dù trời không hề nóng. 


Cuộc đời là những khoảnh khác tIÊD Hồi 
Triết gia: Tôi hiểu rồi. Mục tiêu cao cả cậu nói đến có thể hình dung 
giống như việc nhắm tới đỉnh núi khi leo núi phải không? 

Chàng thanh niên: Vâng, đúng vậy. Tôi, cũng giống như mọi người, 
đều hướng tới đỉnh núi! 

Triết gia: Nhưng, nếu coi cuộc đời là hành trình leo núi để lên tới 
đỉnh thì đến quá nửa đời là ở "trên đường" rồi. Nếu lúc đặt chân lên 
đỉnh núi "cuộc đời thực sự" mới bắt đầu, thì quãng đường trước đó 
là "cuộc đời tạm" của một "tôi sống tạm". 


Chàng thanh niên: Nói thế cũng được. Tôi lúc này đúng là kẻ "đang 
ở trên đường" đây. 


Triết gia: Vậy nếu không tới được đỉnh núi thì cuộc đời cậu sẽ thế 
nào? Có thể do bệnh tật hay tai nạn, đó hoàn toàn có khả năng là 
một cuộc leo núi thất bại, nghĩa là cuộc đời sẽ gián đoạn khi vẫn còn 
"giữa đường", khi vẫn còn là "tôi sống tạm" trong "cuộc đời tạm". Liệu 
cuộc đời trong trường hợp đó sẽ là gì nào? 


Chàng thanh niên: Là "trèo cao ngã đau” thôi! Tôi không có năng 
lực, không có thể lực đủ để leo núi, không gặp may. Thế thôi! Vâng, 
tôi sẵn sàng đón nhận sự thực đó! 


Triết gia: Quan điểm của tâm lý học Adler lại khác. Những người cho 
rằng cuộc đời là một cuộc leo núi sẽ coi đời mình như một "vạch 
liền", rằng đường vạch liền bắt đầu từ khoảnh khắc họ sinh ra trong 
cuộc đời này sẽ trải qua nhiều khúc quanh lớn nhỏ rồi đạt tới đỉnh và 
đến điểm cuối tức là cái chết. Nhưng, ý tưởng coi cuộc đời như một 
câu chuyện như vậy là lối suy nghĩ gắn liền với thuyết nguyên nhân 
của Freud, coi phần lớn cuộc đời là "đang ở trên đường". 


Chàng thanh niên: Vậy, thầy cho rằng cuộc đời là thế nào? 


Triết gia: Hãy nghĩ rằng cuộc đời là những chấm liên tục chứ không 
phải là một vạch liền. Khi quan sát một vạch liền được vẽ bằng phấn 
qua kính lúp, ta sẽ thấy thứ mà mình tưởng là một vạch liền đó thực 
ra là những chấm nhỏ liên tục. Cuộc đời thoạt trông như một đường 
liền mạch, thực ra lại là những chấm liên tục, nói cách khác, cuộc đời 
là những sát-na tiếp nối. 


Chàng thanh niên: Những sát-na tiếp nối ư? 


Triết gia: Đúng vậy. Là sự tiếp nối liên tục của những khoảnh khắc 
"hiện tại". Chúng ta chỉ có thể sống "ngay tại đây, vào lúc này" thôi. 
Cuộc đời của chúng ta chính là tập hợp những khoảnh khắc. 


Những người lớn không biết điều đó sẽ ép bọn trẻ sống cuộc đời 
dạng "vạch liền". Họ nghĩ rằng cứ đi theo lộ trình vào trường đại học 
tốt, làm việc ở doanh nghiệp lớn, gia đình ổn định thì sẽ có cuộc đời 
hạnh phúc. Nhưng, cuộc đời không phải một vạch liền. 


Chàng thanh niên: Ý thầy muốn nói rằng không cần lập kế hoạch 
cuộc đời hoặc định hướng nghề nghiệp sao. 


Triết gia: Nếu cuộc đời là một vạch liền thì có lẽ ta có thể lập kế 
hoạch cuộc đời. Nhưng, cuộc đời của chúng ta lại là những chấm 
liên tục. Khỏi cần bàn đến chuyện có cần lập kế hoạch cuộc đời hay 
không, mà cần khẳng định rằng điều đó là không thể. 


Chàng thanh niên: Hừm... Thật nhảm nhí! Quả là một suy nghĩ ngu 
ngốc! 


sông nh khiêu vũ 
Triết gia: Cậu không bằng lòng chỗ nào nào? 


Chàng thanh niên: Quan điểm của thầy không chỉ phủ nhận tính kế 
hoạch trong cuộc đời mà còn phủ nhận luôn cả nỗ lực! Chẳng hạn, 
từ nhỏ đã mơ trở thành nghệ sĩ violin, chăm chỉ luyện tập để đến một 
ngày được biểu diễn ở dàn nhạc mình hằng ngưỡng mộ. Hay chăm 
chỉ học tập để đỗ được kỳ thi tư pháp, trở thành luật sư. Đó đều là 
những cuộc đời mà nếu không có mục tiêu, không có kế hoạch thì sẽ 
không thực hiện được! 


Triết gia: Nghĩa là họ cứ âm thầm tiến bước hướng tới đỉnh núi? 
Chàng thanh niên: Tất nhiên rồi! 


Triết gia: Liệu sự thực có đúng vậy không? Biết đâu, những người 
mà cậu vừa nói, họ chỉ đơn giản là sống "ngay tại đây, vào lúc này" 
trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời họ thì sao? Nghĩa là họ không 
sống một cuộc đời "trên đường" mà luôn sống "ngay tại đây, vào lúc 
này". Chẳng hạn, người ước mơ trở thành nghệ sĩ violin lúc nào 
cũng chỉ say sưa với âm nhạc ngay trước mắt mình, chỉ tập trung 
vào một bản nhạc đó, một ô nhịp đó, một nốt nhạc đó. 


Chàng thanh niên: Liệu làm như thế có thể đạt được mục tiêu 
không? 


Triết gia: Hãy nghĩ thế này. Cuộc đời là những sát- na tiếp nối mà ta 
khiêu vũ không ngừng trong từng phút giây. Và khi vô tình nhìn 
quanh, ta chợt ngỡ ngàng nhận ra, "Sao? Mình đã tới được đây rồi 
cơ à?" Trong số những người nhảy điệu violin, có lẽ sẽ có người trở 
thành nghệ sĩ violin chuyên nghiệp. Trong số những người nhảy điệu 
kỳ thi tư pháp, có lẽ sẽ có người trở thành luật sư. Trong số những 
người nhảy điệu viết lách, có lẽ sẽ có người trở thành nhà văn. Tất 
nhiên, cũng có khả năng có những kết quả khác. Nhưng, không cuộc 
đời nào kết thúc "trên đưòng". Chỉ cần ta khiêu vũ hết mình "ngay tại 
đây, vào lúc này" là được. 


Chàng thanh niên: Chỉ cần khiêu vũ ngay lúc này là được ư? 


Triết gia: Đúng vậy. Trong khiêu vũ, việc nhảy múa chính là mục 
đích, bởi không ai chủ định tới được nơi nào đó băng cách khiêu vũ, 


mặc dù kết quả của khiêu vũ vẫn là đến một nơi nào đó vì khiêu vũ 
không ở yên một chô. Nhưng mục đích theo nghĩa là đích đến thì 
không tôn tại. 


Chàng thanh niên: Làm sao một cuộc đời lại không tồn tại mục đích 
chứt! Ai lại thừa nhận một cuộc đời phó mặc cho gió cuốn đi như 
vậy?! 


Triết gia: Cuộc đời nhắm đến mục đích mà cậu nói đến có thể gọi là 
cuộc đời chuyển động (kinesis). Ngược lại, cuộc đời khiêu vũ mà tôi 
nói đến có thể gọi là cuộc đời ở trạng thái hoạt động hiện thực 
(energeia). 


Chàng thanh niên: Chuyển động và trạng thái hoạt động hiện thực... 
ư? 


Triết gia: Tôi xin trích dẫn giải thích của Aristoteles. Trong chuyển 
động nói chung - mà ống gọi là kinesis - có điểm xuất phát và đích 
đến. Chuyển động từ điểm xuất phát tới đích đến đòi hỏi thực hiện 
một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất trong khả năng có thể. 
Nghĩa là nếu có thể đi tàu tốc hành thì đâu cần mất công lên chuyến 
tàu thường dừng lại ở mọi ga. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là nếu mục đích là trở thành luật sư thì 
nên thực hiện mục đích đó nhanh chóng và hiệu quả nhất, đúng 
không nào? 


Triết gia: Đúng vậy. Và theo nghĩa đó, nếu chưa đạt đến mục đích 
thì quãng đường cho đến khi tới đích vẫn là chưa trọn vẹn. Đó là 
cuộc đời chuyển động. 


Chàng thanh niên: Nghĩa là dang dở đúng không? 


Triết gia: Đúng vậy. Trong khi đó, energeia là loại hoạt động mà 
trong đó việc "lúc này đang thực hiện" đã nguyên như vậy mà trở 
thành việc "đã làm xong rồi". 

Chàng thanh niên: Việc lúc này đang thực hiện, đã làm xong rồi ư? 


Triết gia: Có thể nói một cách khác là hoạt động "coi quá trình chính 
là mục đích". Bản chất việc khiêu vũ hay đi du lịch cũng là như vậy. 


Chàng thanh niên: Ôi, tôi rối tung hết lên rồi... Sao thầy lại vơ cả đi 


du lịch vào đây? 


Triết gia: Mục đích của hành vi du lịch là gì? Chẳng hạn cậu đi du 
lịch đến Ai Cập. Khi đó, cậu có muốn nhanh nhanh chóng chóng tới 
kim tự tháp của Pharaoh Khufu (Cheops) rồi về ngay trong thời gian 
ngắn nhất không? Cái đó không thể gọi là đi du lịch được. 


Ngay từ bước đầu tiên ra khỏi nhà đã là "du lịch", mọi khoảnh khắc 
trên quãng đường đến đích đều là "du lịch". Và dù không tới được 
kim tự tháp vì một lý do nào đó thì cũng không phải là chưa đi du lịch. 
Đó là cuộc đời ở trạng thái hoạt động hiện thực hay energeia. 


Chàng thanh niên: Ừm, tôi cũng không biết nữa. Lúc nãy thầy phủ 
định giá trị của việc hướng tới đỉnh núi nhỉ? Thế nếu ví cuộc đời hoạt 
động hiện thực đó như việc leo núi thì sẽ thế nào? 


Triết gia: Nếu mục đích của leo núi chỉ là "lên đến đỉnh núi" thì đó là 
hành vi có tính chuyển động, kinesis. Thậm chí lên trực thăng bay tới 
đỉnh núi, ở đó khoảng năm phút rồi lại lên trực thăng bay về cũng 
chẳng sao. Và đương nhiên, nếu không lên được tới đỉnh núi, hành 
trình leo núi đó sẽ thất bại. 

Tuy nhiên, nếu mục đích không phải là lên tới đỉnh mà là bản thân 
hành trình leo núi thì đó là hành vi energeia. Khi đó thì, rốt cuộc, có 
lên được tới đỉnh núi hay không cũng chẳng sao. 

Chàng thanh niên: Lập luận đó chẳng thuyết phục gì cả! Thầy đang 
mâu thuẫn với chính mình đấy. Trước khi thầy bị mất mặt trước mọi 
người, tôi sẽ gỡ chiếc mặt nạ của thầy xuống! 


Triết gia: Chà, rất cảm ơn ý tốt của cậu! 


Hãy rọi đèn chiêu vào cải “ngay tại đây, vào 
lúc này ” 

Chàng thanh niên: Khi phủ định thuyết nguyên nhân, thầy đã phủ 
định luôn việc chìm đắm trong quá khứ, cho rằng quá khứ là thứ hiện 
không tôn tại, quá khứ chắng có ý nghĩa gì. Điều đó thì tôi công 
nhận. Đúng là không thể thay đổi được quá khứ. Nếu có thể thay đổi 
được gì thì chỉ có thể là tương lai. 


Nhưng bây giờ, với việc diễn giải cách sống trong trạng thái hoạt 
động hiện thực, thầy đang phủ định tính kế hoạch, nghĩa là phủ định 
cả việc thay đổi tương lai dựa vào ý chí của chính mình. 


Thầy vừa phủ định việc nhìn lại phía sau, cũng phủ định luôn cả việc 
hướng về phía trước. Giống như bảo tôi hãy bịt mắt đi trên con 
đường không có lối đi vậy! 


Triết gia: Cậu không nhìn thấy cả phía sau lẫn phía trước ư? 
Chàng thanh niên: Không thấy! 

Triết gia: Tất nhiên là thế rồi. Cậu thấy lạ ở chỗ nào chứ? 
Chàng thanh niên: Thầy nói gì vậy?! 


Triết gia: Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu. Khi đó, 
nếu cả hội trường sáng đèn thì cậu có thể nhìn rõ đến cả hàng ghế 
cuối cùng. Nhưng nếu đèn chiếu cường độ mạnh chỉ tập trung vào 
chỗ cậu đứng thì chắc chắn cậu sẽ không thể nhìn thấy ngay cả hàng 
ghế đầu tiên. 

Cuộc đời của chúng ta giống hệt như vậy. Chính vì đang chiếu ánh 
sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời nên mới nhìn thấy, hay đúng ra là cảm 
thấy mình nhìn thấy, cả quá khứ lẫn tương lai. Nhưng nếu rọi đúng 
đèn chiếu cường độ mạnh vào "ngay tại đây, vào lúc này" thì sẽ 
không thấy quá khứ và tương lai nữa. 


Chàng thanh niên: Đèn chiếu cường độ mạnh ư? 


Triết gia: Phải! Chúng ta cần sống hết mình "ngay tại đây, vào lúc 
này". Cảm thấy mình nhìn thấy quá khứ, cảm thấy mình dự đoán 
được tương lai là bằng chứng của việc cậu chưa sống hết mình 


"ngay tại đây, vào lúc này" mà chỉ đang sống trong ánh sáng mờ 
nhạt. 


Cuộc đời là những sát-na tiếp nối, không tồn tại quá khứ cũng như 
tương lai. Đi nhìn quá khứ và tương lai là cậu đang tìm cách biện hộ 
cho chính mình. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ không còn liên 
quan gì đến cậu "ngay tại đây, vào lúc này" và tương lai ra sao cũng 
không phải là việc cậu cần suy nghĩ "ngay tại đây, vào lúc này". Nếu 
sống hết mình "ngay tại đây, vào lúc này", sẽ chẳng cần nói đến 
những điều đó. 


Chàng thanh niên: Nhưng... 


Triết gia: Theo quan điểm thuyết nguyên nhân của Freud thì đời 
người là một câu chuyên dài dựa trên quy luật nhân quả, sinh ra lúc 
nào, ở đâu, trải qua thời thơ ấu ra sao, tốt nghiệp trường nào, vào 
làm việc ở công ty nào, chính những điều đó đã tạo nên bản thân ta 
như bây giờ và như trong tương lai. 


Quả thực ví cuộc đời như một câu chuyện là một cách nhìn thú vị. 
Nhưng nếu làm thế ta sẽ nhìn thấy "ngày mai lờ mờ" ở phía bên kia 
câu chuyện. Không những thế, ta còn cố sống theo câu chuyện đó. 
Ta cho rằng cuộc đời mình thế này nên không thể sống khác, còn 
xấu xa thì không phải lỗi của ta, mà là tại quá khứ, tại hoàn cảnh. 
Quá khứ được nêu ra ở đây không là gì khác ngoài một sự bao biện, 
một lời nói dối cuộc đời. 

Nhưng cuộc đời lại là những chấm liên tục, là những sát-na tiếp nối. 
Hiểu được điều đó thì sẽ không cần câu chuyện nữa. 


Chàng thanh niên: Nói như thầy thì lối sống mà Adler nói đến chẳng 
phải cũng là một câu chuyện sao?! 


Triết gia: Lối sống của cậu "ngay tại đây, vào lúc này" có thể thay đổi 
được bằng ý chí bản thân. Cuộc đời quá khứ có vẻ là một vạch liền 
chỉ vì cậu không ngừng quyết tâm "không thay đổi" mà thôi. Còn 
cuộc đời tương lai là một tờ giấy trắng, không kẻ sẵn đường đi. Ở đó 
không có câu chuyện nào cả. 


Chàng thanh niên: Nhưng, đó là chủ nghĩa nắm bắt từng khoảnh 
khác. Không, là chủ nghĩa khoái lạc xấu xa mới đúng! 


Triết gia: Không : phải! Việc rọi đèn chiếu vào duy nhất một chỗ 
"ngay tại đây, vào lúc này" chính là sống một cách nghiêm túc và trân 
trọng nhất với những gì ta có thể làm được lúc này. 


Lời nói đôi cuộc đời lớn nhất 
Chàng thanh niên: Sống nghiêm túc và trân trọng ư? 


Triết gia: Chẳng hạn, muốn vào đại học nhưng không chịu học. Đó 
không phải là thái độ sống nghiêm túc "ngay tại đây, vào lúc này". Tất 
nhiên, có thể kỳ thi còn cách rất xa, cũng không biết phải học đến đâu 
nên sẽ thấy rắc rối. Tuy nhiên, ta cứ giải phương trình, cứ nhớ từ 
vựng, mỗi ngày một chút thôi cũng được, nghĩa là cứ không ngừng 
"khiêu vũ". Cứ thế, chắc chắn ta sẽ có "thành tựu ngày hôm nay". Và 
vì thành tựu đó mà ngày hôm nay tồn tại. Ngày hôm nay tồn tại 
không phải vì kỳ thi trong tương lai xa xôi. Hay trường hợp cha cậu 
cũng vậy, có thể ông đã nghiêm túc "khiêu vũ" trong công việc hằng 
ngày của mình, chẳng liên quan gì đến mục tiêu lớn hay nhu cầu phải 
thực hiện mục tiêu đó cả, sống hết mình "ngay tại đây, vào lúc này". 
Nếu đúng như vậy, chắc chắn ông đã sống một cuộc đời hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Thầy bảo tôi phải chấp nhận cách sống đó, chấp 
nhận người cha lúc nào cũng chỉ biết có công việc thôi ư...? 


Triết gia: Cậu không cần phải miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ có điều, 
đừng nhìn nhận theo thước đo "người kia đã đến được đâu trên 
đường vạch liền đó" mà hãy quan sát xem người đó đã sống khoảnh 
khắc này như thế nào. 


Chàng thanh niên: Quan sát từng khoảnh khắc ư...? 


Triết gia: Đối với cuộc đời cậu cũng như vậy. Cậu đặt mục tiêu cho 
tương lai xa và coi hiện tại là thời gian chuẩn bị cho mục tiêu đó. Cậu 
luôn nghĩ rằng "Mình muốn làm điều này, đợi có cơ hội sẽ làm". Đây 
là cách sống trì hoãn. Một khi còn trì hoãn cuộc đời thì chúng ta sẽ 
chẳng đi đến đâu cả mà chỉ sống những tháng ngày tẻ nhạt, đơn 
điệu. Vì cậu luôn nghĩ rằng "ngay tại đây, vào lúc này" chỉ là thời gian 
chuẩn bị, là thời kỳ chịu đựng. 

Tuy nhiên, cái khoảnh khắc "ngay tại đây, vào lúc này" mà cậu đang 
học để chuẩn bị cho kỳ thi trong tương lai xa, đã là cuộc đời chính 
thức rồi. 

Chàng thanh niên: Được rồi, tôi thừa nhận! Tôi thừa nhận cần sống 
hết mình "ngay tại đây, vào lúc này" cũng như không nên vẽ ra một 


vạch liền không có thực. Nhưng tôi chưa nhìn thấy cả ước mơ lẫn 
mục tiêu của mình, thậm chí còn chẳng biết phải "khiêu vũ" điệu gì. 
Với tôi "ngay tại đây, vào lúc này" chỉ là những khoảnh khắc hoàn 
toàn vô nghĩal 


Triết gia: Đâu cần phải có mục tiêu. Bản thân việc sống một cách 
nghiêm túc "ngay tại đây, vào lúc này" đã là khiêu vũ rồi. Không cần 
nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đừng nhầm lẫn giữa nghiêm túc với 
nghiêm trọng. 


Chàng thanh niên: Nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng ư? 


Triết gia: Đúng vậy. Cuộc đời luôn đơn giản, không có gì nghiêm 
trọng cả. Chỉ cần sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc thì sẽ 
không có gì khiến ta phải nghiêm trọng hóa cả. 


Và hãy nhớ thêm một điều nữa. Khi đứng trên quan điểm "trạng thái 
hoạt động hiện thực” thì cuộc đời lúc nào cũng là trọn vẹn. 


Chàng thanh niên: Lúc nào cũng trọn vẹn ư? 


Triết gia: Cả cậu và cả tôi, dù cuộc đời có kết thúc "ngay tại đây, vào 
lúc này" thì cũng không gọi là bất hạnh. Cuộc đời kết thúc ở tuổi 20 
cũng như cuộc đời kết thúc ở tuổi 90 đều là cuộc đời trọn vẹn, cuộc 
đời hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Ý thầy nói rằng nếu tôi sống nghiêm túc "ngay tại 
đây, vào lúc này" thì mỗi khoảnh khắc đều là trọn vẹn ư? 

Triết gia: Đúng như vậy. Từ đầu đến giờ tôi đã nhiều lần sử dụng 
cụm từ "lời nói dối cuộc đời". Cuối cùng tôi sẽ nói cho cậu biết "lời 
nói dối cuộc đời lớn nhất" là gì. 

Chàng thanh niên: Xin hãy cho tôi biết! 


Triết gia: Lời nói dối cuộc đời lớn nhất, đó là không sống "ngay tại 
đây, vào lúc này" mà chỉ chìm đắm trong quá khứ, mơ mộng về 
tương lai, chiếu ánh sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời, tưởng rằng mình 
đã thấy gì đó. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn bỏ qua cái "ngay tại 
đây, vào lúc này" mà chiếu đèn vào quá khứ và tương lai vốn không 
tồn tại. Cậu đã lừa dối chính cuộc đời mình, đánh mất những khoảnh 
khắc không thể thay thế. 


Chàng thanh niên: ...Chài! 


Triết gia: Nào, hãy xua tan lời nói dối cuộc đời, can đảm rọi đèn 
chiếu cường độ mạnh vào cái "ngay tại đây, vào lúc này". Cậu nhất 
định có thể làm được. 


Chàng thanh niên: Tôi... tôi có thể làm được điều đó sao? Thầy 
nghĩ rằng tôi đủ can đảm không bấu víu vào lời nói dối cuộc đời, có 
thể sống một cách nghiêm túc, hết mình "ngay tại đây, vào lúc này" 
sao? 

Triết gia: Cả quá khứ lẫn tương lai đều không tồn tại, nên ta hãy nói 
chuyện hiện tại nào. Thời khắc quyết định không phải hôm qua, cũng 
không phải ngày mai mà là “ngay tại đây, vào lúc này”. 


Hãy mang lại "ý nghĩa " cho cuộc đời võ 
nghĩa 
Chàng thanh niên: ... Ý thầy là gì? 


Triết gia: Có lẽ cuộc tranh luận của chúng ta đã ởi tới bên dòng 
nước. Uống nước hay không là tùy vào cậu. 


Chàng thanh niên: Ôi, tâm lý học của Adler và triết học của thầy, có 
lẽ sẽ thay đổi con người tôi. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ sự ngoan cố quyết 
"không thay đổi" để chọn một lối sống mới... Nhưng... Nhưng hãy cho 
tôi hỏi một điều cuối cùng! 

Triết gia: Điều gì nào? 

Chàng thanh niên: Khi cuộc đời là những khoảnh khắc tiếp nối, khi 
cuộc đời chỉ tồn tại "ngay tại đây, vào lúc này", thì ý nghĩa thực sự 
của cuộc đời là gì? Thầy bảo tôi sinh ra, vượt qua cuộc sống đầy khổ 
đau này rồi đón nhận cái chết để làm gì? Tôi không hiểu lý do của 
điều đó. 

Triết gia: Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Con người sống để làm gì? 
Khi có người hỏi câu này, Adler đã trả lời răng "Cuộc đời nói chung 
không có ý nghĩa". 

Chàng thanh niên: Cuộc đời không có ý nghĩa ư? 


Triết gia: Ví dụ như, trong thế giới chúng ta đang sống luôn đầy rẫy 
những điều phi lý như chiến tranh hay thiên tai. Và chắc chắn một 
điều là ta không thể nói tới "ý nghĩa cuộc đời" bên cạnh những đứa 
trẻ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và mất đi sinh mạng. Thế 
nghĩa là, cuộc đời không tồn tại một thứ ý nghĩa có thể xác định 
chung cho tất cả. 


Tuy nhiên, chứng kiến những bi kịch phi lý như vậy mà không hành 
động gì thì cũng đồng nghĩa với thừa nhận những bi kịch đó. Dù ở 
hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần phải có một hành động gì đó. 
Chúng ta phải cưỡng lại xu hướng mà Kant đã nói. 

Chàng thanh niên: Đúng vậy, đúng vậy! 


Triết gia: Vậy, nếu gặp phải thiên tai nặng nề thì việc nhìn lại quá 


khứ và tự hỏi "Tại sao lại xảy ra chuyện này?" theo kiểu thuyết 
nguyên nhân, liệu có ý nghĩa gì không? 


Chính những lúc gặp khó khăn, chúng ta lại càng cần nhìn về phía 
trước và nghĩ xem, "Tiếp theo đây mình có thể làm được gì?" 


Chàng thanh niên: Đúng là như vậy! 


Triết gia: Bởi vậy mà, sau khi trả lời "cuộc đời nói chung không có ý 
nghĩa", Adler đã nói tiếp thế này: "Y nghĩa cuộc đời là điều mà bản 
thân mỗi người tự mang lại". 


Chàng thanh niên: Tự mang lại ư? Nghĩa là sao? 


Triết gia: Trong chiến tranh, ông tôi bị một vết bỏng nặng trên mặt do 
bom cháy gây ra. Đây là một tai họa vô cùng phi lý, phi nhân đạo. 
Đương nhiên, nếu bị như thế, ông cũng có thể sẽ lựa chọn cách 
sống coi "thế giới là một nơi kinh khủng" và "mọi người đều là kẻ 
thù". Nhưng tôi được biết, mỗi lần ông lên tàu điện để đến bệnh viện, 
đều có những hành khách khác nhường chỗ cho ông. Chuyện này tôi 
nghe mẹ kể lại nên không biết ông thực sự đã nghĩ gì. Nhưng tôi tin 
rằng ông đã lựa chọn lối sống coi "mọi người là bạn, và thế giới là 
một nơi tuyệt vời”. 

Đó chính là điều mà Adler đã nói tới. "Ý nghĩa cuộc đời là điều mà 
bản thân mỗi người tự mang lại". Cuộc đời nói chung không có ý 
nghĩa. Tuy nhiên, cậu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Không 
ai khác ngoài chính cậu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của 
cậu. 


Chàng thanh niên: ... Vậy, thầy hãy chỉ cho tôi! Tôi phải làm thể nào 
để mang lại ý nghĩa xứng đáng cho một cuộc đời vô nghĩa? Tôi vẫn 
chưa có được sự tự tin đói 

Triết gia: Cậu đang hoang mang trước cuộc đời mình. Tại sao cậu 
lại hoang mang? Đó là vì cậu đang muốn chọn "tự do", nghĩa là chọn 
con đường của riêng mình mà không sợ bị người khác ghét, không 
phải sống cuộc đời của người khác. 

Chàng thanh niên: Đúng vậy! Tôi muốn chọn hạnh phúc, chọn tự 
dol 


Triết gia: Khi người ta muốn chọn tự do thì việc hoang mang lạc lối 


cũng là điều đương nhiên thôi. Vì vậy, tâm lý học Adler đã đưa ra 
một "ngôi sao dẫn đường" làm định hướng dẫn đến cuộc đời tự do. 


Chàng thanh niên: Ngôi sao dẫn đường ư? 


Triết gia: Giống như người lữ hành phải dựa vào sao Bắc Cực, cuộc 
đời của chúng ta cũng cần có "ngôi sao dẫn đường". Đây là luận 
điểm quan trọng của tâm lý học Adler. Lý tưởng lớn đó là: Chỉ cần 
không đánh mất định hướng, kiên định nhằm thăng hướng đó mà đi 
thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. 


Chàng thanh niên: Ngôi sao đó là gì? 
Triết gia: Cống hiến cho người khác. 
Chàng thanh niên: ... Cống hiến cho người khác! 


Triết gia: Cho dù cậu trải qua những khoảnh khắc như thế nào, cho 
dù có người ghét cậu, chỉ cần cậu không đánh mất ngôi sao dẫn 
đường là "cống hiến cho người khác", thì cậu sẽ không lạc lối và làm 
gì cũng được. Hãy cứ sống tự do, ai ghét mình thì cứ để họ ghét. 


Chàng thanh niên: Chỉ cần nhìn theo ngôi sao cống hiến trên bầu 
trời thì sẽ luôn hạnh phúc, luôn có bạn bè! 


Triết gia: Và hãy trân trọng sống trong từng sát-na "ngay tại đây, vào 
lúc này". Không nhìn lại quá khứ, không nhìn về tương lai. Hãy sống 
từng khoảnh khắc trọn vẹn, như đang khiêu vũ vậy. Không cần ganh 
đua với ai, cũng chẳng cần đích đến. Cứ khiêu vũ, chắc chắn rồi sẽ 
tới một nơi nào đó. 

Chàng thanh niên: Một "nơi nào đó" mà không ai biết! 


Triết gia: Cuộc đời trong trạng thái hoạt động hiện thực là thế đấy. 
Bản thân tôi, dù có nhìn lại phần đời đã qua thì cũng không thể giải 
thích rõ được tại sao lại có tôi "ngay tại đây, vào lúc này". 

Tôi định học triết học Hy Lạp, vậy mà không biết từ lúc nào đã học 
luôn cả tâm lý học Adler, và giờ thì đang tâm sự với một người bạn 
không thể thay thế là cậu như thế này. Điều này, không gì khác, 
chính là kết quả của việc đã khiêu vũ trong từng khoảnh khắc. Ý 
nghĩa cuộc đời đối với cậu sẽ chỉ sáng tỏ khi cậu khiêu vũ hết mình 
"ngay tại đây, vào lúc này". 


Chàng thanh niên: ... Sẽ sáng tỏ phải không? Tôi, tôi tin thầy! 


Triết gia: Vâng, hãy tin tôi. Nhiều năm sống cùng với tư tưởng của 
Adler, tôi đã dần dà nhận ra một điều. 


Chàng thanh niên: Điều gì vậy? 


Triết gia: Đó là "sức mạnh của một con người rất lớn", mà không, 
phải nói rằng "Sức mạnh của tôi lớn đến mức không thể đo đếm 
được". 


Chàng thanh niên: Ý thầy là gì? 

Triết gia: Nghĩa là, nếu "tôi" thay đổi, "thế giới" sẽ thay đổi. Thế giới 
không phải là nơi ai đó thay đổi cho tôi mà chỉ có thể thay đổi do "tôi". 
Thế giới trong con mắt tôi sau khi đã biết đến tâm lý học Adler không 
còn là thế giới như trước nữa. 

Chàng thanh niên: Nếu tôi thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Ngoài tôi ra, 
chẳng ai thay đổi thế giới cho tôi cả... 


Triết gia: Điều này cũng giống như cú sốc của người cận thị lâu năm 
lần đầu đeo kính. Những đường viền nhạt nhòa của thế giới bỗng trở 
nên sắc nét, đến cả màu sắc cũng trả nên rạng rỡ hơn. Không những 
thế, không chỉ một phần tầm nhìn trước mặt trở nên rõ ràng mà toàn 
bộ thế giới ta nhìn thấy đều sáng rõ hơn. Cậu sẽ hạnh phúc biết mấy 
nếu có được trải nghiệm như thế. 

Chàng thanh niên: ... Ôi, tôi tiếc quá! Tiếc vô cùng!! Giá mà tôi biết 
sớm hơn mười năm, mà không, chỉ năm năm thôi cũng được. Nếu 
tôi của năm năm trước, tôi từ trước khi đi làm biết đến tư tưởng của 
Adler thì... 

Triết gia: Không, không phải vậy. Cậu ước rằng "Giá mình biết từ 
mười năm trước" chính là vì tư tưởng Adler đã cộng hưởng với "cậu 
của hiện tại". Không ai biết cậu của mười năm trước sẽ cảm thấy thế 
nào. Cho nên câu chuyện này, cậu phải nghe vào chính lúc này! 


Chàng thanh niên: ... Đúng vậy, đúng là phải như vậy! 

Triết gia: Một lần nữa, tôi xin tặng cậu câu nói của Adler. "Phải có ai 
đó đi bước đầu tiên. Dù những người khác không hợp tác cũng 
chăng liên quan đến cậu. Lời khuyên của tôi thế này. Cậu cần phải đi 


bước trước. Đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác hay 
không." 

Chàng thanh niên: Tôi không biết có phải tôi đã thay đối, và từ đó 
thế giới tôi nhìn thấy cũng thay đổi hay không. Nhưng, tôi có một 
niềm tin vững chắc, rằng "ngay tại đây, vào lúc này" đang tỏa sáng 
rực rỡ. Đúng vậy, chói lòa đến mức không nhìn thấy chút gì của ngày 
mai nữal 


Triết gia: Tôi tin rằng cậu đã uống nước. Nào, hỡi người bạn trẻ đi 
đăng trước, chúng ta hãy cùng bước đi nhé. 


Chàng thanh niên: ... Tôi cũng tin thầy. Hãy tiến bước, cùng nhaul 
Và cảm ơn thầy đã dành nhiều thời gian cho tôi. 
Triết gia: Chính tôi cũng phải cảm ơn cậu. 


Chàng thanh niên: Và, xin thầy hãy cho phép tôi lại được tới căn 
phòng này! Với tư cách là một người bạn không thể thay thế. Tôi sẽ 
không nhắc gì đến chuyện phản bác nữa đâu! 


Triết gia: Ha ha ha. Cuối cùng thì cậu đã nở một nụ cười đúng là của 
một chàng trai trẻ. Ô, muộn lắm rồi. Chúng ta hãy chia tay để về với 
đêm của riêng mình, rồi đón một bình minh mới nhé. 


Chàng thanh niên thong thả buộc dây giày, rời khỏi nhà Triết gia. Bên 
ngoài khung cửa, tuyết đã phủ kín mặt đất từ lúc nào. Ánh trăng rằm 
vành vạnh soi xuống tuyết dưới chân anh. Bầu không khí thật trong 
trẻo. Và ánh sáng thật chói lòa. Mình đang giẫãm lên tuyết đầu mùa 
mà đi bước đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, rồi vuốt nhẹ những sợi râu 
mới nhú, khẽ thì thầm từng tiếng rõ ràng, “Thế giới đơn giản, và cuộc 
đời cũng vậy.” 


